LƯU TUẦN TÀI (chủ biên) 
THÂN ĐỨC HIÈN, TẠ VĂN KHOA 


HỢP CHÁT LIÊN KIM LOẠI Nd-Fe-B 
DẠNG KHÓI VÀ MÀNG 


LƯU TUÁN TÀI (Chủ biên) 
THÂN ĐỨC HIÈN, TẠ VĂN KHOA 


HỢP CHẤT LIÊN KIM L0ẠI Nti-Fe-B 


DẠNG KHÔI VÀ MÀNG 
(Sách chuyên khảo) 


NHÀ XUÁT BẢN ĐẠI HỌC QUÓC GIA HÀ NỘI 


LỜI NÓI ĐẦU 
Nam châm đất hiểm - kim loại chuyền tiếp (nam châm dất hiểm) 
có năng lượng từ cao được phát hiện vào những năm 70 của thế kỷ 
trước. Cho đến nay. theo các tải liệu công bó. các nam châm đất hiểm 
loại Nd-Fe-B thiêu kết thương mại có giá trị năng lượng ((B/)ma) 
trong khoảng 25 -50 MGOe. gấp 5-10 lần năng lượng của các nam 
châm hợp kim AINICo. 


Nam châm đất hiểm là sự kết hợp giữa kim loại 3d có mô men từ 
cao và kim loại đất hiểm có dị hướng từ cao. Với các đặc tính từ vượt 
trội. các nam châm đất hiểm đã được sử dụng ngày càng nhiều trong 
các lĩnh vực thay thế các nam châm khác. Việc sử dụng nam châm đất 
hiểm với năng lượng từ cao dẫn đến việc giảm thiểu kích thước, năng 
lượng tiêu thụ giảm, song các tính năng của thiết bị lại tăng lên. 


Các nghiên cứu cơ bản vẻ hợp chất đất hiểm - kim loại chuyển 
tiếp là điều kiện tiên quyết để chế tạo các nam châm có chất lượng 


cao. 


Việt Nam có nguồn tài nguyên đất hiếm rất phong phú. Vào đầu 
những năm 80 của thế kỷ trước, các nhà khoa học Việt Nam đã thành 
công trong việc tách chiết các nguyên tố đất hiếm dưới dạng các ôxit 
riêng rẽ và chế tạo hỗn hợp các kim loại đất hiếm nhóm nhẹ 
(mishmetal). Điều này đã tạo nguồn khích lệ các nhà khoa học trong 
nước triển khai nghiên cứu và đưa vào ứng dụng các vật liệu chứa đất 
hiếm. 

Tập tài liệu này giới thiệu các kết quả nghiên cứu vật liệu liên 
kim loại đất hiếm — kim loại chuyển tiếp loại Nd-Fe-B ở dạng khối, 
đạng màng dây, màng mỏng đơn và đa lớp nhằm làm cơ sở để chế tạo 
các nam châm đất hiếm do PGS tiến sĩ Lưu Tuắn Tài chủ biên. 


Các kết quả nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ các đề 
tài nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước; các đề 
tài nghiên cứu cơ bản trọng điểm cấp Nhà nước; các đề tài, dự án sản 
xuất thử. thử nghiệm cấp Bộ và các chương trình hợp tác khoa học 


công nghệ với nước ngoài trong giai đoạn từ 1982 đến 2007 do các tác 

giả chủ trì hoặc đóng vai trò chủ chốt. Ngoài ra, nội dung chủ yếu của 

tài liệu này được công bố trong các bài báo khoa học đăng trong các 

tạp chí khoa học và kỷ yếu của các hội nghị khoa học ở trong và ngoài 

nước. Nội dung chính của tài liệu này còn được trình bầy trong các 

bản luận văn tiến sỹ và thạc sỹ đã được bảo vệ trong thời gian qua. 
Tập tài liệu bao gồm các phần chính sau: 


- __ Lịch sử phát triền nam châm; sơ lược về các tính chất của hợp 
chất liên kim loại Nd-Fe-B. 
- _ Công nghệ và các tính chất của hợp chất liên kim loại đất hiếm 
~ kim loại chuyền tiếp Nd-Fe-B dạng khối và băng. 
- _ Công nghệ và các tính chất của hợp chất Nd-Fe-B dạng mảng 
mỏng đơn lớp và đa lớp. 
- _ Công nghệ chế tạo và các tính chất của nam châm Nd-Fe-B đã 
chế tạo và đưa vào ứng đụng ở Việt Nam. 
- _ Phần phụ lục. 
Sau mỗi chương đều có các tài liệu tham khảo. 
Các tác giả xin cảm ơn sự cộng tác của các đồng nghiệp: Nguyễn 
Phú Thùy, Nguyễn Hoàng Lương, Phạm Quang Niệm, Nguyễn Hữu 
Đức, Hoàng Ngọc Thành, Nguyễn Minh Hồng, Phạm Hồng Quang, 
(phòng thí nghiệm Vật lý nhiệt độ thấp (Trường Đại học Tổng hợp 
(cũ)), Nguyễn Phúc Dương (Viện đào tạo quốc tế về Khoa học vật liệu 
- ITIMS) và ông C.O. Kim (Trường Đại học Chung Nam, Hàn Quốc). 


Các tác giả xin cám ơn các ý kiến đóng góp của các quý đọc giả. 
Hà Nội, tháng 1 năm 2010 


Các tác giả 


MỤC LỤC 


Trang 


[Ä NI XI Ù co osursatraeGb501066008010/009A1800000/8/51000108860001349011904280x8s4g 3 


Danh mục các chữ ất 


Chương 1. Lịch sử và tính chất của nam châm Nd-Fe-B............... 10 


1.1 Lịch sử phát triên của nam châm vĩnh cửu 


1.2 Các tính chất của hợp chất liên kim loại Nd-Fe-B 
1.2.1 Công thức hóa học, cầu trúc tỉnh thẻ và giản đồ trạng 


1.2.2 Giản đỏ trạng thái Nd-Fe-B 
1.2.3 Tính chất từ của Nd-Fe-B.... 
Chương 2. Công nghệ chế tạo và các tính chất của hợp chất 
Nd-Fe-B dạng khối 

2.1 Công nghệ chế tạo mẫu hợp chất Nd-Fce-B ... 


2.1.1 Phương pháp nấu hợp kim bảng lò hồ quang trong 
môi trường khí bảo vệ... 
2.1.2 Mẫu bột định hướng .... 


2.2 Các tính chất từ cơ bản của một số hợp chât trên cơ sở 


RỂ I ŸTtulbtt0il0g02sdoise2ptosllei6iag/ 0X S&sigtgpiaxeinuegiyid 35 
2.2.1 Ảnh hưởng của Co, AI, Y, Er lên hợp chất R;FexB............. 36 
2.2.2 Ảnh hưởng của Pr lên hợp chất Nd;FexB.............................- 57 
2.2.3 Một số tính chất từ của hợp chất MM-Fe-B......................... 61 
2.2.4 Ảnh hưởng của Zr lên hợp chất Nd¡aFe;sB;.......................... 70 


2.3 Cấu trúc và tính chất từ của băng Nd-Fe-B chế tạo bằng 
phương pháp nguội nhanh..................................- -ccSS2 011 ..eree 74 
2.3.1 Ảnh hưởng của tốc độ nguội đến cấu trúc và tính chất 


từ của băng nguội nhanh... 
2.3.2 Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến cấu trúc và tính chất 
EiecftHổIttossrsnesoaodndotrtirsrbitisvttgatiirdtgz09im1883 pxiGit9 §0 
2.3.3 Băng nguội nhanh Nd-Fe-B pha tạp Ga..............................- 84 


Chương 3. Công nghệ chế tạo và các tính chất của màng 
móng Nd-Fce-B... khe 
3.1 Giới thiệu về khả tăng ¡ chế tạo nam châm đât hiêm On 


trr"ng về Ông ÔUHD bu ngu ago 0nga dt t6aeestgroGg0i0c0a sai 
3.2 Một số tính chất đặc trưng của màng Nd-Fe-B... 

3.2.1 Cơ chế lực kháng từ 

3.3.3 Hạt và kích thước đÔNIEH ¿+ eádceaso6taiaosnasaeeiess 

3.2.3 Các màng đa lớp có tương tác 

3.2.4 Cấu trúc đạng cột 


3.3 Các phương pháp đã sử dụng để chế tạo màng Nd-Fe-B............ 97 
3.4 Cấu trúc và tính chất từ của màng Nd-Fe-B đơn lớp.................. 100 
3.4.1 Màng Nd-Fe-B chế tạo trên hệ phún xạ catot với tốc 
độ lắng đọng thấp và chân không thấp .............................-- 100 
3.4.2 Màng Nd-Fe-B chế tạo trên hệ phún xạ catot với tỐc 
độ lắng đọng cao và chân không cao........................... ‹--.: 105 


3.4.3 Ảnh hưởng của điều kiện phún xạ đến cấu trúc và tính 
chất từ của màng Nd-Fe-B...........................................c se 
3.4.4 Ảnh hưởng của lớp đệm và bảo vệ 
3.4.5 Ảnh hưởng của chiều dày lớp Nd-Fe-B 
3.4.6 Ảnh hưởng của thành phần màng.........................-..... -- -.:-+ 


3.4.7 Màng mỏng có cấu trúc hai pha Nd;FeaB/œ-Fce...............- 148 
3.4.8 Quá trình đảo từ và cơ chế lực kháng từ của màng 
mg NG-EGHláictádiváesdigi0i3ã/6ntgAbtdisieiaga0aaExad 155 


3.5 Cấu trúc và tính chất từ của màng mỏng Nd-Fe-B đa lớp........... 58 
Chương 4. Công nghệ chế tạo nam châm Nd-Fe-B và các 

(RGRADosowstintohitBlhdrairtobdtabtoieedlialebarbkse 174 

4.1 Tính chất từ của hợp chất làm nam châm.............................. ---- 174 

4.1.1 Từ độ của các hợp chất làm nam châm... 


4.1.2 Trường dị hướng. 
4.1.3 Độ cảm từ vi phân yz.(T) 
4.1.4 Phân tích và thảo luận kết quả...........................------2 + > sex 178 


4.1.5 Các đặc tính của vật liệu... .179 


4.2 Công nghệ ché tạo nam châm bột thiêu kết Nd-Fe-B................... 182 
4.2.1 Nghiên cứu công nghệ chế tạo nam châm bột thiêu 
KếtÌuWffNH-EE nnxsoccbptbsopsiibtaittiietddtbrtsaptosditsaod 184 
422 Nam châm thiêu kết loại NdịsFe;gvCoyB; và 
ÑIHEEGGATbissavevtaeseiisdkisniandiieSlaaniahiniljdesesiikesksei 191 
4.2.3 Nam châm thiêu két loại (NdPrCe)FeB (Didym-Fe-B)...... 94 


4.2.4 Nam châm thiêu kết dùng vật liệu đất hiếm công 
HEHIỆP connsxagtsossdtpisbsotarnetiatortpiossdteitiaoss/004038000400400 199 
4.2.5 Nghiên cứu chế tạo nam châm thiêu kết từ nguyên 
liệu công nghiệp với khói lượng 5 kg một lần nấu 


4.2.6 Phương pháp tách vỡ trong hydro Ũ 
4.3 Công nghệ chế tạo nam châm kết dính từ băng nguội nhanh ...... 215 
4.3.1 Mở đầu 
4.3.2 Công nghệ chế tạo nam châm MỌI... 
4.3.3 Nam châm MQI từ nguyên liệu Trung Quốc...................... 
4.4 Phương pháp tách vỡ tái hợp trong hydro HDDR..... 
4.4.1 Hệ thiết bị HDDR............. 
4.4.2 Quy trình chế tạo mẫu nam châm kết dính từ bột 


Phụ lục 1. Các thông số từ liên quan đến nam châm 
Phụ lục 2. Bảng chuyền đổi đơn vị tứ 
Phụ lục 3. Một số ứng dụng của nam châm Nd-Fe-B khối.......... 254 
Phụ lục 4. Một số ứng dụng của màng Nd-Fe-B.......................... 263 


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TÁT 


Tên tiếng Anh 


Tên tiếng Việt 


Atomic Force Microscopy 


Hiển vi lực nguyễn tử 


Auger Electron Spectroscopy 


Coercivity Mechanism 


Phô điện tử Auger 


Cơ chế lực kháng từ 


DC Demagnetization 


Đường cong khử từ DC 


HRTEM 


IRM 


MEMS 


MỌI 


PLD 


DSC Diferential Scanning Calorimeter 

EDS Energy Dispersive Spectroscopy 

FE-SEM Field Balesioi -Scanning 
Electron Microscopy 
Hydrogenation 

HDDR_ | Disproportionation Desorption 


Phân tích nhiệt vi sai 


Phổ tán xạ năng lượng 
tia X 


Hiển vi điện tử phát xạ 
trường 


Recombination 


Phương pháp tách vỡ 
tái hợp trong hydro 


High Resolution Scanning 
Electron Microscopy 


High Resolution Transmission 
Electron Microscopy 


Isothermal Remanent 
Magnetization 


qua phân giải cao 


đẳng nhiệt 


Hiển vi điện tử quét 
phân giải cao 


Hiển vi điện tử truyền 


Đường cong khử từ 


Micro Electro Mechanical 
System 


điện tử 


Hệ thống vi điện cơ 


Magnequench 


Nam châm ch tạo 


bằng công nghệ nguội 
nhanh 


Pulse Laser Deposition 


Lắng đọng bằng xung 
laze 


[ 
| 


RA. Rapid Annealing nhiệt nhanh 
T : ¬ - Đắt hiểm - Kim loại 
IRI:-EM | Rare Earth - Transitional Metal 5 TS Nga 
| chuyên tiệp 
| RF Radio Frequeney Tần số vô tuyến 
= † 
SPD Singular Poïnt Detection - Điểm dị thường 
—— + 
| : Lý thuyết Stoner - 
SW Stoner - Wohllart : 
mẻ _ Wohllanh 
FA |Ủ nhiệt truyền thông 


Traditional Annealing 
=] 


XRD 


X-Ray Diffracuon 


VSM Vibrating Sample Magnetometer | Từ kế mẫu rung 


Nhiều xạ tỉa X 


CHƯƠNG 1 
LỊCH SỬ VÀ TÍNH CHÁT CỦA NAM CHÂM Nd-Fe-B 


1.1. Lịch sử phát triển của nam châm vĩnh cửu đất hiếm - kim 
loại chuyển tiếp [1.1] 

Vật liệu từ cứng — nam châm vĩnh cửu là một nhánh nghiên cứu 
liên tục lâu đời nhất của khoa học. Nguồn gốc của nó đã bị bụi thời 
gian che phủ, chỉ biết rằng nó đã có mặt ở Trung Quốc hàng thể kỷ 
trước kỷ nguyên của chúng ta. Trong khoảng thời gian rất dài, qua 
nhiều thế kỷ trước đây, vật liệu từ cứng hay cụ thẻ là loại nam châm 
vĩnh cửu duy nhất được biết đến lúc đó là loại quặng của oxyt sắt 
FesO¿ có trong tự nhiên với tên gọi là hòn đá thần kỳ ( lode stone hay 
way stone ). Vật liệu này đã được sử dụng để làm dụng cụ chỉ hướng 
cho những người đi biển và thám hiểm rừng rậm. Tên gọi *Magnet" 
có xuất xứ từ tên của một địa phương có tên là Magnesia, một địa 
phương ở Hy Lạp cô, nơi đã tìm thấy quặng Fe;O¿ đầu tiên. 


Trong sách “De Magnete” xuất bản năm 1600, William Gilbert 
đã mô tả 3 cách để chế tạo nam châm, đó là: tiếp xúc thép với đá thần 
kỳ, đặt thanh thép theo phương Bắc - Nam của quả đất rồi rèn nó và 
cách thứ 3 là nung đỏ một thanh thép rồi đặt nó theo hướng từ trường 
của trái đất. Cho đến năm 1857 người ta đã chế tạo được nam châm 
trên cơ sở hợp kim thép vonfram. 


Ngành từ học nói chung và lĩnh vực nam châm vĩnh cửu nói 
riêng mặc dù đã có từ lâu đời nhưng thật sự mới phát triển mạnh mẽ 
trong thế kỷ XX. Năm 1917, người Nhật đã phát hiện ra hợp kim thép 
chứa cô ban hàm lượng cao có từ tính hơn hăn các loại thép trước đó. 
đánh dấu một bước tiến trong việc chế tạo nam châm vĩnh cửu nhân 
tạo. 

Năm 1931, hợp kim đầu tiên chứa Fe, Ni, AI với tên gọi là hợp 
kim AINI đã được Mishima (một người Nhật) chế tạo. Do đó hợp kim 
này còn có tên hợp kim Mishima, mở đầu cho một họ nam châm rất 


nội tiếng còn được chẻ tạo và sản suất cho đến ngày này. Đó là họ hợp 
kứm AINICo. 


Đầu những năm 5U của thế kỷ trước, nam châm pherít lục giác 
với công thức hóa học là MFeizOxs (M là Ba, Sr, Pb hoặc là tô hợp 
của chúng) đã được tỉnh cờ phát hiện tại hãng Philip (Hà Lan) trong 
quá trình nghiên cứu, phát triển, tìm kiếm các vật liệu pherit từ mềm 
phúc vụ cho nhu cầu nóng bỏng về thông tin liên lạc trong đại chiến 
thế giới lần thứ hai. Đây là loại pherit có dị hướng đơn trục lớn là vật 
liệu để chế tạo nam châm vĩnh cửu năng lượng cao lúc bấy giờ. 


Đầu những năm 60 của thế kỷ trước. nhóm nghiên cứu của Karl 
Strmat tại trường đại học tông hợp Dayton. bang Ohio (Mỹ) đã phát 
hiện ra hợp kim SmCo; có khả năng dùng để chế tạo nam châm vĩnh 
cửu: có năng lượng từ cao kỷ lục, mở ra một trang mới về một họ vật 
liệu từ cứng vô cùng quan trọng cho đến bây giờ, họ nam châm đất 
hiếm. 

Trong những năm 70, do việc cung cấp cô ban trên thị trường 
thế giới bị giảm một cách đáng kẻ bởi cuộc nội chiến ở Công Gô 
(Châu Phi), là nơi cung cấp tới 50% sản lượng cô ban trên toàn thế 
giới, làm cho giá nguyên liệu chế tạo nam châm đất hiếm SmCo; trở 
nên quá đất. Do vậy, các nghiên cứu nhằm thay thế cô ban cũng như 
tìm kiếm vật liệu từ cứng mới để chế tạo nam châm vĩnh cửu đã được 
dẫy' mạnh trên toàn thé giới. Kết quả là sự ra đời của họ nam châm đất 
hiểm Sm;(CoCuFeZr)¡; và đặc biệt là phát minh ra loại nam châm Nd- 
Fe- B vào năm 1983 do Sagawa và các cộng sự tại hãng kim loại đặc 
biệt Sumitomo ở Nhật Bản công bố, cùng đồng thời với bốn nhóm 
nghiên cứu khác ở Mĩ mà đại diện là : N.Koon, J.Becker, 
G.Hladjipanayis, J.Croat. [1.2 - 1.5]. 


Sự ra đời của nam châm Nd-Fe-B 


Trong bức thư gửi tạp chí Nature vào năm 1935 với tiêu đề 'Một 
hợp kim từ với lực kháng từ rất lớn, hai tác giả người Nga 
V.Drozzina và R.Janus [1.6] đã báo cáo kết quả khảo sát trên hợp kim 
Nd + 79% trọng lượng Fe cho thấy giá trị lực kháng từ đạt 342kA/m 


II 


(4.300 Oe) và nhấn mạnh rằng: đây là giá trị lớn chưa hề khảo sát thấy 
trong sắt tỉnh khiết hoặc bất cứ một hợp kim nào của sắt. Đáng tiếc là 
các kết quả này đã bị lãng quên. Do vậy, mặc dù các vật liệu trên cơ 
sở kim loại Fe có đặc trưng như của loại nam châm đất hiếm SmmCos 
đã được quan tâm từ lâu nhưng đã không có một hợp chất nào có khả 
năng trở thành vật liệu từ cứng được biết đến cho đến tận năm 1978 
{1.7]. Các pha R-Fe với cấu trúc loại CaCus không tồn tại, còn loại 
R;Fe; trong đó R là các nguyên tô đất hiếm nhẹ lại có nhiệt độ Curic 
quá thấp, chỉ có giá trị xung quanh nhiệt độ phòng. Để tìm kiếm và 
thay thế các hợp chất kim loại gốc không thể đáp ứng được các yêu 
cầu để trở thành vật liệu từ cứng đã đề cập ở trên có hai hướng nghiên 
cứu khác nhau đã được thực hiện và kết quả đã được công bố ở hội 
nghị về từ học và vật liệu từ tỏ chức tại Pittsburgh (Mỹ) vào tháng II 
năm 1983 về phương pháp chế tạo các nam châm vĩnh cửu trên cơ sở 
hợp kim R-Fe. Một hướng phát triển trên cơ sở công nghệ làm lạnh 
nhanh bằng phương pháp phun băng (melt spinning) từ các hợp kim 
kim loại R-Fe nhằm tìm kiếm pha mới tạo thành từ các điều kiện cực 
đoan như vậy. Các hệ hợp chất kim loại đã được nghiên cứu đều xuất 
phát từ phát hiện của Clark [1.8] cho thấy hợp chất hai nguyên ở trạng 
thái vô định hình Tbọ ssFeọ ¿; sau khi xử lý nhiệt xuất hiện lực kháng từ 
cỡ 240 kA/m (3kOe). 


Việc M.Sagawa tìm ra vật liệu Nd-Fe-B đã được chính Sagawa 
viết trong báo cáo mời tại hội nghị về nam châm đất hiếm và ứng 
dụng của chúng, tổ chức tại Nhật năm 2000 [1.9]. Trong hội nghị 
mang tên “Các nam châm đất hiếm từ cơ bản đến ứng dụng” tổ chức 
tại viện nghiên cứu kim loại quốc gia ở Tokyo vào ngày 31/1/1978, 
Sagawa đã đặc biệt quan tâm tới báo cáo của tiến sĩ Masaaki Harmcno 
với tiêu đề “Giản đồ pha của các hệ R-Co và từ tính của RCo; và 
R;¿Cot;”. Báo cáo chủ yếu đề cập và giải thích hệ R-Co, tuy nhiên có 
giành ít phút giải thích tại sao hệ R-Fe không thẻ được sử dụng đẻ chế 
tạo nam châm vĩnh cửu. Theo tác giả, là do nhiệt độ Curie của R¿F>¡; 
quá thấp vì khoảng cách hai nguyên tử Fe ở vị trí dumbell (quả tạ t:y) 
quá ngắn dẫn đến tính không ồn định sắt từ của hệ hợp chất liên im 
loại này. Do vậy, Sagawa đã nghĩ rằng, có thể đưa các nguyên tử có 


12 


bán kính nhỏ như cácbon chăng hạn vào RaFei; để làm dãn khoảng 
cách tương tác ở vị trí dumbbell, làm cho tương tác ở vị trí này thay 
đếi dẫn dến cải thiện tính chất từ của hợp chất liên kim loại. Sagawa 
để chuẩn bị rất nhiều hợp kim từ các nguyên tố R, Fe, C và cả B nữa 
b¿ng phương pháp nóng chây hồ quang và sớm đã lưu ý thấy xuất 
hiền một pha mới có nhiệt độ Curie đặc biệt cao hơn các hợp kim hai 
nguyên của R. Fe, và C hoặc B. Tuy nhiên, động lực chủ yếu thúc đây 
S¿pawa và nhóm của mình tới phát hiện ra hợp chất liên kim loại Nd- 
Fc-B chính là sự quan tâm đặc biệt đối với hợp chất NdCo; là hợp 
chất có nhiệt độ tái định hướng spin ở xung quanh nhiệt độ phòng. 
Bìng cách loại bỏ các họ hợp kim với Nd đã được nghiên cứu trước 
dc và cải tiến qui trình công nghệ chế tạo các nam châm trên cơ sở 
NICos với các nhiệt độ tái định hướng spin khác nhau, Sagawa đã 
phát hiện và đặc biệt quan tâm, tập trung tiền hành thử với rất nhiều 
mu là hợp kim NdạoFe¿¿B¡¿ (theo tỉ lệ % nguyên tử) và phát hiện thấy 
mt pha có đường cong từ độ phụ thuộc nhiệt độ với nhiệt độ Curie 7: 
~300K và đường cong khử từ (từ độ phụ thuộc từ trường) giống như 
vũ liệu từ cứng có trường dị hướng lớn. Đấy chính là điểm xuất phát 
đc Sagawa và nhóm nghiên cứu của mình tìm ra nam châm loại Nd- 
Fc-B. 


Ngày 2/6/1983 nhóm nghiên cứu đứng đầu là M. Sagawa của 
h¿ng các kim loại đặc biệt Sumitomo tại Nhật bản đã công bố đầu tiên 
vé vật liệu nam châm vĩnh cừu trên cơ sở Fe (loại nam châm bột thiêu 
két) với tích năng lượng cực đại (8/)m¿¿ = 288 kJ/m (36 MGOe). 
Đìn tháng 11/1983 tại hội nghị từ quốc tế ở Pittsburgh, họ công bố đó 
là nam châm Nd-Fe-B. Các thông tin chỉ tiết về cơ sở, thành phần và 
qư trình công nghệ đã được M. Sagawa và các cộng sự công bố trên 
tạ chí chuyên nghành năm 1984 [1.10]. Qui trình công nghệ chế tạo 
n:m châm bột thiêu kết Nd-Fe-B giống như qui trình chế tạo các nam 
clâm SmCo;. Kẻ từ đó đến nay qua rất nhiều bước phát triển năng 
lượng từ cực đại đã đạt tới giá trị chưa từng có đối với mọi loại nam 
clâm từ trước tới nay tại nhiệt độ phòng là lớn hơn 400kJm” (lớn hơn 
S(MGO©). Năm 1985 Sagawa và các cộng sự đã công bồ kết quả chế 


tạo được nam châm Nd-Fe-B bằng phương pháp bột thiêu kết với các 
thông số cụ thể là: , = 1.46 T, w#ĩ. = 736kAm” (9.2 kOe), giá trị sử#c 
chỉ kém hơn một chút so với wHc, (BH)max = 405 kJm”(50.6MGO©). 
Năm 2000, W.Rodewald và các cộng sự tại hội nghị về nam châm đất 
hiểm và các ứng dụng của chúng đã công bố kết quả chế tạo được nam 
châm Nd-Fe-B thiêu kết với các thông số cụ thể là: 8, = 1.47 T, w#1. = 
960kAm' (12kOe) và (BH)„„ = 53MGOe. Đến năm 2002, 
W.Rodewald và các cộng sự [1.11] bằng công nghệ đặc biệt đã chế tạo 
nam châm thiêu kết với các thông số kỷ lục Ö,=1.5Tesla (15kG), 
Mử1,=7.8 kA/m (9.8 kOe) và (BH)ma=45 1kJ/mẺ (56.7 MGOe), gần đạt 
tới giá trị mà theo lý thuyết là J,=1.6T và (BH)„a = 63MGOe_ cho 
nam châm đơn pha Nd;Fe¡4B. 


Cũng tại hội nghị từ ở Pittsburgh 11/1983, Croat và các cộng sự 
thuộc nhóm nghiên cứu của hãng General Motor (Mỹ) đã công bố 
nam châm chế tạo bằng phương pháp làm lạnh nhanh (melt-spinning), 
với thành phần hợp kim Ndo tssF€o si2Bo o4s đạt giá trị tích năng lượng 
cực đại, (B/)ma = 14MGOe [1.12,1.13]. Koon và Das [1.14], bằng 
cách tỉnh thể hoá hợp kim vô định hình Lao ozoNdo t3oF€o .;g3Boøey và 
Lao oosPro i4sF€o 2s3Bo o; đã tạo được nam châm với giá trị tích năng 
lượng cực đại, (8)max=13MGOe. Hadjipanayis và các cộng sự [1.15, 
1.16] cũng từ công nghệ làm lạnh nhanh sau đó ủ nhiệt từ hợp kim 
Pro isF€o;sSio o3Bo os đã thu được nam châm với giá trị tích năng lượng 
cực đại, (B/!)m„ = 13MGOe. Từ đó cho đến nay, qua các bước phát 
triển với việc áp dụng công nghệ ép nóng (hot pressing) và công nghệ 
ép nóng không khuôn (Die-upset) nam châm loại này đã đạt tới trên 
45MGOe [1.17, 1.18]. 


1.2 Các tính chất của hợp chất liên kim loại Nd-Fe-B 
1.2.1 Công thức hóa học, cấu trúc tỉnh thể và giản đồ trạng thái 


Công thức hóa học của Nd-Fe-B lúc đầu được xác định rất khác 
nhau như: R;Fe;¡B [I.19, 1.20], R;sFe;oB [1.21], R;sFez›oB; [1.22], 
R;FessB; [1.23] và R;Fen¿B trong công trình sớm hơn nữa khi nghiên 
cứu về tỉnh thể học của hệ R-Fe-B của nhóm người Nga [1.24]. Công 


thức hóa học hợp thức pha chính của các nam châm Nd-Fe-B đã được 
các tác giả trong tài liệu [I.25-1.29] động thời xác định chính xác là 
NdàFei+l có cấu trúc tỉnh thê tứ giác xếp chặt thuộc nhóm không gian 
P4›/mnm với vị trí của các nguyên tử Nd, Fe, B chính xác được liệt kê 
trong bảng 1.1. Hình 1.1a.b là cầu trúc tỉnh thẻ và giản đồ pha của pha 
NdaFei+H. 


a .. 
' =Ỹ=_ -1⁄⁄ZŒÐNd tC)Nđø 
®FecC)PFes 6)feJ,CB Fe |25Fa kị G@Fe k2 08 g 


Hình 1.1a. Cầu trúc tỉnh thể pha Nd›Fe,„B [1.25] 


lJẹ Ngữ: Nd 
Hình I.1.b. Giản đô pha Nd-Fe-B [I.26] 


1§ 


Tỉnh thể của pha Nd;Fe,zB (2:14:1) có cấu trúc khối tứ diện 
(hình 1.1), thuộc nhóm không gian P4z/mnm với kích thước ô cơ Sở 
(tại nhiệt độ phòng, 20°C) là a = 0.8803 nm, c = 1,2190 nm và ở 
400°C là a = 0,8783 nm, c = 1,2209 nm. Biểu hiện bất thường của 
hằng số mạng a(20°C)< (400°C) trong khi e(20°C) > c(400°C) cho 
thấy có sự ảnh hưởng mạnh của hiệu ứng trật tự từ lên cầu trúc tỉnh 
thể. Mỗi ô cơ sở chứa 4 phân tử 2:14:1, bao gồm 68 nguyên tử, trong 
đó có 6 vị trí không tương đương của Fe, hai vị trí không tương đương 
của Nd và một vị trí của B [1.30, 1.31]. Toạ độ các nguyên tử (ở 20C) 
được trình bày trên bảng 1.1. Toạ độ này thường được dùng làm toạ 
độ góc đẻ phân tích giản đồ nhiễu xạ tia X. Tập hợp các nguyên tử tạo 
nên một phân bó không gian điện tử thích hợp và tương tác tĩnh điện 
lên điện tử 4ƒ của Nd và 3đ của Fe khiến từ độ định hướng theo một 
hướng nhất định nào đó của ô cơ sở. Hướng trục của từ độ của tỉnh thẻ 
2:14:1, ở trạng thái khử từ nhiệt, nằm theo trục dài của ô cơ sở (trục c, 
hướng [001]) và gọi là trục dễ từ hoá. Ngược lại, theo hướng [111] là 
hướng khó từ hoá. Hiệu ứng định hướng từ độ này được gọi là dị 
hướng từ tỉnh thể. Để định lượng, người ta thường dùng khái niệm 
trường dị hướng tỉnh thể có giá trị tương đương với một cường độ từ 
trường cần thiết để quay mô men từ (từ hướng trục đễ) sang hướng 
trục khó từ hoá. 


®Nd(9 ©Nd@œ) ®Fe(c) oFe(e) ©Fe(,) @Fe(¿) ®Fe(k,) eFe(k,)s BŒ) 
Hình 1.2. Hình chiếu của (a) mặt đáy và lớp Fe đâu tiên. (b) ba lớp 
EFe đâu tiên, và (c) lớp Fe đâu tiên và lớp j› của ô mạng cơ bản pha 


N4;Fe,„B [1.28] 


l6 


Hình chiếu của một số lớp trong ô cơ bản được trình bày trên 
hì:h 1.2 [1.32]. Toàn bộ các nguyên từ Nd và B được thê hiện trên 
hì:h, và chỉ có 4 nguyên tử Fe(c) trong số 56 nguyên tử Fe không 
được thể hiện khi cất hình chiếu tại z = 0 và z =1⁄2 (hình1.l và hình 
1.:.a). Giữa hai mặt này, các nguyên tử Fe hình thành nên 3 mạng sắp 
xế› khác nhau. Các vị trí Fe(ki), Fe(ka), Fe(¡) và Fe(e) tạo thành hai 
đã: lục giác lệch nhau một góc 30°, chúng gần với mạng của vị trí 
EFej›) (hình 1.2.b). Hình 1.2.c chỉ ra toạ độ hình tam giác đều của các 
nguyên tử Fe(;) và lớp Fe đầu tiên có cấu trúc lục giác. Mặc dù vị trí 
Fejz) có toạ độ z không trùng với nhóm không gian nào, nhưng nó rất 
vần với giá trị z = 1⁄4 (xem bảng 1.1), do vậy các lớp của nguyên tử 
FejJa) hầu như nằm chính xác ở giữa các mặt có chứa Nd và B. Toạ độ 
củi nguyên tử B trong pha 2:14:1 khá đơn giản (hình 1.3). Mỗi 
nguyên từ B chiếm vị trí ở tâm của hình lăng trụ tam giác tạo nên bởi 
3 rguyên tử Fe gần nhất ở mặt bên trên và bên dưới (hoặc z = 1/2). 
Cá: nguyên từ Fe (e) và Fe(k¡) có xu thế dịch về phía mặt có chứa B 
So với các nguyên tử Fe khác trong mạng, khoảng cách B-Fe(k¡) bằng 
2,10 Ä và B-Fe(e) bằng 2,12 Ả là ngắn nhất trong cấu trúc 2:14:1. 
Li¿n kết giữa các lớp Fe trên và dưới mặt có chứa Nd và B như trên 
hìrh 1.3 tạo nên sự ôn định cấu trúc của pha 2:14:1. 


M4 ÔN4@ O Fe) @Fe@e) @B@) 


Hình 1.3. Lăng trụ tam giác có chứa nguyên +ứB trong cấu Trúc _ 
Nd;Fe,„B [1.38] ` : * Ẹ 


+e/ 002753 


-————~ 


17 


Bảng 1.1. Toạ độ các nguyên tử và hằng số mạng của pha Nd;Fe,,B ở 
các nhiệt độ khác nhau [ Ì .28] 


Toạ độ 


Nguyên từ 20°C 


_* | # | *) 
Nd(4/) | 0/268 | 0268 
Nd(4g) | 0,140 | -0,140 
Fe6) | 0223 | 0,567 | 0/127 | 


Fe(16&;) 0,038 0,360 _ 0,039 | 0,359 
Fe(8/,) 0,098 0,098 ộ 0,097 | 0,097 


0,317 | 0,317 | 0/2464| 0,318 | 0,318 | 0,248 
0,5 0,5 


0,5 0,1135 


"7 HENEEEIERES 


1.2.2 Giản đồ trạng thái Nd-Fe-B [1.33, 1.34] 


Hệ ba thành phần được tạo thành từ ba cấu tử, bởi vậy. để xác 
định thành phần của hỗn hợp phải biết hai nồng độ. Nếu tính cả các 
biến bao gồm nhiệt độ và áp suất thì cần phải bốn biến đẻ biằu diễn. 
Xét trường hợp đăng áp thì còn lại ba biến. Như vậy, số pha cưc đại là 
4, số bậc tự do là 3. Các nồng độ được vẽ trên một tam giác đìu được 
gọi là tam giác nồng độ, ba đỉnh là ba cấu tử. Trục vuông góc với mặt 
phăng nồng độ là trục nhiệt độ. 


0,206 | 


^ Xa B 


Hình 1.4. Giản đồ nhiệt độ - thành phản của hệ ba nguyên A, B, C [1.33] 

Giản đồ như vậy gọi là giản đồ nhiệt độ - thành phần có dạng 
láng trụ (hình 1.4). Cạnh thắng đứng là các hệ một thành phần A, B, 
C. Mặt thăng đứng của lăng trụ là hệ 2 thành phần A - B, B - C,C - A. 
Các điểm nằm trong hình lăng trụ biểu diễn hệ ba thành phân. Trên 
mặt phẳng nồng độ, đường song song với một cạnh tam giác nòng độ 
tương ứng với các thành phần có nồng độ không đổi của cấu tử ở góc 
đối diện. Nghiên cứu giản đồ pha của hệ ba nguyên (hay lớn hơn) là 
rất phức tạp, vì vậy người ta thường sử dụng các mặt cắt để biểu diễn 
các giản đồ trên mặt phẳng. 

Theo quy tắc pha, không thẻ có nhiều hơn bốn pha cùng tổn tại 
ở trạng thái cân bằng, vì vậy chỉ có 3 khả năng xảy ra phản ứng đóng 
răn ba thành phần: phản ứng cùng tỉnh £: L -¿ Š, + Š; +SŠ;, phản ứng 
chuyển U: L + Š; —>$; +S; và phản ứng bao tỉnh P: + Š¡ + S;—>S;. 
Trong giản đồ hệ 3 nguyên Nd-Fe-B, vùng giàu Fe là vùng được quan 
tâm cho nam châm vĩnh cửu. Các pha ôn định hai nguyên là Nd;Fei; 
và Fe;B, và ba nguyên là Nd;FezB(đ), Ndị.¿Fe¿Ba(??) (e ~ 0,1) và 
Nd:FeB,(ø). Nhiệt độ có thể hình thành pha ø là khá rộng (từ 650°C 
đến 1180°C). 


Tuy nhiên, ứng với nhiệt độ khác nhau pha sẽ được hình thành 
theo các phản ứng chuyên hoặc phản ứng cùng tỉnh. Nhìn chung, pha 
ø luôn được hình thành đồng thời với các pha khác như 7, FeạB, 


19 


Nd;Fey; và Nd. Vì vậy, thực chất nam châm Nd-Fe-B luôn là nam 
châm đa pha. Hình chiếu đường lỏng lên tam giác nồng độ được thể 
hiện trên hình 1.5. Các mũi tên kép trên đường bão hoà chỉ ra hướng 
thay đổi thành phần chất lỏng khi hạ nhiệt độ. Thành phần xung quanh 
pha ø được đặc trưng bằng các đường bão hoà của pha lỏng với Fe và 
ó, với ó và ï, và với ó và Fe;B. 


B[At%] Fe,B 


Fe 10 FeyNd; p, 30 P,40 
Nd [At.%] 


Hình I.5. Hình chiếu đường lỏng lên tam giác nông độ của giản đồ 
pha Nảd-Fe-B [1.33] 

Hình 1.6 là mặt cắt nhiệt độ - nồng độ tại thành phần Fe = 80% 
(nguyên tử) và thành phần Nd và B thay đổi trong khoảng Nd + B = 
20%. Ta thấy rằng, tại nhiệt độ 655°C với thành phần Nd khoảng 12% 
đến 14%, xảy ra phản ứng cùng tỉnh  = + Nd + 7. Phản ứng cùng 
tỉnh này đã tạo ra cấu trúc hạt bao gồm pha 2:14:1 (ø - pha chính) xen 
kẽ bằng các lớp giàu Nd và pha Nd„¿FeaB4 (z;) (pha phụ). 

Thành phần cụ thể của hợp kim dùng đẻ chế tạo nam châm là 
Ndị¿Fe;;Bạ. Theo Omerod [1.35] hợp kim này gồm 4 pha tỉnh thể 
khác nhau. Ngoài pha từ cứng Nd;FeiaB có khoảng 27% trọng lượng 
Nd, pha giầu Nd ở biên hạt là pha có khoảng 80% trọng lượng Nd. 
Pha giầu Nd này có điểm nóng chẩy là 900 K, nó tổn tại ở trạng thái 
lỏng trong suốt thời gian thiêu kết làm tăng mật độ khối tới 99% mật 


20 


độ lý thuyết. Ngoài ra tồn tại pha Ndị.,Fe¿B¿ là pha có nhiệt độ Curie 
thấp cỡ ¡0 K và Nd kim loại ở dạng tự do thường tập hợp ở tam điểm 
nơi tiếp xúc các hạt Nd;FezB. Theo một số tài liệu khác tập hợp trong 
[1.36], ngoài pha chính 2:14:] trong nam châm vĩnh cửu trên cơ sở 
hợp kim Nd-Fe-B còn có một số pha khác đã được xác định là pha 
giàu Neodym (E.c.e). pha giàu Bo: NdEe¿B¿. pha giàu sắt (F.c.c), pha 
Nd¡.;Fe+B, pha Nd;Fei;, pha ở - Fe 


$@+Fe+Fe:B L +§‡+*Fe;B 


A2 nN $+Nd;Fe,;+Nd 


20B bì 10 15 20Nd 


§0Fe 80Fe 


Nd[At.%] 
Hình 1.6. Mặt cắt nhiệt độ - nông độ tại thành phân Fe = 80% (nguyên tử) 
và N4 và B thay đồi trong khoảng Na + B = 20% [1.32] 


1.2.3 Tính chất từ của Nd;Fei;B 


Bảng 1.2 trình bày một số thông số của pha Nd;FeaB ở nhiệt độ 
phòng [1.37]. Trong đó: 7c là nhiệt độ Curie; 7 là nhiệt độ tái định 
hướng spin; J là từ độ bão hoà; K¡, K;, là hằng số dị hướng từ tỉnh 
thẻ; /a là trường dị hướng; z và c là hằng số mạng theo trục x và trục 
z; Dx là mật độ lý thuyết (tính theo giản đồ nhiễu xạ tia X). 


Từ bảng 1.2 có thể thấy rằng pha Nd;Fe,zB có nhiệt độ 7c tương 
đối cao hơn nhiệt độ phòng, từ độ bão hoà /, lớn (1,6 Tesla), đồng thời 
pha này có hằng số dị hướng K; khá cao (5 M1J/m`) và nhiệt độ tái 
định hướng spin 7+ đủ thấp. Vì vậy nó là pha được quan tâm nhiều 
nhất trong công nghệ chế tạo nam châm đất hiếm hệ ba nguyên 


21 


Nd-Fe-B. Khi thay thế một phần Nd trong pha này bằng một lượng 
nhỏ (cỡ 1-2% nguyên tử) các nguyên tô đất hiếm khác như Dy, Sm có 
thể cải thiện đáng kể tính chất từ của nam châm [ 1.30]. 


Bảng 1.2. Một số thông số của pha Nd›Fe,xB ở nhiệt độ phòng [1.37]. 


R;FeaB| 7c TH K& 
| tưng | 
) 
BEPEEEESE 
Ti 


(*) Tạ là 135K theo các tài liệu [1.30 - 1.40] 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


[1.1] Lưu Tuần Tài, Giáo trình Vật liệu từ, NXB ĐHQG Hà Nội, 
(2008). 


{1.2] J.J.Becker, J.Appl.Phys.,55, 2067, (1984). 


{1.3] J.J.Croat, J.F.Herbst, R.W.Lee, and F.E.Pinkerton, J.Appl.Phys. 
55, 2078, (1984). 


{1.4] N.C.Koon and B.N.Das, J.Appl.Phys.55, 2063, (1984). 

[1.5] G.C.Hadjipanayis, R.C.Hazelton, J.Appl.Phys.55, 207, (1984). 
[1.6] V.Drozzina và R.Janus, Nature, 135, 36-37, (1935). 

{1.7] J.F. Herbst, Reviews of Modern Physics, 63, No.4, 819, (1991). 
[1.8] A.E. Clark, Appl. Phys. Lett, 23, 642, (1973). 


[1.9] M.Sagawa, Proceeding of the sixteeth International workshop on 
Rare Earth Magnets and their applications, pag. l7, Japan, 
(2000). 


2 


.T0]M. Sagawa, S. Fujimura, N. Togawa. H. Yamamoto and Y. 
Matsuura, J. Appl. Phys. 5S, 2083-2087, (1984). 


T1] 'W.Rodewald, B.Wall, M.Katter, K.Uestuener, I.E.E.E. Trans. 
Mag 38, 2955, (2002). 


{1.12] J.J.Croat, J.F.Herbst, R.W.Lee, Appl.Phys.Lett.44, 148, (1984). 


{1.13] J.J.Croat, J.F.Herbst, R.W.Lee, and F.E.Pinkerton, J.Appl.Phys. 
55, 2078, (1984). 


{I.14J N.C.Koon and B.N.Das, J.Appl.Phys. 55, 2063, (1984). 


.15] G.C.Hadjipanayis, R.C.Hazelton, and K.R.Lawless, Appl. Phys. 
Lett. 43, 797, (1983). 


.16] G.C.Hadjipanayis, R.C.Hazelton, and K.R.Lawless, 
J.Appl.Phys. 55, 207, (1984). 


{[I.I7] R.W.Lee, Appl.Phys.Lett. 46, 790, (1985). 
[1.18] J.J.Croat, J. Less-Common Metal, 148, 7, (1989). 
{1.19] H.H.Stadelmaier, N.A.El-Masry, Mater. Lett. 2, 169, (1983) 


[1.20] G.C.Hadjipanayis, R.C.Hazelton, and K.R.Lawless, 
J.Appl.Phys. 5Š, 2073, (1984). 


[1.21] G.C. Hadjipanayis, R.C.Hazelton, and K.R.Lawless, Appl. 
Phys. Lett, 43, 797, (1983). 


[1.22] F.Spada, C.Abache, and H.Oesterreicher, J.Less. Common. 
Met., 99, L21, (1984). 


[1.23] A.V.Deryagin, E.N. Tarasov, A.V. Andreev, V.N. Moskalev, 
and A.I.Kozlov, JETP Lett. 39, 629, (1984). 


[1.24] N.F.Chaban, Yu.B.Kuzma, N.S.Bilonizhko, O.O.Kachmar, and 
N.V. Petriv, Dopov. RSR, Ser.A, No.10, 873, (1979) 


{1.25] D.Givord, H.S.Li, and J.M. Moreau, Solid State Commun., 50, 
497, (1984). 


{1.26] J.F.Herbst, and J.J. Croat, J.Appl.Phys., 55, 3023, (1984). 


23 


[1.27] J.F.Herbst, J.J.Croat, F.E. Pinkerton, and W. B. Yelon, Phys. 
Rev, B29, 4176, (1984). 


{1.28] J.F.Herbst, J.J.Croat, J.Appl.Phys., 57, 4086, (1985). 


[1.29] C.B.Shoemaker, D.P.Shoemaker, and R. Furchart, Acta 
Crystallogr. C 40, 1665, (1984). 


[1.30] Herbst, J.F., Reviews of Modern Physics, Vol.63, No.4, (1991). 


{1.31] 1. F. Herbst, J. J. Croat, F. E. Pinkerton, W. B. Yelon, Phys. 
Rev. B, 29, pp. 4176 -4178, (1984). 


[1.32] G. J. Long, F. Grandjean , Supermagnets, Hard Magnetic 
Materials, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, (1990). 


[1.33] S. T. Wohlfarth and K. H. J. Buschow, Ferromagnetic 
materials, Handbook on the properties of magnetically ordered 
substances. Vol. 4. North — Holland, (1988). 


[1.34] Ralph Skomski and J.M.D Coey - Permanent Magnetism - 
Institute of Phisics publishing Bristol and Philedalphia, (1999). 


{1.35] J.Omerod, J. Less-Common Met., 111, 49, (1985). 
[1.36] C.Abache, and J.Oesterreicher, J.Appl.Phys., 60, 3671, (1986). 


{1.37] A.V.Andreev, A.V.Deryagin, S.M.Zadvorkin, and 
S.V.Terent"ev. Sov.Phys.Solid State 27, 987, (1985). 


[1.38] D.Givord, H.S.Li, and R.Perrier de la Bathie, Solid state 
Commun. 51.857, (1984). 


[1.39] R.Grossinger, X.K.Sun, R.Eibler, K.H.J.Buschow, and 
H.R.Kirchmayr, J.Phys.(Paris) 46.C6-221, (1985). 


24 


CHƯƠNG 2 
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ CÁC TÍNH CHÁT CỦA HỢP 
CHÁT Nd-Fe-B DẠNG KHỎI 
2.1 Công nghệ chế tạo mẫu hợp chất Nd-Fe-B 


2.1.1 Phương pháp nấu hợp kim bằng lò hồ quang trong môi 
trường khí bảo vệ [2.1] 

Các mẫu hợp kim thường được nấu bằng phương pháp nóng 
chảy hồ quang. phương pháp nấu bằng sóng cao tân, trung tần hoặc 
bằng các lò điện trở thông thường. Dưới đây chúng tôi sẽ trình bày 
phương pháp nâu hồ quang trong môi trường khí bảo vệ rất thông 
dụng để nấu các kim loại và hợp kim đất hiểm trong các phòng thí 
nghiệm và trong công nghiệp. Sơ đồ của hệ nấu mẫu bằng phương 
pháp nóng chảy hồ quang của bộ môn vật lý nhiệt độ thấp cũng như 
ảnh hệ nấu mẫu bằng phương pháp nóng chảy hồ quang của viện đào 
tạo quốc tế về khoa học vật liệu (ITIMS) được đưa ra trong các hình 
2.1, 3.2; 2.3: 


Hình 2.1. Sơ đồ, ảnh nôi nấu và điện cực hỗ quang trong hệ nắu mẫu bằng 

phương pháp hồ quang tại phòng thí nghiệm vật lý nhiệt độ tháp, (1 :mẫu, 

2:điện cực Wolfram, 3:nôi nấu, 4:buông thạch anh, 5:vòng đệm chân 
không) [2.I] 


lo) 
l2 


HN 'rOERSXGG-NR:Ì 


H,O (e) 


Hình 2.2. Sơ đồ hệ nấu mẫu bằng phương pháp nóng chảy hồ quang tại 
phòng thí nghiệm vật lý nhiệt độ thấp ( 1:buông nắu, 2: nguôn, 3:bơm sơ 
cấp. 4:bơm khuếch tán, 5:hệ đo chân không,6: đồng hồ chân không. 7: chai 


khí Ar )[2.] 


Hình 2.3. Ảnh hệ nấu mâu bằng phương pháp hỗ quang tại viện ITIMS, 
Trường Đại học Bách Khoa Hà nội 


26 


Nói chung. đặc điểm của các hợp kim liên kim loại đất hiếm-kim 
loại chuyên tiếp là: hoạt tính hóa học cao, nhiệt độ nóng chảy cao và 
áp suất hơi bão hòa cao. Hai đặc điểm đầu đòi hỏi phải lựa chọn được 
vật liệu làm nỗi nấu chịu được nhiệt độ cao, không tương tác hóa học 
với vật liệu nấu. Vật liệu thỏa mãn các yêu cầu khe khắt như vậy rất 
khó kiếm và nếu có thì cũng rất đất tiền (ví dụ như vật liệu nitrid bo). 
Để giải quyết khó khăn này người ta đã sử dụng kỹ thuật nồi lạnh và 
kỹ thuật nấu treo. Kỹ thuật nấu treo cũng như kỹ thuật nấu lò cao tần 
đòi hỏi một máy phát tần số cao đất tiền, kỹ thuật nấu treo lại chỉ nấu 
được một khói lượng mẫu nhỏ. Hơn thế nữa, sự bay hơi của các vật 
liệu nóng chảy khi dùng các phương pháp này gần gấp hai lần so với 
phương pháp nỏi lạnh [2.2]. Chính vì vậy, kỹ thuật nồi lạnh được áp 
dụng phô biến trong các phòng thí nghiệm và trong sản xuất. 


* Lò hồ quang 


Nguyên lí: Trước hét nói về hồ quang, cho đến nay người ta thấy 
rằng hồ quang tạo ra áp suất cao lớn hơn áp suất khí quyển và là một 
loại plasma nhiệt độ thấp (nhiệt độ của hồ quang vào khoảng 10 K). 
Hồ quang có thể phân chia thành 3 vùng: 


- Vùng âm cực, 
- Cột hồ quang, 
- Vùng cực dương. 


Cực âm bị nung nóng do sự va chạm mạnh của các hạt ion 
dương, cực dương bị nung nóng do các điện tử nhiệt bốc hơi (hình 
2.4). Sự làm bản vật liệu nóng chảy trong quá trình nấu phụ thuộc vào 
dòng khối lượng giữa cực âm và cực dương. Vật liệu làm cực dương 
bốc bay do nóng chảy ở nhiệt độ cao có thể chia thành hai loại. Một 
phân vật liệu bốc bay bị phân ly thành ion dương và điện tử. Các điện 
tử bị rơi trở lại cực đương, các ion dương chuyển động về phía cực 
âm, tham gia vào cột hồ quang nóng sáng, tới đập vào cực âm, truyền 
toàn bộ động năng của chúng làm mòn cực âm và làm cực âm nóng 
lên. Một phần vật liệu làm cực dương (phần này không tham gia vào 
cột hồ quang) không bị phân ly thành ion dương và điện tử, chủ yếu là 


27 


vật liệu bị bốc bay từ bề ngoài của phần nóng chảy, do sự chênh lệch 
cao của nhiệt độ ở bề mặt nóng chảy so với phần tiếp xúc ở đáy nồi 
mà bị kéo trở lại và được giữ lại trong không gian giữa phần nóng 
chảy và vật liệu làm nồi. 

Một tình trạng tương tự như vậy cũng xảy ra trong vùng cực âm. 
Một phần vật liệu làm cực âm bị phân ly thành ion dương và điện từ. 
Các điện tử nhiệt bốc hơi chuyển động về phía cực dương, nung nóng 
vật liệu làm cực dương, các ion dương bị kéo trở lại cực âm. Do đó, cả 
hai loại ion dương của cực âm và cực dương không bao giờ tới được 
cực dương. 


Cực âm 
W (2% ThO,) 


Kim loại 
nóng chảy 


Hình 2.4. Sơ đồ các ion dương và các điện tử trong cột hồ quang [2.I] 


Mặt khác do áp suất của cột hồ quang cỡ hơn I1 bar lớn hơn áp 
suất môi trường nấu (thường vào cỡ 0,6 tới 0,8 bar) làm cho sự bốc 
bay từ bản thân vật liệu làm cực âm và cực dương khó xảy ra. Đấy 
chính là những lý do làm cho sự bốc bay trong phương pháp nấu hồ 
quang nhỏ hơn gần hai lần so với phương pháp nấu treo bằng tần số 
cao. Cũng vì vậy mà vật liệu nâu bằng phương pháp hồ quang cho độ 
sạch cao hơn các phương pháp khác. 


28 


*Nồi lạnh (cold crueible) 


Nồi lạnh thường được làm bằng đồng đỏ (có thể bằng nhôm tỉnh 
khiết). có độ dày đáy nồi từ 1 = 2mm, được làm lạnh bên trong lòng 
nó băng dòng nước lạnh chảy liên tục. Nồi lạnh và vật liệu nóng chảy 
trong nó được mô tả trong hình 2.5. Vật liệu nóng chảy không tiếp xúc 
trực tiếp với toàn bộ bề mặt của nồi nâu. Trong hình 2.5a ta thấy mẫu 
tiếp xúc trực tiếp rất ít với đáy nồi do bề mặt mấp mô của đáy nồi. 
Không gian giữa mẫu và đáy nồi chứa đầy lớp khí trơ tạo ra một tiếp 
xúc giữa kim loại nóng chảy và nồi, xem hình 2.5b. Kim loại nóng 
chảy giữ hình dạng của nó do sức căng mặt ngoài. Sức căng này phụ 
thuộc vào nhiệt độ và thành phần hợp kim. Khi tốc độ làm lạnh nòi 
quá nhanh, không gian giữa kim loại nóng chảy và nồi được lấp đầy 
một phần bởi các tỉnh thê vật liệu nấu rất nhỏ. (hình 2.5c). Lúc này 
quá trình nấu thực hiện trong nồi được gọi là quá trình nấu “tự nó”. 
Khi ta nấu kim loại nóng chảy quá sôi, sức căng mặt ngoài của khối 
vật liệu nóng chảy giảm xuống. Trong trường hợp này (hình 2.5d) kim 
loại nóng chảy lắp đầy không gian giữa bề mặt lồi lõm của đáy nồi và 
làm ướt đáy nồi. 


(D) 
Hình 2.5. Nôi lạnh và các trạng thái của vật liệu nóng chảy 
(1: để thép không ri, 2: nỗi lạnh bằng đồng, 3: vật liệu nóng chảy 4: lớp khí 
trơ, Š: các hạt tỉnh thể nhỏ, 6: dính ướt đáy nôi) [2.\] 


29 


Nếu dòng nước làm lạnh nôi lớn và chảy nhanh thì sẽ xảy ra hiện 
tượng làm lạnh nhanh lớp kim loại ở sát đáy nỗi gọi là hiện tượng 
“quenching”. Việc chọn dòng chảy của nước làm lạnh tối ưu có thể 
tính toán được song trên thực tế thực hiện theo kinh nghiệm là chính. 


Thông thường sự truyền nhiệt từ kim loại nóng chảy tới đáy nồi 
là thấp do diện tiếp xúc nhỏ. Để giảm hơn nữa dòng nhiệt giữa kim 
loại nóng chảy tới đáy nỗi cần phải xem xét tỉ mỉ hơn, trong từng điều 
kiện cụ thể nhất định đối với cả 3 cơ chế truyền nhiệt: đối lưu, bức xạ 
và dẫn. Một giải pháp đã được đưa ra là kết hợp với việc tạo ra một 
lớp khí trơ dẫn nhiệt kém giữa kim loại nóng chảy và nỗi, và đáy nồi 
được tráng bạc có độ phản xạ cao. 

2.1.2 Mẫu bột định hướng 

Các vật liệu từ cứng nói chung và vật liệu Nd-Fe-B nói riêng đều 
là các vật liệu có dị hướng từ đơn trục và lớn. Dị hướng từ của vật liệu 
từ là một tính chất vật lý quan trọng trong hiểu biết về tương tác từ, 
việc tạo thành các đô men, các quá trình từ hóa, các chuyển pha từ... 
Đặc biệt, trong việc chế tạo các nam châm vĩnh cửu, các bài toán nâng 
cao lực kháng từ liên quan trực tiếp đến việc nâng cao dị hướng từ của 
vật liệu. 

Việc xác định chính xác các hằng số dị hướng từ tỉnh thể K; và 
trường dị hướng ;A thường được thực hiện trên các mẫu đơn tinh thẻ 
thông qua các phép đo đường cong từ hóa theo phương dễ và phương 
khó. Tuy nhiên do việc chế tạo các mẫu đơn tỉnh thẻ rất khó khăn và 
không phải lúc nào cũng thực hiện được. Một phương pháp khả dĩ 
chấp nhận được nhất là đối với các vật liệu có dị hướng đơn trục đã 
được chúng tôi áp dụng và phát triển thành công để nghiên cứu dị 
hướng từ của các vật liệu là phương pháp mẫu bột định hướng [2.1, 
2.3] mà chúng tôi gọi là mẫu “giả đơn tỉnh thể". Trong phương pháp 
này, vật liệu nghiền thành các hạt nhỏ đến mức mỗi hạt là một tiểu 
tỉnh thể tương đương các hạt đơn đô men. Các hạt bột được định 
hướng trong từ trường ngoài và có định vị trí nhờ chất kết dính. 


30 


*Phương pháp chế tạo mẫu bột định hướng 


Các mẫu bột định hướng được chế tạo từ các mẫu đúc, đập nhỏ 
trong cói thép. Bột kim loại được đưa vào máy nghiền bỉ trong dung 
dịch axeton đề chống oxy hóa cho tới độ hạt cỡ 25m (đường kính hạt 
được xác định nhờ kính hiền vi). Sau đó bột được sây khô băng cách 
hút chân không. Bột khô được trộn đều với chất kết dính (ví dụ loại 
chất kết dính hai thành phần Technovit) theo tỉ lệ là 50% bột mẫu, 
50% bột chát két dính. Hỗn hợp được nhỏi vào khuôn làm bằng nhựa 
Feflon (loại không bị dính chất kết dính) dạng vuông hoặc dạng ống 
trụ. Khuôn với hỗn hợp bột được hóa cứng trong từ trường cỡ 10 — 
20kOe. 

Kết thúc quá trình này ta thu được mẫu bột định hướng nghĩa là 
các phương từ hóa dễ của các tiêu tỉnh thể nằm song song với phương 
từ trường ngoài. Sơ đồ định hướng các hạt được đưa ra trong hình 2.6 
I3.1,?31]. 


Hu„ hưởng. 


a) b) 


Hình 2.6. Sơ đô định hướng các hạt vật liệu trong mẫu bột định hướng của 
vật liệu có dị hướng đơn trục (a) và dị hướng mặt phăng (b) [2.3] 


*Xác định dấu của hằng số dị hướng 


Khi thực hiện phép đo từ độ phụ thuộc từ trường A7) ở một 
nhiệt độ xác định theo phương song song và phương vuông góc với 
phương định hướng của mẫu. Từ dạng của cặp đường cong chúng ta 


31 


có thể nhận biết được vật liệu đó là vật liệu có dị hướng đơn trục 
(K¡>0) hay dị hướng mặt phẳng (K¡<0) tại nhiệt độ đó. Hình 2.7a đưa 
ra hai cặp đường cong từ hóa của mẫu Sm;Co¡; và Sm;(CooasFo ss)1; 
tại 25°C. Ở nhiệt độ này Sm;Co¡; có dị hướng đơn trục còn 
Smz(CooasFeo ss)¡; có dị hướng mặt phẳng [2.I ]. Trường hợp dị hướng 
đơn trục, đường cong đo theo hướng song song và vuông góc với 
phương định hướng của mẫu tách rời nhau rõ rệt ngay ở từ trường rất 
thấp. Trường hợp dị hướng mặt phẳng, đường cong đo theo hướng 
song song và vuông góc với phương định hướng của mẫu rất gần nhau 
và có xu hướng cắt nhau tại từ trường cao. Việc so sánh phổ nhiễu xạ 
Rơnghen thực hiện trên mẫu bột rời và mẫu bột định hướng cho ta các 
thông tin bổ sung về trạng thái dị hướng của tỉnh thẻ. Cầu hình chụp 
mẫu bột định hướng và các giản đồ Rơnghen so sánh giữa hai trường 
hợp được đưa ra trên hình 2.7b [2.1] 


@ 
< 
<1!0 
E 
>4 
IS I 
0 10 200 10 20 
H(&kOe) 


Hình 2.7a. Đường cong từ hóa đo trên mẫu bột định hướng theo phương 
song song và vuông góc với phương định hướng của mẫu Sm;Co¡; và 
Sm;(Co,F)¡: tại 25°C [2. I] 

*Xác định hiện tượng tái định hướng spin (thực nghiệm) 


Hiện tượng chuyển cấu hình spin từ dị hướng đơn trục sang mặt 
phẳng hoặc ngược lại, hay từ dị hướng đơn trục (hoặc mặt phẳng) 
sang cấu trúc góc khi nhiệt độ thay đổi có thể phát hiện khi thực hiện 
phép đo từ độ trên mẫu bột định hướng theo nhiệt độ hay theo góc tạo 
bởi từ trường đo với phương định hướng mẫu. Một số kết quả cụ thẻ 
được đưa ra ở đây như những ví dụ minh họa. Hình 2.8 [2.1] mô tả 


32 


dường cong từ độ phụ thuộc nhiệt độ đo trên mẫu bột định hướng của 
mẫu Nd;Fei¿B do chúng tôi chế tạo theo hướng vuông góc với phương 
định hướng của mẫu. Nhận thấy. trên đường cong này xuất hiện một 
bước nhảy ở khoảng 130-140K, đây là dấu hiệu chỉ thị hiện tượng tái 
định hướng spin xây ra trong mẫu này tại khoảng nhiệt độ đó. Đề xác 
dịnh rõ hơn hiện tượng chuyền này (chuyền từ cấu hình nào sang cầu 
hình nào), chúng tôi đã tiền hành đo sự phụ thuộc của từ độ vào góc Ø 
(góc hợp bởi phương định hướng của mẫu và phương từ trường ngoài) 
ở các nhiệt độ trên và dưới nhiệt độ xảy ra bước nhảy. Trên hình 2.8 là 
kết quả đo trên hai loại vật liệu có hiện tượng tái định hướng spin xảy 
ra trong khoảng nhiệt độ từ 77-300K, đại diện cho hai mẫu có hai loại 
chuyên khác nhau. 


Bột không định hướng 


S 8§ 
# li = 
=l§ N x ÑÊ 
= S= 
` 
b0 
Ệ Bột định hướng 
l©] 


40 50 60 


Hình 2.7b. Phô nhiễu xạ Rơnghen thực liện trên mẫu Œd;Co,- 
bột rời và bột định hướng |2.1, 2.3] 

Đối với mẫu YCo¿B ta thấy TÕ Sự chuyển từ dị hướng đơn trục c 
sang dị hướng mặt phằng khi giảm nhiệt độ từ 300K xuống 77K biểu 
hiện ở việc đổi chiều của các cực đại và cực tiểu như trên hình 2.8. Ở 
mẫu Nd;Fe;B không có sự đổi chiều của các cực trị, mà xuất hiện sự 
mở rộng ra của đỉnh cực đại. Đây chính là biểu hiện của sự chuyển từ 


33 


cầu hình đơn trục c ở nhiệt độ phòng sang cấu hình tạo góc Ø với trục 
c của mô men từ. Góc nghiêng Ø được xác định khá chính xác tương 
ứng với sự mở rộng của đỉnh cực đại. Ở 77K góc Ø của mô men từ 
trong Nd;Fen¿B là 25° phù hợp khá tốt với kết quả đo trên mẫu đơn 
tỉnh thê. 


| q, 
__ Nd,Fe,,B 
Đo, 


ơ(đvty) 


ø 90 180 
9ƒ1 
Hình 2.8. Đường cong từ độ phụ thuộc nhiệt độ và phụ thuộc góc đo 
trên mâu bột định hướng [2. \ ] 

Phương pháp mẫu bột định hướng cho phép ta thu được khá 
nhiều thông tin về các tính chất từ của vật liệu có dị hướng. Trong 
nhiều trường hợp, các thông tin thu được là chính xác, không sai khác 
nhiều so với các thông tin thu được trên mẫu đơn tỉnh thể. Đặc biệt, 
việc xác định cầu hình spin của các hợp chất theo nhiệt độ là rất thuận 


34 


lợi và đơn giản, Trong nhiều trường hợp, khi không tạo được đơn tỉnh 
thẻ. phương pháp này là đơn giản đề thu được các thông tin cần thiết 
vẻ dị hưởng từ của vật liệu. 

2.2 Các tính chất từ cơ bản của một số hợp chất trên cơ sở 
R;Fei¿B 

Mô men từ bão hoà (A/⁄). dị hướng từ tỉnh thể, nhiệt độ Curie 
cũng như hiện tượng tái định hướng spin của hợp chất Nd›Fei¿B có 
quan hệ mật thiết với các thông số đặc trưng của nam châm Nd-Fce-B. 
Hiệu biết về tính chất từ của hợp chất là cơ sở để chế tạo, nâng cao 
chất lượng của các nam châm. 

Phần này sẽ trình bày các kết quả nghiên cứu vẻ hợp chất 2:14:1 
và các hợp chất giả 3 nguyên (R..R,)(Fei:T,)B, trong đó một phần 
Fe được thay thế bằng AI, Co, Zr và R = Nd, Pr, Y, Er, MM (hỗn hợp 
kim loại đất hiểm). 

Các mẫu đã tiền hành nghiên cứu bao gồm: 

Nd;Fe+B, Y:FezB, 

Nd¿ (FeooCoo)4B, — Y¿(FeosCoai)i‡B 

Hệ Nd;Fei.,AlB với x= 0, 0/25, 0,5, 0,75, 1, 2, 3 

Hệ Er;FeiAlB với x= 0,1,2,3,4,§ 

Hệ ( Nd¡ị.v Pry) Fei¿ B với x= 0,0.1, 0.3, 0.5, 0.7, ] 

Hệ trên cơ sở MM;Fe¡¿B 

Hệ Ndị¿ Fe; ZryB với x=0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 

Các mẫu được chế tạo băng phương pháp nóng chảy hồ quang, ủ 
đồng nhất tại 980°C liên tục 40 giờ trong môi trường khí argon sạch. 
Các nghiên cứu cấu trúc bằng phương pháp Rơnghen và phép đo từ 
nhiệt cho thấy các mẫu hợp thức đều đơn pha (2:14:1), trong mức độ 
chính xác của phép đo. 

Các mẫu đều được chẻ tạo thành hai loại, mẫu đúc và mẫu bột 
định hướng đề sử dụng trong nghiên cứu. 


35 


2.2.1 Ảnh hưởng của Co, AI, Y, Er lên hợp chất R;Fe¡; B 


Đường cong từ độ của mẫu Nd;FexB bột định hướng phụ thuộc 
từ trường ơ(H` đo tại các nhiệt độ 4,2K, 77K và 300K được đưa ra 
trong hình 2.9. Nhận thấy rằng, đường cong từ độ chưa đạt tới bão hoà 
ở từ trường ngoài 0,8 Tesla. Đường cong từ độ theo phương song song, 
(ø¿) và vuông góc (ơi) với phương định hướng của mẫu ở từ trường 
0,8 Tesla (ở 77 và 300K) và 3 Tesla (ở 4,2K) chưa cắt nhau do đó khó 
ngoại suy điểm cắt của hai đường trên để xác định trường dị hướng 
HẠ của các mẫu. 


HLTeta1 


Hình 2.9. Đường cong từ độ phụ thuộc từ trường [2.Ì ] 

Đường cong từ độ phụ thuộc nhiệt độ ơ(7) đo tại từ trường thấp 
H =0,05 Tesla trong dải nhiệt độ từ 300 - 650K trên cả các mẫu: 
Nd;Fe;4B, Y;FeaB, Y; (FeosCoo ¡)¡4B, và Ndạ (FeosoCoo ¡)¡4B được 
đưa ra trong hình 2.10. Các kết quả cho phép ta xác định được vai trò 
của phân mạng Fe và ảnh hưởng của Co lên nhiệt độ Curie của mẫu. 
Nhiệt độ Curie của các mẫu được xác định bằng cách ngoại suy, 
đường cong œ phụ thuộc nhiệt độ cho tới khi ơ? = 0. Các giá trị nhiệt 
độ Curie xác định được đưa ra trong bảng 2.1. Nhiệt độ Curie phù hợp 


* Tổng mô men từ trên một đơn vị thể tích vật liệu 


36 


tốt với các só liệu đã công bố của các tác giả khác [2.1]. Nhiệt độ 
Curie của Nd;Eei¿B (58SK) và Y;Fei¿B (573K) khác nhau 12K. Điều 
đó chứng tỏ 7¿ của chúng được xác định chủ yếu bởi tương tác sắt từ 
trong phân mạng kim loại chuyên tiếp (Fe). Tuy nhiên vai trò của 
tương tác đất hiểm - sắt cũng có đóng góp nhỏ vào nhiệt độ Curie của 
loại hợp chất này. Cô ban thay cho sắt làm tăng rõ rệt nhiệt độ Curie 
của mẫu, với 10% Co thay vào phân mạng Fe làm 7c tăng 94K đối với 
mẫu Nd;Fe¡:B và 90K đối với mẫu Y;Fe;B (xem bảng 2.1). Xem xét 
các cặp đường song song của từ độ đo trên mẫu Nd;Fen¿B theo hai 
phương: song song và vuông góc, tại các nhiệt độ khác nhau 4,2K, 
77K, và 300K (hình 2.9) cho thấy sự tách biệt giữa 2 đường cong 
(.XØ) giảm dần theo nhiệt độ. 


51 giố 
Na -......” 


=sei —_ “ 
°°° ` ÔÔÔÔ .——. 
.\ 
xYs/ai)B h È 
*N/e,,8 ' “. 
xYeyB % “ 
oN/Rgfo %, Tà 


2g sàn “thụ 


@ st E) Tử 
Hình 2.10. Đường cong từ độ phụ thuộc nhiệt độ đo tại H = 0.05T [2.1] 


Kết quả đo từ độ theo hướng vuông góc của mẫu bột định hướng 
trong dải nhiệt độ từ 77 - 300K tại từ trường 0,1 Tesla cho thấy một 
bước nhảy trên đường cong tại khoảng nhiệt độ 130K (xem hình 2.8). 
Điều đó liên quan đến sự chuyển cấu trúc từ của vật liệu tại nhiệt độ 
đó. Phép đo độ cảm từ ví phân xa. đã được thực hiện trong dải nhiệt 
độ từ 77 - 300K. Kết quả đo đường cong độ từ hoá vi phân xac phụ 
thuộc nhiệt độ của Nd;Fe¡¿B và MM;Fet¿B đưa ra trên hình 2.11. 
Trên đường cong xa(T) của mẫu Nd;Fe,¿B xuất hiện cho thấy một 


37 


cực đại ở nhiệt độ 125K . Điều đó xác nhận hiện tượng tái định hướng 
spin xảy ra tại nhiệt độ đó. Để xác định rõ hơn hiện tượng này, phép 
đo từ độ phụ thuộc vào góc 0 (góc hợp bởi từ trường đo và phương 
định hướng của mẫu bột định hướng) đã được tiền hành tại từ trường 
H= 0,8 Tesla. Kết quả của đường cong ơ(6) đưa ra trong hình 2.12 ở 
hai nhiệt độ 77 và 300K dưới và trên nhiệt độ xảy ra hiện tượng tái 
định hướng spin. So sánh hai đường cong của mẫu Nd;Fe¡xB ta thấy ở 
77K, đỉnh cực đại của đường cong bị mở rộng ra trong khoảng 500. 
Điều này chứng tỏ rằng, ở 77K mô men từ của mẫu không còn nằm 
song song với trục c của tỉnh thể mà tạo một góc khoảng 25” so với 
trục c. 


Nd,Fe,,B 


x„ (đvty) 


0 100 200 300 
T&) 
Hình 2.11. Đường cong độ cảm từ vì phân #„ phụ thuộc nhiệt độ của hai 
mẫu Nd;Fe,,B và MM;Fe,„B [2.1] 


Nd,Fe,B 
SÂeeoSS°o 

c3 cœ%%, ® 

«e° : 


0 180 360 
9] 


Hình 2.12. Đường cong từ độ phụ thuộc góc 0 của mẫu bột định hướng 
Na›Fe:.B đo tại từ trường H=0.§T (tại 77K và 300K) [2.1] 


38 


Ảnh hưởng của AI lên hợp chất Nd;Fe¡„ B 

Đường cong của từ độ và bình phương từ độ theo nhiệt độ đo tại 
từ trường 0.05 Tesla trên hệ Nd;Fei¿.Al¿B (0 < x <3) được đưa ra 
trong hình 2.13 và 2.14 tương ứng. 


Bảng 2.1. Nhiệt độ Cưrie và nhiệt độ tái định hướng spin của các 
mẫu loại R›Fe,„B [2. 1] 


[ R›Fei;B Tc(K) Tsg(K) 
Thự | Lý Thực | — Lý 
nghiệm | thuyết nghiệm | thuyết 
Nd›;Fei¿B 585 582 122 


Y;FeiaB 573 582 - - 
Nà (FeosCooi)i4B 679 ` ễ = 
Y; (FeooCoo.I)i4B 663 - - - 


Nhiệt độ Curie của hệ xác định từ các đường cong đã được liệt 
kê trong bảng 2.2. Rõ ràng là nhiệt độ Curie giảm theo chiều tăng của 
nòng độ nhôm thêm vào. Với mẫu x = 0, giá trị Tc = 585K, với x = l 
giá trị Tc = 537K và với x = 3 chỉ còn là 400K. Sự giảm của nhiệt độ 
Curie theo nồng độ x được đưa ra trên hình 2.14 cho ta thấy T‹ của hệ 
giảm đơn điệu. 

Bảng 2.2. Nhiệt độ Curie và nhiệt độ tái định hướng spin của hệ 
Nd›;Fe...Al,B [2.1] 


R;FeaB | Tc(K) 


Thực Lý 
nghiệm thuyết 


Nd; Feiz.vAl¿B | 


x=025 572 
0.50 SóI 
0.75 553 
0.0 | 537 
2.0 | 478 
3.0 | 400 


39 


Kết quả phép đo hệ số từ hoá vi phân z¿.(7) trong vùng nhiệt dộ 
có nhiệt độ từ 65+300K được đưa ra trong hình 2.13. Nhiệt độ tái định 
hướng spin (7š) được xác định từ đỉnh cực đại trên đường cong Zac(7) 
trong vùng nhiệt độ có trật tự từ được liệt kê trong bảng 2.3. 

Nhiệt độ tái định hướng spin cũng giảm theo sự tăng của nông 
độ nhôm thay thế. Với mẫu x = 0 giá trị 7sạ = 124K, x = 0.5 giá trị 
Tsạ =l 10K, và khi x =2 giá trị 7sạ= 73K. 


29 †o[Am2,kg] 


so ^ 
-o017% Nd Fe AlH 
o0 2 la“ x 


Hình 2.14: Đường cong bình phương từ độ theo nhiệt độ của hệ 
Nad;Fe,,Al,B [2.1, 2.4] 


40 


—Y M 


600 


L 
Ki Nd,Fe,, AI,B 
® ø 
° 
& 
=S, 500 
= ° 
© cai 
"... ___ 
0 1 2 3 
x 


Hình 2.15. Nhiệt độ Cuưrie là hàm của nông độ x rong hệ 
Ád;Fe,..11B [2.1, 3.4] 


~ — > ¬ 
x:025 
—x:0 
| :05 
= 
> 
s 
xz05 
số 100 190 200 250 


TÍK]: ——= 
Hình 2.16. Đường cong (1) phụ thuộc nông độ x của hệ 
Na;Fe¡..41,B [2.1, 2.4] 

Ảnh hưởng của AI lên hợp chất Er;Fe,;B 

Nhiệt độ Curie của hệ Er;Fena.vAlvB (0 < x < 5) được xác định từ 
đường cong ơ(7) bằng cách vẽ (7), ngoại suy phần dốc nhất tới 
=0 được đưa ra trong bảng 2.3. Cũng giống như Nd;Feiz.Al,B, 
nhiệt độ Curie của cả hệ giảm đơn điệu theo sự tăng của nồng độ 
nhôm thay thế (hình 2.17) từ 566K với x = 0 xuống 402K, với x = 2, 
và 240K với x = §. 


500 


300 


Hình 2.17. Nhiệt độ Curie thay đổi theo nông độ x của hệ 
Er;Fe,...AI,B [2.1.2.4] 


ErạFe4.„Al„B 


Xgc(arb.units) 


LuỦ 20 300 600 %0 TỊK] 


Hình 2.18. Đường cong #.(T) của hệ Er;(FeAl):„B [2.1.2.4] 


Nhiệt độ tái định hướng spin của hệ được xác định từ các đỉnh 
cực đại trong vùng trật tự từ trên đường cong độ cảm từ vi phân phụ 
thuộc nhiệt độ đo trong dải 77 - 600K. Các giá trị nhiệt độ tái định 
hướng spin 7sạ được đưa ra trong bảng 2.3. Đường cong ze(7) trình 
bày trong hình 2.16, mũi tên từ trên xuống chỉ 7§ạ, còn mũi tên từ 
dưới lên chỉ vùng nhiệt độ Curie. Khác với trường hợp Nd, nhiệt độ 


42 


tái định hướng spin của hệ đạt cực đại tại x = I sau đó mới giảm một 
cách đơn điệu theo nồng độ x. Với nòng độ nhôm cao (x = 4 và Š) 
không phát hiện thấy hiện tượng tái dịnh hướng spin trong khoảng 
nhiệt độ khảo sát. Nhiệt độ tái định hướng spin tại x = 0 là 316K, đạt 
cực đại tại x = l với giá trị 7s = 348K sau đó giảm xuống 328K tại x = 
2 và 308K tại x = 3. 
Bảng 2.3. Nhiệt độ Cưie và nhiệt độ tái định hướng spin của hệ mẫu E› 
Ƒe..,Al,B [2.1, 2.4] 


R›sFeiaB J1 Tc(K) Tse(K) 
Thực Lý thuyết Thực Lý 
nghiệm nghiệm thuyêt 
L Er› Feia.vAl¿B 1| 
x=0.0 566 s53 316 320 
1.0 518 498 348 - 
2.0 440 444 328 - 
3.0 402 394 308 - 
4.0 347 TC - - | 
5.0 Ki 240 288 H - - | 


*Phân tích và thảo luận các kết quả 

Từ các kết quả thực nghiệm về từ độ của Nd;Fe¡xB cho ta thấy 
trường từ hoá 0.8Tesla đo tại 77 và 300K cũng như 3 Tesla đo tại 
4.2K còn quá nhỏ không cho phép ta xác định được mô men từ bão 
hoà, các hằng số dị hướng và trường dị hướng Hạ. Bước nhảy trên 
đường cong ø(7) đo trên mẫu bột định hướng theo phương vuông góc, 
cực đại trên đường cong Z¿c(7) và sự mở rộng của đỉnh cực đại trên 
đường cong ø(Ø) đo tại 77K là bằng chứng thực nghiệm xác nhận hiện 
tượng tái định hướng spin trong Nd;FeiaB. Đó là hiện tượng mô men 
từ bät đầu rời khỏi trục c, tạo một góc Ø với trục c ở nhiệt độ 125K. Sự 
mở rộng đỉnh cực đại trên đường cong ơ(Ø) kéo dài trong khoảng, sọ 


43 


cho phép ta xác định góc Ø= 25” ở 77K, phủ hợp với các kết qua trên 
đơn tỉnh thể [2.1]. Nguyên nhân của hiện tượng này là do sự cạnh 
tranh của hằng số dị hướng bậc cao Ñ¿. K; với Kị khi ở vùng nhiệt độ 
thấp. Kết quả này do chúng tôi phát hiện được vào năm 1984, độc lập 
với các tác giả khác công bố cùng thời gian, các kết quả khá phù hợp 
với nhau. 

Nhiệt độ Curie 

Nhiệt độ Curie của hệ 2:14:1 (cỡ 500K) được xác định chủ yếu 
bằng tương tác sắt từ của phân mạng kim loại chuyển tiếp khi cô ban 
thay vào phân mạng sắt làm thay đổi tương tác sắt từ trong phân mạng 
này. Ngoài tương tác Fe-Fe và tương tác R-Fe còn xuất hiện thêm 
tương tác Co-Co, Co-Fe. Nhiệt độ Curie của hệ R;Co¡„B (cỡ 600K) là 
đo tương tác Co-Co mạnh hơn nhiều so với tương tác Fe-Fe và nhiệt 
độ Curie của hệ tăng lên. Trong khi đó nhôm thay thế cho Fe lại làm 
giảm 7c của hệ. Việc thay thế các ion không từ tính cho sắt làm giảm 
số cặp tương tác Fe-Fe, đồng thời làm giảm số phối vị từ tính của các 
ion tham gia tương tác. Do vậy, làm cho nhiệt độ Curie của 2:14 :] 
giảm xuống. Để đánh giá sự phụ thuộc vào thành phần của nhiệt độ 
Curie trong hệ R;FeiaxAl,B (R = Er, Nd), có thể sử dụng mô hình 
trường phân tử với hằng số tương tác được viết tương ứng với nồng độ 
x của AI thêm vào, theo biểu thức: 


3T) = arerx)+aaa(®)+[(arerd()~ agg(x))°+ar(x)aer)]2 ˆ (2.1) 

Trong đó: aj biểu thị năng lượng tương tác giữa các spin thứ ¡ và 
7, k là hằng số Boltzman. Ở đây tương tác R-R coi là yếu có thể bỏ 
qua, đạạ = 0 khi đó phương trình (2.1) có dạng: 


3KTc(x) = arer(x) + [ ad kee(x) + 4areg(x)dgre(x)]'2 (22) 


Trong đó: 
l4-x 2 : 
đreR(X)dgre(x) = ` -Tg 2ise(See+ 1J(g- DIỢ+* DAŸc (23) 
Trong đó: 


~ z¡ là số nguyên tử sắt trung bình bao quanh nguyên tử R; z¡ = 18. 


44 


- z› là số nguyên từ R trung bình bao quanh nguyên tử Fe; z¿ = 2.5. 
- 31¿ là spin của Fe 
- ø là thừa số landé của nguyên tư đất hiểm 
~ / là mô men toàn phần của nguyên tử đất hiếm 
- ztiu„ là hãng số tương tác R-Fe 
Hãng sỐ tương tác arer¿(x) được xác định từ kết quả thực nghiệm 


trên hệ Y;Fe¿.ANB [2.1]. Trong hệ này, các hằng só tương tác đgrv 
bằng không, do đó. từ (2.2) ta có: 


3kT:(x) = 2arere(X) (2.4) 


Các giá trị đgere(x) tính từ (2.4) được đưa ra trong bảng 2.4. 
Nhận thấy rằng. tương tác Fe-Fe giảm khi nồng độ nhôm tăng. 


Bảng 2.4. Hằng SỐ tương tác trong R›Fe¡..4l,B (R = Er, Nd)[2.1] 


X Arer.(107) 
0 1.172 
0.25 1.143 
0.50 L115 
0.75 _'ï 1.086 
1 1.057 — | 
2 lễ 0.944 
3 0.838 


Sử dụng các giá trị của arere(x) xác định ở bảng 2.4, các phương 
trình (2.2, 2.3) và số liệu 4q; = 4.56.10??J, 2s;; = 2.2uB lấy trong 
[2.9]. chúng tôi đã thu được giá trị nhiệt độ Curie 7: (lý thuyếU cho 
các hợp chất RaFea.vAl,B, đưa ra trong bảng 2.3 và trong hình 2.13 & 
2.15. Nhận thấy các kết quả tính toán phù hợp tốt với các giá trị thực 
nghiệm cho cả 2 trường hợp R = Er và R=Nd [2.1, 2.4]. 


45 


Nhiệt độ tái định hướng spin 

Hiện tượng tái định hướng spin là biểu hiện đặc biệt của đặc tính 
dị hướng các phân mạng trong hợp chất 2:14:1 theo nhiệt độ. Đề lý 
giải hiện tượng tái định hướng spin trong R;Fei4.Al,B, phương pháp 
tính toán trường tỉnh thể kết hợp với trường trao đổi đã được sử dụng 
I2.1]. 

Trong các hợp chất 3d-4/, việc định hướng của các mô men từ 
được quy định bởi tác dụng tổ hợp của tương tác trao đôi 3¿-4/ và 
tương tác trường tỉnh thẻ. Hamiltonian của ion 4ƒtrong các hợp chất 
3d-4ƒ thường được viết dưới dạng: 


=5 B?O?" +2(g-1)uaJ Hạ, (2-5) 


n=0 n=0 

Số hạng thứ nhất là Hamiltonian trường tỉnh thê (éy) với 8 là 
các tham số trường tỉnh thẻ, @” là toán tử Stevens trong biểu diễn các 
toán tử tương đương Stevens. Số hạng thứ hai là tương tác giữa các 
mô men 3¿ và 4ƒ dưới dạng tương tác giữa các mô men từ của đất 
hiếm với trường trao đổi Hạ. Ở đây Ở và ø là mô men toàn phần và 
thừa số Landé của ion đất hiếm hoá trị 3 tương ứng. Trong trường hợp 
Er;FeiaB, tham số trường tỉnh thể #? được xem là quan trọng nhất, 
đóng vai trò chủ yếu trong Hamiltonian của trường tỉnh thể. Giá trị B 
được coi là giá trị trung bình cho hai vị trí đất hiếm 4g và 4ƒ như đã 
được đưa ra trong một số nhóm nghiên cứu khác [2.1]. Tham số 
trường tỉnh thể 8? được xác định như sau: 


By =d(r¿)4; (2.6) 
trong đó: - ø; là thừa số Stevens bậc hai, 
- r¿ là trung bình của bán kính ion 4ƒ lây từ tính toán 


của Freeman và Watson bằng phương pháp tính gần đúng Hartree-fork 
[2.1]. 


46 


- „fÿ biểu diễn thể trường tỉnh thể của cấu hình bao quanh 
nguyên từ đất hiếm và thường được coi là không đồi trong các hợp 
chất cùng cầu trúc. Với giả thiết vừa nêu, đề tính toán dị hướng từ tỉnh 
thê của phân mạng đất hiểm, chúng ta sử dụng một Hamiltonian đơn 
giản sau đây rút ra từ (2.5): 

,= B} + guuJ Hin (2.7) 
trong đó: /#„ là trường phân tử tác dụng lên mô men từ đất hiếm 
và liên hệ với trường trao đổi theo biêu thức sau: 
Hạ = 2(g~— l)H¿Jg (2.8) 

Trạng thái cơ bản của ion 4/ được tính bằng cách chéo hoá 
Hamiltonian (2.7) theo hai phương quan trọng của trường phân từ: 
song song và vuông góc với trục c. Năng lượng dị hướng của ion đất 
hiểm tại 0 K được tính theo biểu thức: 


KP = Eue- Eựe (2.9) 


Trong đó ký hiệu E(¡c; và E¿c;là năng lượng trạng thái cơ bản 
của Hamiltonian (2.7) đối với trường phân tử vuông góc và song song 
VỚI trục c. 


Đề tính toán sự phụ thuộc nhiệt độ của năng lượng dị hướng đất 
hiểm, chúng tôi sử dụng hàm phân bố Boltzman: 


F=-KTin  vớiz= 3e” (2.10) 
r=Ì 

và KŒ) = Fuø(T)— Fus (T), Ei là các trị riêng xác định 
được khi chéo hoá biểu thức (2.7). 

Sự phụ thuộc nhiệt độ của dị hướng phân mạng Fe: K/*Œ) 
được lấy từ kết quả thực nghiệm trên hệ Y;Fe¡4B. Nhiệt độ tái định 
hướng spin là nhiệt độ tại đó dị hướng phân mạng sắt và dị hướng 
phân mạng đất hiểm bù trừ nhau. 


47 


Khi chéo hoá Hamiltonian (2.7), cần xác định các giá trị 8? và 
8/ipH„. Sừ dụng đường cong của hằng số dị hướng K¡ phụ thuộc nhiệt 
độ của hệ Er;FexB của các tác giả [2.7] và đường cong dị hướng phân 
mạng Fe phụ thuộc nhiệt độ trong [2.6], chúng tôi tách ra được đường 
cong dị hướng của phân mạng Er phụ thuộc nhiệt độ (xem hình 2.19). 


T[K]——— 
° 100 200 300 400 soo. 60o 


Hình 2.19.: Dị hướng từ đất hiếm (Er) phụ thuộc nhiệt độ 
(thực nghiệm và lý thuyết) [2.1, 2.4] 


Các giá trị của Øÿ và g/s7m thích hợp nhận được là: B)= 
0.32K, gusH„ạ = 67K. nhiệt độ tái định hướng spin tính được, được 
đưa ra trong bảng (2.3). Từ bảng này nhận thấy giá trị 7sạ của hệ 
Er;Fe4Al,B lúc đầu tăng và đạt cực đại tại x = I, sau đó lại giảm. 
Hiện tượng đặc biệt này có thể được giải thích như sau: như đã thấy 
trong hình 2.19, dị hướng phân mạng Er giảm nhanh khi nhiệt độ 
giảm, trong khi đó dị hướng phân mạng Fe hầu như không đổi theo 
nhiệt độ. Khi các nguyên tử Fe được thay thế bằng một lượng nhỏ các 
nguyên tử AI, dị hướng đơn trục của phân mạng Fe giảm, trong khi đó 
đặc trưng của dị hướng phân mạng Er vẫn còn hầu như không đổi dẫn 
đến sự tăng của nhiệt độ tái định hướng spin. Khi nồng độ AI tăng lên 
nữa, giá trị nhiệt độ Curie của cả hệ giảm nhanh (xem hình 2.15). 
Trong các hợp chất có giá trị T‹ thấp hơn, sự phụ thuộc nhiệt độ của dị 


48 


hướng phân mạng Er có khả năng thay đổi gây nên sự giảm của nhiệt 
độ tái định hướng spin. Ở các thành phần nhôm cao (x = 4; Š) dị 
hướng phân mạng Fe giảm mạnh, nhiệt độ Curie của hệ cũng giảm 
nhanh, trong khi đó dị hướng phân mạng Er cũng giảm nhưng ít hơn 
dẫn đến không xuất hiện hiện tượng tái định hướng spin. 


Với hệ Nd;Fei:.,Al,B, nhiệt độ tái định hướng spin giảm một 
cách đơn điệu theo nồng độ AI tăng. Ở mẫu x = 3, nhiệt độ tái định 
hướng spin có lẽ xảy ra ở vùng nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ khảo sát 
(65K). 


Hiện tượng tái định hướng spin xảy ra trong Nd;Fe¡;B ở nhiệt độ 
125K không phải do sự cạnh tranh của dị hướng phân mạng Nd và 
phân mạng sắt như trường hợp Er (vì Nd có ø < 0, do đó có dị hướng 
đơn trục, đồng thời sắt cũng có dị hướng đơn trục) nên mô men từ của 
Nd và Fe song song với nhau và song song với trục c tại nhiệt độ 
phòng). Nguyên nhân của hiện tượng tái định hướng spin trong 
Nd;Fe¡B là do sự cạnh tranh của hằng số dị hướng Ấ; (liên quan đến 
dị hướng đơn trục) với các hằng số dị hướng bậc cao khác (liên quan 
đến dị hướng mặt phẳng đáy) ở vùng nhiệt độ thấp. Do đó để tính 
năng lượng dị hướng của phân mạng Nd trong hệ Nd;Feia4.„Al,B cần 
phải tính đến các tham số trường tỉnh thể bậc cao. Ở đây, chúng tôi sử 
dụng Hamiltonian (2.6) giới hạn tới các tham số trường tỉnh thẻ bậc 
bốn như sau: 


4= B}Q) + BỊ O} +2(g-1)usJ Hạ G.11) 


Theo Boltich và Wallace vì số hạng trường tỉnh thể có đối xứng 
trục nên có thể đưa trường trao đổi về mặt phẳng x-z [2.1]. Lúc này 
(2.11) có dạng sau: 


J/= B)OP + B) O} +2(g-1)/(J,Ì Hạ ÏcosØ+ J4 | Hạ, | sinØ) (2.12) 


Trạng thái cơ bản của ion 4ƒ được tính bằng cách chéo hoá (2.12) 
theo hai hướng quan trọng của trường trao đôi: Ø= 0; 45”. Theo tính 
toán, tổng năng lượng trạng thái cơ bản của Nd;Fe¡;B phụ thuộc góc 
6, góc hợp bởi phương của trường trao đổi với trục c, giá trị cực đại tại 


49 


Ø= 0 và cực tiểu tại 45” [2.1]. Năng lượng dị hướng của ion đất hiểm 
tại không độ K được tính bằng biểu thức: 


K?* = E(O9) - E(459) (2.13) 


Cũng như trường hợp Er, đề tính sự phụ thuộc nhiệt độ của năng 
lượng dị hướng Kj”, ta sử dụng hàm phân bố Bolzman (biểu thức 
2.10). Nhiệt độ tái định hướng spin là nhiệt độ tại đó năng lượng dị 
hướng hiệu dụng: Ấy” =0. 


Khi chéo hoá Hamiltonian (2.12), các tham số B, ;h và 
2(g-l)eH, là các tham số tự do. Dùng định nghĩa của: 
Bỳ = œ < rụ> 4;, giá trị của 8; = 0,32K của Er;FenaB; các giá trị 
œ, < rử, > của Nd và Er, chúng tôi tính được giá trị 8; cho trường 
hợp Nd;Fei4B. Kết quả tính 8? được đưa ra trong bảng 2.5. Giá trị 
B¿ được chọn sao cho nhiệt độ tái định hướng spin tính toán phù hợp 
với giá trị 7sạ thu được từ thực nghiệm của Nd;Fe:4B. Giá trị 8? đưa 
ra trong bảng 2.5. 

Để tính sự phụ thuộc nhiệt độ của năng lượng dị hướng và nhiệt 
độ tái định hướng spin trong hệ Nd;Fe4„Al,B ta phải đánh giá được 
sự trao đổi của trường trao đổi khi nồng độ nhôm thay đổi. Đối với 
thành phần x = 0, giá trị tham số trường trao đổi được tính từ Z7„„ của 
Er;FeiaB với g bây giờ là thừa số Landé của Nd. Kết quả là với 
Nd;FeaB ta có giá trị 2(g-l).a. p#?.= 91.36K. Từ nghiên cứu hiệu 
ứng Mössbauer trên đơn tỉnh thể Gd;FenaB, M.Bogé và các cộng sự 
[2.8] đã thu được giá trị s#⁄2„ = 185K và từ đây suy ra 2(g-])/aHx = 
100.9K đối với Nd;Fei4B. Giá trị chúng tôi thu được và giá trị của 
Bogé sai khác nhau cỡ 10%. 

Độ lớn của trường trao đổi thay đổi khi thay thế AI cho Fe được 
chúng tôi đánh giá theo sự thay đổi của nhiệt độ Curie thu được từ 
thực nghiệm: 


50 


Tc(x) 


- Te( 
H(x) Tc(0) 


H.(0) (2.14) 


Trong đó 7¿(0) và (0) là giá trị nhiệt độ Curie và trường trao 
đổi ứng với trường hợp x = 0. Từ các giá trị 7; thực nghiệm trong 
bảng 2.3, /72,(0) xác định ở trên, giá trị của tham số 2(g-1) /4a/2„(x) đã 
được tính toán và đưa ra trong bảng 2.5, giá trị này với x = 0 là 
91.36K, x=1là85,92K và x= 3 là 62,15K. 


Hình 2.20a. Dị hướng từ trong Nd;Fe...Al,B phụ thuộc nhiệt độ với x=0 
(tính lý thuyết) [2.] 


200 «00 600 
TỊK) ——— 


-50 


Hình 2.20b. Dị hướng từ trong Nd;Fe,..Al,B phụ thuộc nhiệt độ 
với x=1 (tính lý thuyết) [2.\] 


5I 


Nhiệt độ tái định hướng spin tính lý thuyết được đưa ra trong 
bảng 2.3. Sự phụ thuộc nhiệt độ của năng lượng dị hướng K;“ ứng với 
các thành phần x tính lý thuyết được đưa ra trong các hình (2.20a,b,c). 
Giá trị tính lý thuyết Tsạ giảm chậm hơn so với các kết quả thực 
nghiệm ở thành phần x cao, có thể là do trường trao đổi trên thực tế 
giảm nhanh hơn so với đánh giá qua sự thay đổi của nhiệt độ Curie. 


— 
„ 
° 


N03] 


Hình 2.20c. Dị hướng từ phụ thuộc nhiệt độ trong Nd›;Fe¡...Al,B 
đới x = 2)(tính lý thuyết) [2.1 ] 


Bảng 2.5. Giá trị các thông só trường tỉnh thể, trường trao đồi trong 
Nd;Fe,..„Al,B [2.1,2.4] 


Như vậy, với việc áp dụng hàm Elamiltonian tương đổi dơn gian. 
với cách xác định tham số Ø, và g6//„ như trên, chúng tôi đã thú 
được những kết qua tốt trong việc xác định sự phụ thuộc nhiệt độ của 
năng lượng dị hướng phân mạng đất hiểm cũng như xác định nhiệt độ 
tái định hướng spin của hệ pha tạp R›FeiiARB. Đề kiếm nghiệm 
thêm và phát triển phương pháp tính lý thuyết nêu trên. chúng tôi đã 
áp dụng tính thư sự phụ thuộc nhiệt độ cua dị hướng phân mạng đất 
hiểm và nhiệt độ tái định hướng spin trong các hợp chất R;Fei¿B 
(l - Tim. Yb. Sm). 


Dị hướng từ trong hợp chất R;Fe¡,B (R = Tm, Yb, Sm) |2.1, 2.4] 


[rong các hợp chất R›Fei¿B. phân mạng sắt chiếm 6 vị trí tỉnh 
thẻ Khác nhau và có dị hướng đơn trục là cơ sở cho dị hướng của hợp 
chất nảy tại nhiệt độ cao. Phân mạng đất hiểm có hai vị trí khác nhau 
trong tỉnh thẻ và dị hướng của nó tại nhiệt độ phòng là đơn trục (trục 
e) đổi với các hợp chất chứa các nguyên tố đất hiểm có thừa số 
Stevens œ < 0 như Nd. Pr. Tb. Dy. Ho. Các nguyên tô đất hiểm có 
thừa số Stevens œ > 0 như Fr. Tm. Yb, Sm lại có dị hướng tại nhiệt độ 
phòng là mặt phăng đáy (mô men từ vuông góc với trục c). Trong 
trường hợp với các nguyên tổ có œ > 0. sự cạnh tranh của dị hướng 
phân mạng sắt (song song với trục c) và dị hướng của phân mạng đất 
hiểm mô men từ vuông góc với trục e có thẻ dẫn đến hiện tượng tái 
định hướng spin. Hiện tượng này đã khảo sát thấy trong EraFe,B. 
Tm;Fei¿B và Yb›Fei¡B. trong khí đó lại không xay ra trong Sm;Fei¿B 
cũng là hợp chất có œ > 0. Bằng các tính toán lý thuyết sau đây, chúng 
tôi đã tính chính xác được 7š của hợp chất R›Eei¿B (R = Tm. Yb) và 
giải thích được lý do tại sao hiện tượng tái định hướng spin lại không 
xay ra trong Sm;Fei+B [2.1]. 


Áp dụng tính lý thuyết hoàn toàn giống như trường hợp 
EralFei¿l3. giá trị trường trao đôi /⁄4 trong trường hợp Tm. Yb. Sm 
được lấy bảng giá trị tương ứng của ErsFei¿B. Dùng kết quá sự phụ 
thuộc nhiệt độ của hằng số dị hướng Ấ¡ trong hợp chất TmaFei¿B và 
hợp chất Sm;Fe,¿B kết hợp với dị hướng phân mạng sắt. chúng tôi 


ta 
G2 


cũng tách ra được đường cong phụ thuộc nhiệt độ của Kj” và K}” 
(xem hình 2.21a&b){2.I]. Từ đây các giá trị P} được xác định sao cho 
có sự phù hợp tốt nhất giữa tính lý thuyết và thực nghiệm trên một 
khoảng rộng của nhiệt độ. Số liệu thực nghiệm về dị hướng từ phụ 
thuộc nhiệt độ của Yb;FeaB, theo hiểu biết của chúng tôi, chưa thấy 
công bó. Vì vậy, giá trị B} của hợp chất Yb;Fen.,B được chọn sao cho 
phù hợp với nhiệt độ tái định hướng spin của nó. 


° 100 200 300 400. 500 600 
M M "¬———=— 


Hình 2.21a. Dị hướng của Tm và Yb phụ thuộc nhiệt độ trong R;Fe,,B 
(R= Tm và Yb)thực nghiệm và lý thuyết [2. \] 


-ao| 


-25 si 
Hình 2.21b. Dị hướng của Sm phụ thuộc nhiệt độ trong Sm;Fe¡.B 
thực nghiệm và lú thuyết [2.1] 


54 


Các giá trị B; và trường trao đổi xác định được đưa ra trong 
bảng 2.6. Nhận thấy trường trao đôi trong Sm;Fei+B lớn hơn nhiều so 
với trường hợp R = Er, Tm, Yb. 

Từ bảng 2.6, có thẻ thấy các kết quả của chúng tôi phù hợp tốt 
hơn so với một số kết quả khác đã công bó. 

Từ các giá trị 8) đưa ra ở bảng 2.6 ta có thẻ xác định các tham 


số .{1 từ đẳng thức (2.6). Các giá trị 4) tính lý thuyết cho các ion đất 


giá trị 49 không phải là như nhau trong các hợp chất cùng cầu trúc 
như ý kiến đã đưa ra trước đây. Giá trị * của Tm;Fe¡4B nhỏ hơn 
không nhiều so với Er;Fei:B, trong khi đó 4) của Yb;Fe¡4B nhỏ hơn 
đáng kẻ (chỉ bằng 1/6 của Er;FeyaB). 
Bảng 2.6. Các tham số trường tỉnh thể B 3 , trường phản tử gu ÖH„ và nhiệt 
độ tái định hướng spin Ty trong R›Fe,„B (R = Er, Tm, Yb, Sm) 


#8AsH„ (K) 


Er;Fe,,B 320 [2.1] 

316 thực nghiệm [2.6] 

350 tính lý thuyết [2.10] 
310 [2.1] 

310 thực nghiệm [2.7] 

360 tính lý thuyết [2.10] 

380 tính lý thuyết [2.9] 
118 [21] 

115 thực nghiệm [2.11] 

210 tính lý thuyết [2.10] 
210 [2.1] 


70 [2.9] 
74 [2.8] 
55.8 


Tm;F: e¡„B 


Wh;F. e¡„B 


3 


2, 2, 


(x10 Kpm ) 


9 
2 


^ 


Ce_ Nd $Sm Gd Dy Er  Yb 
La Pr Pm Eu Tb Ho Tm Lu 


Hình 2.22. Tham số A3 của R;Fe,„B (R = Er, Tm, Yb, Sm/[2.l ] 


Từ các kết quả thực nghiệm và tính toán lý thuyết vừa nêu trên, 
ta có thẻ rút ra một số kết luận sau: 

1. Cô ban đưa vào thay thế Fe trong hợp chất 2:14:1 làm tăng đáng kẻ 
nhiệt độ Curie (10% Co làm tăng cỡ 100K), nhưng lại làm giảm dị 
hướng đơn trục của hợp chất. Đó là do Co có xu hướng dị hướng 
mặt phăng trái ngược với sắt. 

2. Trong hợp chất Nd;Fe,aB có hiện tượng tái định hướng spin xảy ra 
tại 125K, tại đó mô men từ chuyển từ cấu hình đơn trục ở nhiệt độ 
cao sang cấu hình tạo góc so với trục c ở nhiệt độ thấp. Góc hợp bởi 
mô men từ và trục c tại 77K là 252. Nguyên nhân của hiện tượng này 
là do sự cạnh tranh của các hằng số dị hướng bậc cao với hằng số dị 
hướng K\ ở vùng nhiệt độ thấp. 


3. Hiện tượng tái định hướng spin trong R;Feal3 (R = Er, Tm, Yb) là 
do sự cạnh tranh của dị hướng đơn trục phân mạng sắt (song song 
với trục e) và dị hướng mặt phẳng (vuông góc với trục c) của phân 
mạng đất hiếm. Trong hợp chất Sm;Fe4B khong có hiện tượng tái 
định hướng spin là do dị hướng mặt phẳng của phân mạng Sm lớn 
hơn dị hướng đơn trục của phân mạng sắt trong suốt dải nhiệt độ từ 
thấp tới cao. 


56 


4. Thay nhôm vào hợp chất RaFe,¿B (R =Nd, Er) làm giảm nhanh 
nhiệt độ Curie và nhiệt độ tái định hướng spin. 

Từ các kết luận này, chúng ta cần lưu ý trong việc chế tạo nam 
châm đất hiếm loại Nd-Fe-B. Tránh sử dụng các nam châm loại Nd- 
Fe-B trong vùng có nhiệt độ tái định hướng spin. Không dùng nồng độ 
cô ban lớn, vì sẽ làm giảm dị hướng đơn trục của hợp chất mặc dù ta 
được nhiệt độ Curie cao. Chỉ nên thay thế một lượng nhỏ nhôm cho 
sắt để tăng cường lực kháng từ vì nhôm làm giảm quá nhanh nhiệt độ 
Curie của cả hệ. 

2.2.2 Ảnh hưởng của Pr lên hợp chất Nd;Fe,;B [2.12] 


Các mẫu hợp kim (Nd¡.vPr,)Fei¿B (x = 0; 0.1; 0.3; 0.5; 0.7 và ]) 
được chế tạo bằng phương pháp nóng chảy hồ quang trong môi trường 
khí Ar. Tất cả các mẫu đều được ủ đồng nhất pha tại 900°C trong môi 
trường chân không(10 ”mmHg). Sau 70 giờ ủ nhiệt, các mẫu được làm 
lạnh nhanh vẻ nhiệt độ phòng đẻ tăng cường tính đồng nhất và ôn định 
cấu trúc pha. 


Việc xác định cấu trúc tỉnh thể và các hằng số mạng của các 
thành phần hợp kim được thực hiện thông qua phép đo nhiễu xạ tia X 
trên các mẫu bột rời sử dụng máy nhiễu xạ Siemens D-5000 với bức 
xạ Cu-Kơ có bước sóng Âcu=1,5405AP. 


Từ ảnh phân tích nhiễu xạ tia X của các hợp chất 
(Nd¡.Pr,)FeisB cho thấy các mẫu vẫn giữ nguyên dạng cấu trúc chuẩn 
tetragonal Nd;FeiB với nhóm không gian P4;/mnm. Bảng 2.7 cho 
thấy các hằng số mạng a và c tăng dần theo nồng độ Pr trong hợp 
phần. Điều này được giải thích là do bán kính nguyên tử của Pr lớn 
hơn so với Nd dẫn đến sự tăng của thẻ tích ô nguyên tố. 

Các đường cong phân tích từ nhiệt (M-T) được xác định thông 
qua phép đo từ độ phụ thuộc nhiệt độ trên thiết bị từ kế cảm ứng ở từ 
trường IkOe trong vùng nhiệt độ từ 77K đến 800K. Nhiệt độ Curie 7: 
được xác định bằng cách xây dựng đường cong A⁄Z phụ thuộc nhiệt độ 
và ngoại suy phần có độ dốc cao nhất của đường cong về giá trị À?=0. 


Sứ 


Phép đo từ nhiệt trên các mẫu bột định hướng của các thành 
phần khảo sát được thực hiện theo các phương song song và vuông 
góc với phương định hướng của mẫu trong từ trường IkOe và nhiệt độ 
biến đổi từ 77K đến 300K. Giá trị của nhiệt độ tái định hướng spin 7sạ 
được xác định dựa trên bước nhảy của từ độ theo phương vuông góc 
với phương định hướng của các mẫu. 


590 


T. (K) 


570 


0.0 02 04 0.6 08 10 


Hình 2.24a. Sự phụ thuộc của T. vào nông độ Pr trong hệ 
(Nd,„PrJFe,,B [2.12] 


Hình 2.24b. Sự phụ thuộc của T›„ vào nông độ Pr trong hệ 
(Nd,..Pr,)Fe,„B [2.12] 
Phép đo sự phụ thuộc của từ độ vào từ trường lên tới 3T được 
thực hiện trên các mẫu bột định hướng theo cả hai phương song song 
và vuông góc với phương định hướng tại 300K sử dụng thiết bị đo từ 


58 


trường xung. Các kết quả từ độ thu được từ phép đo này được sử dụng 
đề xác định các giá trị hằng số dị hướng Kt và K; tại nhiệt độ phòng 
thông qua phương pháp làm khớp theo hàm Sucksmith-Thompson. 
Các giá trị nhiệt độ Curie được liệt kê trong bảng 2.7 và sự phụ 
thuộc của 7: theo nồng độ x được biều diễn trên hình 2.24a. Ta có thẻ 
thấy răng nhiệt độ Curie của Pr;Fe,xB thấp hơn của Nd;Fc;B cỡ 20K. 


Bảng 2.7. Các tham số từ và tỉnh thể của hệ (Nd,.,PrUFe,„B [2.12] 


Thành phần Các hằng số mạng Các thông số từ 
(NdịVPr)FeiB | á(A*) | c(A) | KA* | 7) | 7s) 
x=0 8,794 | 12,178 |941/936| 585 134 
x=0j 1 8,804 | 12.192 | 945,200 582 131 
————— ——+ 
b. x=043 8,805 12,197 | 945.700| 580 110 


x=0,5 §,806 
§,807 


§,807 | 12/257 


Các giá trị 7; giảm dần theo nồng độ Pr và hiện tượng này được 
xem như một quá trình pha loãng đơn thuần. Ngược lại, hằng số dị 
hướng K¡ không biến đổi một cách đơn điệu theo chiều tăng của nồng 
độ Pr. Hình 2.25 mô tả sự phụ thuộc hằng số dị hướng X\ rút gọn theo 
x tại 300K. Lúc đầu, sự thay thế Pr dẫn đến sự tăng của hằng số dị 
hướng Ấ\ và đạt cực đại tại khoảng nồng độ x = 0,3, sau đó K¡ giảm 
dần với 0,3 < x <1,0. Như chúng ta đã biết, hằng số dị hướng K¡ quyết 
định tính dị hướng đơn trục của vật liệu. Sự thay đổi dị hướng của hệ 
(Nd¡.¿Pr,)FeiaB theo nồng độ Pr có thể được giải thích do sự đóng góp 
khác nhau của dị hướng các ion Pr và Nd tại từng loại vị trí tỉnh thể 
của phân mạng đất hiếm. Sự thay đổi này cho thấy ảnh hưởng của 
trường tỉnh thể lên dị hướng tại các vị trí ion đất hiếm khác nhau là 
khác nhau và có khả năng xảy ra sự chiếm chỗ ưu tiên khi Pr thay thế 
dần vào Nd. 


12,219 | 947,690 
948,670 


950,780 


x=0,7 


s9 


m——— — 
10 ° (Nd, „Pr,);Fe,„B 
s 
L 08 
Sa 
x 
06 _.. 
h = cÊ— 


Hình 2.25a. Sự phụ thuộc của K, rút gọn theo nông độ 
Pr trong hệ (Nd,..Pr)Fe¡„B [2.12] 


(Nd,_Pr,),Fe,„B 


00 02 04 06 08 10 
x 


Hình 2.25b. Sự phụ thuộc của K; rút gọn theo 
nông độ Pr trong hệ (Nd,..Pr)Fe,„B [2.12] 


Các giá trị tính toán K; tại nhiệt độ phòng được mô tả trên hình 
2.25b như một hàm của nồng độ x. Kết quả cho thấy K; giảm đơn điệu 
theo nồng độ Pr. Trong khoảng nhiệt độ tiến hành phép đo sự phụ 
thuộc của từ độ vào nhiệt độ trên các mẫu bột định hướng từ 77K đến 
300K, chúng tôi đã xác định được các giá trị nhiệt độ tái định hướng 
spin của ba thành phần x = 0; 0,1 và 0,3 (bảng 2.7, hình 2.24b). Đối 
với các thành phần còn lại, như các công trình trước đây đã công bó, 
nhiệt độ tái định hướng spin ở vào khoảng nhiệt độ dưới 77K. Các giá 


60 


trị Ïsạ Và hằng số dị hướng Á› tính toán được cho thấy sự cạnh tranh 
của dị hướng phân mạng đất hiểm đói với dị hướng của phân mạng sắt 
giảm đi khi nồng độ Pr tăng lên. Từ một só kết quả đã trình bày ở trên 
chúng tôi đi tới một số kết luận sau: 

1) Sự thay thế của Pr vào hợp phần ban đầu không làm thay đổi 
đáng kế đến nhiệt độ trật tự từ 7: của hợp chất nhưng lại làm giảm giá 
trị nhiệt độ tái định hướng spin 7sạ. 


2) Việc thay thế Nd bằng Pr ở nồng độ xung quanh x = 0,3 cho 
thấy dị hướng của vật liệu được tăng lên đáng kể so với hợp phần 
Nd;Fe¡¿B ban đầu. Điều này cho thấy hệ vật liệu (Nd¡..Pr,)Fei¿B có 
triển vọng ứng dụng tốt trong công nghệ chế tạo vật liệu nam châm 
vĩnh cửu. 


2.2.3 Một số tính chất từ của hợp chất MM-Fe-B 


Hỗn hợp kim loại đất hiếm misch metal (MM) đã được chế tạo Ở 
Việt nam. Các nam châm đất hiếm loại SmCos là MM(CoCuFe); đã 
được chế tạo thành công tại phòng vật lý nhiệt độ thấp với năng lượng 
từ đạt 6 MGOe [2.13]. Việc chế tạo các nam châm loại 2:14:1 dùng 
MM đã được chúng tôi rất quan tâm. Để đạt được mục đích đó, việc 
nghiên cứu các tính chất từ, đặc biệt là dị hướng từ của hệ MM-Fe-B 
là hết sức cần thiết. 

Hỗn hợp kim loại đất hiếm Misch metal (MM) do viện kim loại 
mẫu (Bộ Công nghiệp (cũ)) chế tạo đã được tiến hành phân tích tại các 
phòng thí nghiệm ở trong nước (Khoa hoá trường ĐH Tổng Hợp Hà 
Nội) và ngoài nước (phòng thí nghiệm hoá trường ĐH Tổng Hợp 
Asterdam - Hà Lan và phòng thí nghiệm hoá phân tích của giáo sư 
Nagajaki-Tokyo- Nhật Bản). Các kết quả phân tích khá phù hợp nhau. 
Dưới đây là giá trị trung bình lấy từ 3 nguồn phân tích trên (còn lại là 
các nguyên tố 3đ khác), các giá trị của hai dòng cuối trong bảng 2.8 
tương ứng là giá trị của thành phần đất hiếm theo thứ tự: Ce, La, Nd 
và Pr. 


Mischmetal là một hỗn hợp kim loại đất hiếm, các mẫu đã được 
chế tạo theo hợp phần sau: 


6l 


1- MM;Fe¡4B 7- MMsFe;sgB; 


2- MM¡;Fe;sBịo 8- MM;sFe;;B; 

3- MM¡sFe;;B; 9- MMI¡sFe;sCosB; 

4- MM¡sFe;oB; 10- MM¡sFe;;Co¡B; 

5- MM¡3Fe;oB; 11- (NdozCeos)¡sFe;;Bạ 

6- MMI;Fe;sBạ 12- (Ndọ ¿CeozLao2)¡sFe;;Bạ 


Bảng 2.8. Thành phân các nguyên tô trong MischMetal Việt Nam [2. I ] 


Từ Bastnasite 37.9; 39.3; 16.4; 6.4 Theo RIC news 


49.7, 20.1; 20.4; 6.4 | September 1/1972 


Ngoài mẫu (1) có thành phần hợp thức 2:14:1, đã chế tạo các 
loại mẫu có thành phần làm nam châm như thành phần nam châm loại 
Nd-Fe-B (mẫu 3), nhưng có dư B(2) và thiếu B(4) để xác định độ ổn 
định pha 2:14:1 trong hệ này. Các mẫu (5, 6) thay đổi thành phần MM 
để xem xét ảnh hưởng của thành phần đất hiếm lên sự hình thành pha 
2:14:1 trong hệ. Các mẫu (7 - 10) tạo ra với mục đích khảo sát ảnh 
hưởng của lượng nhỏ Co thay thế cho Fe lên các tính chất từ của hệ. 
Các mẫu (11, 12) là các mẫu “giả” MM tạo ra từ các kim loại sạch. 
Các mẫu đều được chế tạo bằng phương pháp nóng chảy hồ quang 
trong môi trường khí Argon bảo vệ. Các mẫu sau khi nấu được ủ đồng 


62 


nhất tại 800°C trong 200 giờ trong môi trường khí argon sạch. Các 
nghiên cứu Rơnghen và phép do từ nhiệt cho thấy các mẫu đẻu là đơn 
pha trong độ chính xác của phép do. 

* Từ độ 

Ở trên nhiệt độ phòng. từ độ của các mẫu đa tỉnh thẻ đã được đo 
như một hàm của nhiệt độ trong từ trường tĩnh /7 = 0.05Tesla. Đường 
cong ơ(7) của một số mẫu đưa ra trong hình (2.26) và (2.27). 

Nhiệt độ Curie của cả hệ được xác định bằng cách vẽ (1) và 
ngoại suy phần dốc nhất tới giá trị ø (7) = 0 được liệt kê trong bảng 
2.9. 


Bảng 2.9. T. và uụH;: tại 295K của hệ MIMyFeyB; [2. ] 


Mẫu /X l§ mm T.() uoH) | 
q) 2 [ 14 [1| 50 3.1 và 4.1 
[@) 15 79 |6 
[@) 15 75 [10 
4) l5 [78 
() 13 — [79 |8 
(6) 17 | 75 8 
(Œ7)_ MMI:Fe;sB; 
(8) MMsFe;; Co¡B; 
(9) MMI¡;Fe;; CosB; J__J 
(10) MMIsFe;› CosB; 


Nhiệt độ Curie của cả hệ được xác định bằng cách vẽ ơ() và 
ngoại suy phần đốc nhất tới giá trị Ø(7) = 0 được liệt kê trong bảng 
2.9. Kết quả của phép đo từ độ trong từ trường lên tới 21Tesla, tại 
4.2K thực hiện trên mẫu đúc và mẫu bột định hướng (theo phương 
song song và vuông góc với phương từ trường định hướng mẫu) được 
đưa ra trong hình 2.28. Phép đo thực hiện trên thiết bị từ trường cao 
của trường Đại học Tổng Hợp Asterdam [2.14]. Từ kết quả này ta xác 


63 


định được mô men từ bão hòa và trường dị hướng /oiƒA của các mẫu 
MM;FeaB và MM¡sFe›;B¿ tại 4.2K (xem bảng 2.10). 


M(Am2/Kg) 


e MM¡sFe;gBạ 
® NdịsFe;sBio 

® MM¡;Fe;oB, 

® MM¡;Fe;sBịo 
XNdịsFe;zCosBạ 


30 


20 


300 400 500 600 700 


Hình 2.26: Đường cong từ độ phụ thuộc nhiệt độ 
đo tại H = 0.05Tesia [2. l] 


Ø |Dœ vị wy ý] 


lxự „ 
4” “ạ#, 
* “ái ệs t6 lỂ 4Ñ &s 


e6 .xg 
l0 ø ° 1+ 
9 15969 896 6 6 o0, s ® Ÿ° S : đu, 
se 
tư 
MM,en,CaB, lì 
b % ` 
ˆ..% E 
$ X“ l @ Ấn Nuôh 
3o k L 
$ X 
0à 


30 400 #0 TỊK| 


Hình 2.27. Đường cong từ độ phụ thuộc nhiệt độ 
của hệ MM;sFe¬„.,Co,B› [2.] 


64 


Bảng 2.9: T, và "HH, tại 295K của hệ AIM\Fe,B„ [2.1] 


Mẫu .Y l: [ T) Mull(T) 
My) Ø — — 14 [1| 50 3.1 và 4] 
[Ø 15 — [ 79 | 6 | 497 36 
(3) lỗ _ 75 |10| 499 33 
(1) lŠ | 77 |8 | 480 3.2 
(5) l3 [139 [§[ 461 | 29 
[(@) 17 [7S [ § | 497 3.6 
(7) MMIsFe;sB; | 480 - 
() MM¡sFe;CoB; - 490 P 
(9) MMjsFezCoB; ¡| 505 ° 
(10) MMIsFe; CosB; [ | 530 - 


Ms(Am /kg) 


Trường dị lướng 


Các giá trị trường dị hướng (Öa - “o//A) trong dải nhiệt độ từ 77 
~ 300K được xác định bằng phương pháp trực tiếp sử dụng kỹ thuật 
đo điểm dị thường (singular point detection: SPD) [2.14]. Giá trị 
trường dị hướng được suy ra từ đỉnh cực đại trên đường cong d“Mid? 
phụ thuộc Ø = /# (xem hình 2.29). Các phép đo SPD được tiến hành 
trên hệ đo của viện vật lý thực nghiệm thuộc trường Đại học kỹ thuật 
Viên (Áo), với từ trường xung có giá trị Zma„ = 28 Tesla, thời gian kéo 
đài xung là 5ms. Sự phụ thuộc nhiệt độ của trường dị hướng đưa ra 
trên hình 2.29. Nhận thấy trường dị hướng của các mẫu giảm theo 
chiều tăng của nhiệt độ. Mẫu Nd¡sFe;:Bạ biểu hiện sự giảm của 
trường dị hướng #7 theo nhiệt độ nhanh hơn mẫu MM¡sFe;;Bạ. Với 
mẫu NdịsFe;;B; tại khoảng 80K có giá trị trường dị hướng Zạ là 14 
Tesla lên tới 300K chỉ còn là 8 Tesla (giảm tới 43%), trong khi đó 


65 


mẫu MM¡sFe;;B¿ tại khoảng 80K có giá trị trường dị hướng ?Øa là 3.5 
Tesla lên tới 300K còn là 2 Tesla (giảm cỡ 35%). Các mẫu 
Ndị¿Fe;;Bạ¿ và (Ndọ;Ceogs)¡sFe;zBạ cho ta một đường cong sự phụ 
thuộc Øa vào nhiệt độ duy nhất, trong khi đó các mẫu MM (loại 
2:14 :1 và 15 :77 :8) có hai đường cong khác nhau ứng với chỉ một 
mẫu. Các mẫu MM;Fei¿B và MM¡sFe;;B; cho thấy, ứng với một 
nhiệt độ xác định, đường cong đM/d phụ thuộc từ trường có hai cực 
đại tách biệt hoặc một cực đại rộng (hình 2.29). 


Ngoài ra, các kết quả đo sự phụ thuộc nhiệt độ của trường dị 
hướng trên mẫu (Ndọ¿CeozLao2)¡sFe;;Bạ cho thấy trường dị hướng 
giảm theo chiều tăng của nhiệt độ. Với mẫu này cũng chỉ có một 
đường cong sự phụ thuộc của trường dị hướng Öạ vào nhiệt độ, tức là 
ứng với một nhiệt độ xác định chỉ có một giá trị duy nhất của trường 
dị hướng. Các giá trị trường dị hướng tại nhiệt độ phòng của các mẫu 
được liệt kê trong bảng 2.9. 


M(Am2/kg) MMzEe¡4B 


150 


MM¡sFe;7Bạ 


x— bulk sample 
(Mẫu đúc) 


0 m..ÔỎ 
°o =) 10 15 20 25 
J+2(7) 


Hình 2.28. Đường cong từ độ của mâu bột định hướng tại 4.2K [2.14] 


66 


đề 
HH) NHH. TT, HN 
Na¡;sFe;;By 
MM;Fe,¿B 


` 


(Nd ;Ceg)¡sFe;;B„ 
MM¡sFe;;lg 


° x 


Hình 2.29. Trường dị hướng phụ thuộc nhiệt độ 
của các mâu MM-Fe-B [2.14] 


Hệ số từ hoá vi phân (..) 

Hệ số từ hoá vi phân phụ thuộc nhiệt độ ac(7) được đo trong 
khoảng nhiệt độ từ 4,2K đến 300K trên mẫu MM;FeixB và Nd;Fe¡¿B 
để so sánh. Kết quả đưa ra trên hình 2.9 cho thấy với mẫu MM;Fen4B 
đường cong Za:(7) có một cực đại rộng xuất hiện ở khoảng nhiệt độ 
20K, so sánh với mẫu Nd;Fe¡aB có thể cho rằng đây là biểu hiện của 
hiện tượng tái định hướng spin xảy ra trong mẫu tại khoảng nhiệt độ 
đó. 

Phân tích kết quả và thảo luận [2.1, 2.14] 

* Nhiệt độ Curie 

Từ bảng 2.9 ta nhận thấy, trong khoảng biến đồi của thành phần 
nguyên tố B (từ 6 đến 10% nguyên tử) và của mischmetal (từ 13 đến 
17 % nguyên tử) như đã khảo sát, các mẫu đều biểu hiện tính chất của 


67 


một pha chính 2 :14 :1 (nhiệt độ Curie của chúng ít thay đổi và có giá 
trị vào cỡ giá trị của pha 2 :14 :1 là 504K). Nhiệt độ Curie của hệ 
2 :14 :1 chủ yêu được xác định bởi tương tác Fe-Fe. Tương tác R-Fe 
có đóng góp vào nhiệt độ Curie của hợp chất nhưng yếu hơn nhiều. 
Trong thành phần của tổng đất hiếm Mischmetal, Ce và La chiếm tới 
80% trọng lượng nguyên tử và là các ion không từ tính. Số cặp tương 
tác R-Fe do đó giảm đi rất nhiều làm cho nhiệt độ Curie của hệ 
MMFEB giảm mạnh (giảm gần 100K so với Nd;Fe;B). 

Trường hợp khi thay 5% trọng lượng nguyên tử Co vào Fe trong 
mẫu Nd;Fe¡¿B làm cho nhiệt độ Curie của hệ tăng 50K so với mẫu 
không pha Co là do xuất hiện thêm tương tác Co-Co mạnh hơn tương 
tác Fe-Fe (nhiệt độ Curie của kim loại Co cao hơn của Fe), kết quả 
làm cho tương tác sắt từ trong hệ tăng lên. 


* Mô ment từ bão hoà (M)) 


Các giá trị M(8) đo theo hai phương song song (À⁄/.) và vuông 
góc (Ä⁄,) với phương từ trường định hướng mẫu được chuẩn lại thông 
qua các giá trị bão hoà trên đường cong của mẫu đúc. Tại nhiệt độ 
thấp, giá trị mô men từ bão hoà của mẫu chủ yếu là do đóng góp của 
phân mạng Fe. Giá trị mô men từ bão hoà À⁄¿ = 165 Am/Kg của 
MM;Fe4B tại 4,2K là lớn, thấp hơn của Nd;FeiaB (180 Am”/Kg) 
nhưng lại cao hơn của Ce;FeaB (157 Am?/Kg) [2.14]. 

* Trường dị hướng và hiện tượng tái định hướng Spin 

Trường dị hướng tại 4.2K của MM;Fe¡4B là 15 Tesla đây là một 
giá trị đáng kể so với các giá trị thu được đối với Nd;Fe¡;B (32 Tesla), 
Pr;FeiaB (29 Tesla) và Ce;Fe¿B (5-6 Tesla) ở cùng một nhiệt độ. 
Hiện tượng xuất hiện hai cực đại riêng biệt trong MM;Fei4B và một 
cực đại rộng trong khoảng nhiệt độ 200-300K.. rồi xuống nhiệt độ thấp 
hơn lại xuất hiện hai cực đại riêng biệt trong trường hợp MMI;Fe;;B; 
chắc chắn phải liên quan đến hai phương từ hoá khó của các pha đơn 
trục. Lưu ý rằng với các hợp phần khác nhau của hệ Nd-Fe-B bao giờ 
cũng chi xuất hiện một dinh cực đại duy nhất trên đường cong đ.Vidr 
phụ thuộc từ trường ứng với từng nhiệt độ xác định. tức là chỉ có một 


68 


giá trị trường dị hướng a tại nhiệt độ đó của các hạt Nd›:T'e,;B. Mặt 
khác. trong các mẫu giả MM được tạo ra từ vật liệu sạch dẻ so sánh 
như tNdo¿Ccug)isFez;Bs. (Ndo¿CeszLaos)isFez;zBy cùng chỉ cho một 
giá trị trường dị hướng Za xác định, như đã thấy chỉ có một đường 
cong ¿/7A phụ thuộc nhiệt độ ứng với một mẫu trên hình 2.29. Các 
mẫu tạo ra để so sánh ở trên chỉ chứa thêm Ce, La là các đất hiểm có 
trong thành phần của MM, nhưng là các ion không từ tính. Như vậy 
chị còn vắng mặt Pr (thành phần đất hiểm có trong MM) là ion có từ 
tính và PraFei¿B lại có dị hướng đơn trục trong toàn dải nhiệt độ. Như 
vậy hiện tượng đặc biệt. với hai giá trị /A tại một nhiệt độ trong một 
mẫu vừa nêu trên phải liên quan đến sự có mặt của 4% Pr trong hợp 
phần của hỗn hợp đất hiếm (MM!). 


Cực đại nhọn trên đường cong (7) của Nd;FeiaB tại khoảng 
130K là biểu hiện của hiện tượng tái định hướng spin. hiện tượng mô 
men từ rời khỏi trục e một góc 25” Trong khi đó, MM;Fei4B lại cho 
thấy một cực đại rộng xuất hiện ở 20K. Như đã nêu ở trên, các hợp 
chất RaFe,¿B (R = Pr, Ce, La, Lu, Y, Gd, Tb, Sm) không xuất hiện 
hiện tượng tái định hướng spin. Như vậy trong thành phần đất hiếm 
của misch metal chỉ còn có Nd là đất hiếm có hiện tượng tái định 
hướng spin trong pha 2 :14 :1. Rõ ràng cực đại rộng trên đường cong 
#4) liên quan đến hiện tượng tái định hướng spin là do 12% Nd có 
trong MM gây ra. Mặt khác, việc thay thế Nd một phần bằng Pr trong 
hệ (Nd¡.vPr,)2„Fei¿B làm giảm nhanh nhiệt độ tái định hướng spin của 
hệ xuống dưới 50K với hợp phân tương tự tỉ lệ của Pr và Nd trong 
MM. Sự nhoè ra của đỉnh cực đại đó có thẻ liên quan đến sự thay đổi 
của không gian bao quanh các vị trí đất hiếm, trong MM số phối vị từ 
tính giảm nhiều do chứa tới 80% các ion đất hiểm (R) không từ. 


Đối với ứng dụng kỹ thuật, trường dị hướng tại nhiệt độ phòng 
đặc biệt được quan tâm. Tại nhiệt độ phòng. trường dị hướng của hợp 
chất Nd;Fe¡4B vào khoảng 7,3 - 7,6 Tesla chỉ phụ thuộc rất Ít vào 
thành phần. Đối với hệ MM-Fe-B, ta lại thấy sự sai khác nhiều của 
trường dị hướng theo thành phản, ví dụ với MM;Fei¿B có Za là 3.1 


69 


và 4.1 Tesla, trong khi đó MM¡sFe;;B; lại chỉ là 3.2 Tesla tại nhiệt độ 
phòng (xem thêm bảng 2.9). 


Các kết quả ở trên cho ta một nhận xét khái quát, hệ MM-Fe-B 
là một hệ phức tạp. Những nội dung rút ra từ các kết quả trên là : 


-_ Với hỗn hợp kim loại mischmetal tạo dược pha 2 :14 :1, 


- Nhiệt độ Curie của hệ MM-Fe-B giảm cỡ 15% so với hệ Nd- 
Fe-B. Việc thay thế một lượng nhỏ cô ban (5%) có thể nâng nhiệt độ 
Curie của mẫu ngang với giá trị 7. của hệ Nd-Fe-B. 


- Trường dị hướng /oHa ở nhiệt độ phòng chỉ bằng 50% trường 
dị hướng của hệ Nd-Fe-B. Tuy nhiên giá trị trường dị hướng thấp nhất 
của hệ MM-Fe-B (2.2T) vẫn còn cao hơn trường dị hướng của pherit 
Bary (uoHa = 1.65T). 


- Mô men từ bão hoà của MM-Fe-B lớn đáng kẻ, không kém 
nhiều so với hệ Nd-Fe-B. 


Từ đó, ta có thể thấy, việc chế tạo các nam châm chất lượng khá 
cao, giá thành hạ (có thể hạ hơn cả các nam châm pherit bary) trên cơ 
sở hợp chất MM-Fe-B là hiện thực. Gần đây, những kết quả bước đầu 
trên hợp chất MM-Fe-B chế tạo bằng phương pháp làm lạnh nhanh đạt 
giá trị (BH)ma„ = 8MGOe [2.15]. 


2.2.4 Ảnh hưởng của Zr lên hợp chất Nd¡;Fe;¿B; 


Một qui trình công nghệ mới để sản xuất nam châm đất hiểm bột 
thiêu kết loại Nd-Fe-B đã được áp dụng làm giảm đáng kể thời gian 
nghiền thô và nhanh chóng đạt được độ hạt nhỏ cần thiết. Quá trình 
này như đã biết, lại làm giảm trường dị hướng của vật liệu do các bột 
hydro hoá có trường dị hướng thấp. Tuy nhiên, đã có nhiều báo cáo 
cho thấy khi thay thế một lượng nhỏ các kim loại như Ga, Hf, AI, Zr... 
vào trong hợp chất có thẻ hồi phục lại tính dị hướng của bột sau khi 
hydro hoá [2.16]. Các nghiên cứu đó cho rằng vai trò của các nguyên 
tố kim loại thay vào làm giảm mức độ gồ ghẻ tại bề mặt các hạt do 
quá trình nghiền gây nên và như vậy làm phục hỏi tính dị hướng cao 
của các hạt bột. Trong các nguyên tố thay thế, Zr cho thấy hiệu quả 


70 


phục hỏi tính dị hướng tốt hơn, do vậy chúng tôi đã lựa chọn Zr thay 
thẻ một phần cho Fe. 

Đẻ có thẻ áp dụng qui trình công nghệ mới bằng phương pháp 
hấp thụ hydro, trước hết chúng tôi tiến hành khảo sát ảnh hưởng của 
Zr lên dị hướng từ và các tính chất từ khác của hệ vật liệu 
Ndị¿Fe¿.vZr.Bạ với x = 0; 0,1 ; 0/2; 0,3 ; 0,5 [2.17]. Hệ vật liệu này 
được chế tạo bằng phương pháp nóng chảy hồ quang trong môi trường 
khí Ar bảo vệ. Vật liệu nấu xong được đưa vào buồng hydro hoá với 
áp suất khí hydro sạch là 2 at tại nhiệt độ phòng trong thời gian 2 giờ. 
Cấu trúc tỉnh thể và các thông số mạng của các mẫu trước và sau khi 
hydro hoá được xác định bằng phương pháp nhiễu xạ tỉa X. Ngoàải ra, 
phương pháp nhiễu xạ tia X thực hiện trên các mẫu bột định hướng tại 
nhiệt độ phòng đã được sử dụng đẻ xác định phương dễ từ hoá của các 
mẫu. 


Đường cong từ độ phụ thuộc nhiệt độ được xác định bằng từ kế 
kéo dật trong từ trường IKOe từ 77K lên tới 800K. Nhiệt độ Curie 7: 
của các mẫu được xác định từ đường cong AÄ# theo nhiệt độ và ngoại 
suy về giá trị MỸ = 0. 


Đường cong từ nhiệt đo trên các mẫu bột định hướng theo 
phương song song và vuông góc với phương định hướng của mẫu đã 
được thực hiện trong từ trường IKOe từ 77K lên đến 300K. Nhiệt độ 
tái định hướng spin 7; được xác định từ bước nhảy trên đường cong 
từ độ phụ thuộc nhiệt độ theo phương song song với phương định 
hướng của mẫu. Góc giữa mômen từ và trục c của vật liệu tại 77K 
được xác định trên cơ sở sự phụ thuộc của cả hai thành phần từ độ 
theo phương song song và vuông góc vào góc giữa phương định 
hướng của mẫu bột và phương của từ trường ngoài đặt vào mẫu. Các 
phép đo được thực hiện tại từ trường có độ lớn là 8,5kOe để đảm bảo 
các mẫu ở trạng thái đơn đômen. Mômen từ bão hoà Ä⁄, của các mẫu 
được xác định trên các mẫu bột rời có kích thước hạt nhỏ hơn 30um 
trong từ trường xung tới 3,5T tại nhiệt độ phòng. Các mẫu bột định 
hướng cũng được đo trên cùng hệ từ kế dùng từ trường xung theo hai 
phương song song và vuông góc với phương định hướng của mẫu tại 


7I 


77K và 300K để xác định đường cong từ độ phụ thuộc từ trường. Các 
kết quả thu được dùng để xác định hằng số dị hướng K\ của tất ca các 
mẫu tại 300K sử dụng phương thác: Sucksmith-Thompson. Từ kết quá 
đo nhiễu xạ tia X của tất cả các mẫu hệ Ndị;Fezs. xrxBy và các mẫu 
hydro hoá của chúng cho thấy, tất cả các mẫu có cấu trúc tứ giác xép 
chặt loại Nd;Fe4B. 


Các kết quả về hằng số mạng và thẻ tích ô nguyên tô được đưa 
ra trong bảng 2.1 1. Từ các kết quả trong bảng, trong mức độ chính xác 
của phép đo, không có sự thay đôi hằng số mạng theo nồng độ Zr thay 
vào. So sánh hai hệ mẫu trước và sau khi hydro hoá ta thấy hằng số 
mạng z tăng sau khi hydro hoá (8,811A° so với 8,797A°) trong khi 
hằng số mạng c hầu như không đỏi. Kết quả đo nhiễu xạ tỉa X trên các 
mẫu bột định hướng cho thấy rằng tất cả các mẫu đã khảo sát đều là 
vật liệu có dị hướng đơn trục c tại nhiệt độ phòng. Các kết quả về 7. 
và 7sạ của hệ Ndị,Fe;s.„Zr„Bạ và Ndị¿Fe+s.vZr,B„H; được liệt kê trong 
bảng 2.11 dưới đây. Các kết quả trong bảng 2.11 cho thấy giá trị 7: và 
Tsạ của hệ NdịsFe;s„Zr,B; thay đổi không nhiều giữa các mẫu có các 
nồng độ Zr nhỏ khác nhau và Nd¡¿Fe;¿B;. Kết quả này cho thấy với Zr 
là một vật liệu không từ khi thay vào Nd¡¿Fe+¿Bạ với nồng độ thấp (từ 
0 tới 0,5) không có ảnh hưởng đáng kể tới phân mạng Fe và Nd. Mặt 
khác, theo kết quả của 7c và 7sạ của hệ Ndị¿Fe;s.vZr.BạHy cho thấy 
các nguyên tử hydro điền kẽ vào trong mạng tỉnh thể đã làm tăng nhiệt 
độ Curie và làm giảm nhiệt độ tái định hướng spin. Nhiệt độ Curie 
tăng là do các nguyên tử hydro điền kẽ vào mạng làm dãn mạng (tăng 
a) dẫn đến tăng số điện tử định xứ 3đ trong vùng 3đ rất hẹp đồng thời 
làm tăng cường mômen từ [2. I7]. 

Nhiệt độ tái định hướng spin giảm là do hydro điền kẽ vào mạng 
làm tăng tham số trường tỉnh thể bậc bốn B} tương ứng với sự tăng 
của hằng số dị hướng Ấ; [2.17]. Cấu trúc góc của hệ NdịsFe;s.„ZrBạ 
được xác định tại 77K, với góc Øhợp bởi véc tơ mômen từ và trục c, 
thay đổi theo nồng độ Zr (từ Ø=12,5° với x = 0 tới Ø=7,5° với x = 0.5). 


140C  T—x—>r—— mm 
° Nd,„Fe,.,B,Zr,H, 
135 


130 


125 ‹ 


T= 300K 


120 ————=—=- 
00 01 02 03 04 05 


Zr concentration, x 


M, (emug) 


Hình 2.30. Sự phụ thuộc của M, vào nòng độ Zr 
trong hệ Ndu„Fe»,..2r,B„H, tại 300K [2.18 


Bảng 2.11: Các thông số từ và tỉnh thể của hệ Nd,„Fe+,..Zr.B„ 
và NdFe,.2r,B,H, (2.18] 


Các thông số từ 
(300K) 
(A*` | &)| (K) | (Am°/kg) 


hãng số mạng 


a € 
(A3 (A) 


[38] 152 | tột | 86 T53 T78 


8,8 | 12,2 | 0.94 | 590[ 135| 17348 | 19 
8,8 | 12,2 | 0/94 | 588| 133| 173.48 | 18 


122 | 0,94 | 588| 121| 173,48 


173,48 


Hợp chất. 


Ndi¿F€3s.y Zr,B 


Ndi¿Fe;s.ZrvB; 
(đã hydro hoá) 


137,20 


LIKLILKLLI 
SaI[ 152 | 0547 
EEIKEHUSI 


73 


Giá trị mômen từ bão hoà A⁄; của hệ Nd¡sFe;s.xZr„B„Hy tại 300K 
được đưa ra trong hình 2.30 cho thấy .M, lúc đầu tăng và đạt giá trị cực 
đại tại nồng độ x = 0,1 sau đó giảm một cách tuyến tính khi nồng độ 
Zr tăng. Các giá trị hằng số dị hướng K; của hệ Ndị¿Fe;s.„Zr„BạH;y xác 
định được tại nhiệt độ phòng được đưa ra trong hình 2.31.Giá trị Kị 
lúc đầu tăng theo nồng độ Zr tăng và đạt giá trị lớn nhất là 
12,56.10°erg/cm tại x = 0,3. 

Từ các kết quả đã đề cập tới ở trên cho thấy Zr thay vào không 
chỉ làm ảnh hưởng tới kích thước hạt trong quá trình nghiền mà còn 
làm thay đổi cả dị hướng từ ban đầu của hệ hợp chất hydro hoá 
Ndị¿Fe;s.„Zr.BạHy. 


% 01 02 03 04 05 
Zr concentration, x 
Hình 2.31. Sự phụ thuộc của K, vào nông độ Zr trong hệ NdFe;„Zr.B,H, 
tại 300K [2.18] 
2.3 Cấu trúc và tính chất từ của băng Nd-Fe-B chế tạo bằng 
phương pháp nguội nhanh 


Các màng mỏng được chế tạo bằng phương pháp phún xạ 
thường có độ dày trong khoảng 1 um. Vì vậy, để nhằm mục đích ứng 
dụng trong trong nghệ vi cơ mà ở đó cần sử dụng các màng từ cứng có 
chiều dày cỡ 10 um và các động cơ siêu nhỏ, chúng tôi đã nghiên cứu 
chế tạo băng từ cứng Nd-Fe-B bằng phương pháp nguội nhanh với các 
kết quả nghiên cứu được trình bày trong phần này. Co và Ga là hai 
nguyên tố được pha vào thành phần của hợp kim có khả năng cải thiện 
đáng kể tính chất của nam châm Nd-Fe-B [2.19][2.20]. Vì vậy trong 
nghiên cứu này, hợp kim được lựa chọn đẻ nghiên cứu có thành phần 
Ndị¿Fe;¡ ¿„CoioB¿ ¿Ga, (0 <x < 1). 


74 


Các chế độ công nghệ chế tạo băng nguội nhanh: 

+ Chân không cơ sở : 10 Torr 

+ Khối lượng mẫu: 10 g/mẻ 

+ Áp suất khí đây :1,5 atm 

+ Nhiệt độ phun : 1350°C 

+ Tốc độ quay của trồng đồng (v) từ 15 m/s đến 30 m/s 


Vòi phun được chế tạo bằng ống thạch anh đường kính ¿10mm 
và miệng phun có hình dạng chữ nhật kích thước 3 mm x 0,3 mm. 


2.3.1. Ảnh hưởng của tốc độ nguội (đặc trưng bởi tốc độ quay v 
của trống đồng) đến cấu trúc và tính chất từ của băng nguội 
nhanh 


Theo giản đồ 3 nguyên của hợp kim Nd-Fe-B, pha 2:14:1 được 
hình thành theo đường phản ứng bao tỉnh từ pha lỏng với pha Fe. Do 
vậy khi pha 2:14:1 hình thành, nó bao quanh pha Fe và cản trở phản 
ứng bao tỉnh tiếp tục xảy ra. Kết quả là, pha Fe (có tính chất từ mềm) 
luôn tồn tại trong hợp kim Nd-Fe-B đúc và làm giảm tính chất từ của 
nam châm. Do vậy, mục tiêu giảm lượng pha Fe trong hợp kim để 
nâng cao tính chất từ là rất cần thiết. Phương pháp nguội nhanh là một 
trong những phương pháp thường được sử dụng đẻ chế tạo hỗn hợp 
bao tỉnh này mà có thể giảm được lượng pha từ mềm. Đã có rất nhiều 
nghiên cứu nhằm cải thiện tính chất từ của hợp kim Nd-Fe-B bằng 
phương pháp nguội nhanh. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có được 
kết quả nghiên cứu một cách hệ thống về mối liên hệ giữa tốc độ 
nguội, thành phân, vi cấu trúc và tính chất từ của hợp kim nguội nhanh 
Nd-Fe-B mà nguyên nhân chủ yếu là rất khó có thể đạt được tốc độ 
nguội để đạt được độ đồng nhất của cấu trúc. 

Trong phần này, sự ảnh hưởng của tốc độ nguội đến cấu trúc và 
tính chất từ của hợp kim có thành phần Ndị;Fe;osCoioB,¿Gaos được 
nghiên cứu. Tốc độ v được thay đổi trong khoảng từ 15 m/s đến 30 
m⁄s. 


75 


ăng được chế tạo với 


b 
các tóc độ quay khác nhau của trồng động (a) 1Š m3; (b) 


2.32. Ảnh SEM bẻ mặt gãy của các mẫu 


Hình 


20 m⁄S 


2.19] 


%{ 


(c) 25 m⁄%; (d) 30 mưu 


76 


` - “ 
* Vị cầu trúc 


Hình 2.32 trình bày ảnh SEM bẻ mặt gãy của các mẫu băng 
được chế tạo với tốc độ quay khác nhau của trông đồng: (a)-l5 m⁄s: 
(b) - 20m/s: (c) - 25 m/s; (d) - 30 m/s. Mặt bên dưới (đánh dấu mũi tên 
9) là mặt tiếp xúc với trống đồng và bên trên là mặt tự do. Các hình 
về bên phải của mỗi hình a, b, c, d tương ứng là ảnh phóng to tại điểm 
giữa của các mẫu băng. 

Quan sát các ảnh trên hình 2.32 cho thấy rằng chiều dày đ của 
các mẫu băng giảm từ khoảng 33 m đến 10 um khi v tăng từ 15 m⁄s 
đến 30 m⁄s (trình bày chỉ tiết trên hình 2.33). Đồng thời, các ảnh 
phóng to cho thấy độ nhấp nhô bề mặt gãy giảm mạnh khi v tăng, có 
nghĩa là kích thước hạt giảm. Đối với mẫu y = 15 m/s (hình 2.32.a), độ 
không đồng nhất kích thước hạt tỉnh thể theo chiều dày mẫu thẻ hiện 
rõ nét. Vùng gần bề mặt tiếp xúc với trống đồng, các hạt tỉnh thể nhỏ 
và tăng dần theo chiều dày mẫu. Khi tăng tốc độ quay của trồng lên 
các giá trị  = 20 và 25 m⁄s, kích thước hạt tỉnh thể ở các mẫu khá 
đồng nhất theo chiều dày băng (hình 2.32.b và c). Với mẫu y = 30 m⁄s, 
không quan sát thấy cấu trúc tỉnh thẻ trên bề mặt gãy do băng có cấu 
trúc vô định hình. Điều này được khẳng định bằng giản đồ XRD trên 
hình 2.34. 


Chiếu dày băng (um) 


0 : hS.Ö 


T 
10 15 20 25 30 


Tốc đô quay trông (m/s) 
Hình 2.33. Sự phụ thuộc của chiều dày băng nguồi nhanh vào tóc độ quay 
của trong đồng [2.19] 


T7 


Giản đồ XRD của các mẫu được phun ở tốc độ v khác nhau được 
trình bày trên hình 2.34 (mẫu bột). Với y < 25 m/s, cường độ các vạch 
đặc trưng của pha 2:14:1 thể hiện rõ nét, và càng rõ nét hơn đối với 
mẫu v = I5m/s. Điều đó thể hiện rằng cấu trúc tỉnh thể trong mẫu bao 
gồm chủ yếu pha 2:14:1. Tuy nhiên, trong khoảng góc 2Ø từ 43° đến 
45°, đã có sự chồng vạch của các vạch (330), (402), (314), (331) (006) 
của pha 2:14:1 và có thể cả vạch (110) của pha ø - Fe. Nguyên nhân 
có thể do các vạch này có góc nhiễu xạ rất gần nhau và độ phân giải 
của thiết bị phân tích chưa đủ để tách biệt chúng. Đối với mẫu v = 30 
m/s, không có vạch đặc trưng của pha tỉnh thể nào xuất hiện, thẻ hiện 
cấu trúc vô định hình. 


Cường độ(k.đ.v.) 


Hình 2.34. Giản đồ XRD của các mẫu băng (bột) sau khi phun với tốc 
độ khác nhau của trồng quay [2.19] 

* Tính chất từ 

Đường cong từ trễ của các mẫu (đo theo phương song song với 
băng) sau khi phun ở tốc độ v khác nhau được trình bày trên hình 2.35. 
Có thể thấy rằng khi tăng tốc độ v từ 15 m/⁄s đến 30 m/s, đường cong 
từ trễ của các mẫu thay đổi khá đa dạng. Với v = 15 m/s, đường cong 
khử từ có độ vuông thấp, lực kháng từ thấp (Z7, ~ 7,5 kOe) dẫn đến 
tích năng lượng cực đại thấp ((BH)max ~ 12 MGOe) đặc trưng cho cầu 
trúc tỉnh thể của băng có kích thước hạt lớn và không đồng đều. 


78 


Đường cong từ trễ cho tính chất từ tối ưu đối với mẫu v = 20 m/s, thê 
hiện mẫu băng có cấu trúc đơn pha và các hạt tỉnh thể 2:14:1 có kích 
thước đồng đẻu. Với mẫu này, các thông số tính chất từ đạt được là : 
H. = 15,5 kOe; (BH)ma= 16 MGOe. Tuy nhiên, khi tăng tốc độ v lên 
25 m/s, đường cong khử từ thê hiện mẫu băng có chứa hai pha có lực 
kháng từ khác nhau rõ nét. Pha từ cứng là 2:14:1 (giản đồ XRD hình 
2.34), và pha từ mềm có thể là nền vô định hình bao quanh các hạt 
2:14:1 với kích thước không thoả mãn điều kiện tương tác trao đổi đàn 
hồi. Đường cong từ trễ thể hiện tính từ mềm đối với mẫu có v = 30 
m/s do cấu trúc mẫu ở dạng vô định hình. 


154 a) v= 15 mis b) v= 20 m/s 
An 
10 "«< 
: se. 
s. ì 
2 
Liệc ` st 
10 
154 
15 | c) v= 25 ms 
ki) 
=- 
s 
š 0 
£ 
bê 
104 * 
1= 


10 20 -20 — -10 


0 20 
H(kOe) 


Hình 2.35. Đường cong từ trễ của các mẫu băng với 
tốc độ quay v khác nhau của trồng đóng [2.19] 

Từ các kết quả về các đường cong từ trễ (hình 2.35) của các mẫu 
băng được chế tạo với tốc độ v khác nhau cho thấy mối liên hệ chặt 
chẽ giữa cầu trúc (hình 2.33 và 2.34) và tính chất từ. Với tốc độ thấp 
(v = 1Š m/s), băng có cấu trúc hạt tỉnh thể pha 2:14:1 có kích thước 
không đồng đều, dẫn đến làm giảm lực kháng từ và tích năng lượng từ 


79 


cực đại của mẫu. Tốc độ tối ưu để thu được băng có cấu trúc v. tính 
chất từ tốt nhất là  = 20 ms. Với tốc độ v này. băng thu được có 
chiều dày khoảng 25mm và các thông số từ đạt được là /#; = 15.Š kOe. 
(B/)may = 16 MGOe. 


2.3.2. Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến cấu trúc và tính chất từ của 
băng [2.19-2.24] 

Mặc dù có thể điều khiển tốc độ nguội hợp kim Nd-Fe-B bằng 
cách điều chỉnh tốc độ quay của trống đồng đẻ thu được băng có cấu 
trúc đơn pha 2:14:1 và tính chất từ khá tốt như đã trình bảy ở phần 
trên, nhưng thông thường băng sau khi phun thường tồn tại ứng suất 
dư, lỗ xốp... dẫn đến cấu trúc và tính chất kém ôn định. Vì vậy, nghiên 
cứu chế độ ủ thích hợp cho mỗi thành phần hợp kim và chế độ phun 
băng là rất cần thiết để nâng cao tính chất từ và độ ôn định của băng. 
Nhiệt độ khảo sát được thực hiện từ 450°C đến 700°C. Thời gian được 
duy trì ở 20 phút với tốc độ nâng hạ nhiệt 60°C/phút và môi trường ủ 
là chân không 5.10 5Torr. 


y NdFe,B 
® o-Fe/FeCo 


Cường độ(k .đ.v.) 


20 30 40 50 60 
20 (độ) 


Hình 2.36. Giản đồ XRD của các mẫu băng (bội) được phụn với tóc độ khác 
nhau của tróng quay sau khi ủ ở 65U'C trong 20 phút [2. 19) 


80 


* Vị cầu trúc 

Hình 2.36 trình bày giản đồ XRD của các mẫu băng sau khi ú 
ở 650°C trong 20 phút với tốc độ v khác nhau của trông đồng. Các 
vạch đặc trưng của pha 2:14:]1 và pha ø - Fe (hoặc FeCo) có mặt trên 
tất cả các gian đồ của các mẫu. Diều dó cho thấy các mẫu băng sau 
khi ủ bao gồm chủ yếu pha 2:14:1 và ø - Fe/FeCo. So sánh với giản 
đồ XRD ở trạng thái trước khi ủ (hình 2.34) cho thấy sự khác nhau 
trên tất cả các mẫu là sự xuất hiện của pha ø - Fe/FeCo và đặc biệt đối 
với mẫu w = 30 m⁄s đã xảy ra sự tỉnh thê hoá pha 2:14:1 từ trạng thái 
vô dịnh hình. Pha ø - Fe/FeCo thường có mặt đồng thời với pha 
2:14:1 trong hợp kim Nd-Fe-B bởi vì pha 2:14:1 được hình thành từ 
phản ứng bao tỉnh giữa pha lỏng với pha Fe. Trong thành phần hợp 
kim gần với pha 2:14:1. pha ø - Fe thường tổn tại đồng thời với pha 
Nd và Fe:B. Tuy nhiên rất khó có thể quan sát được các vạch đặc 
trưng của các pha Nd và Fe:l do có tỷ phần tương đối nhỏ và sự 
chồng vạch. Pha ø - Fe/FeCo không quan sát thấy rõ trên giản đồ 
XRD của các mẫu trước khi ủ có thể do kích thước hạt nhỏ. Quá trình 
ủ đã làm kích thước hạt tỉnh thể của pha 2:14:1 và pha ø - Fe/FeCo 
cùng lớn lên. do đó cường độ vạch đặc trưng tăng và được thẻ hiện rõ 
trên giản đồ XRD. 


* Tính chất từ 


Đường cong từ trễ của các mẫu được phun ở tốc độ v khác nhau 
của trống quay sau khi ủ ở 650% trong 20 phút được trình bày trên 
hình 2.37. Có thẻ nhận ra rằng đường cong khử từ lõm mạnh hơn so 
với trước khi ủ đối với các mẫu v = 15 m/s và 20 ms, dẫn đến lực 
kháng từ và tích năng lượng từ giảm (hình 2.38). Nguyên nhân có thể 
đo sự lớn lên của kích thước hạt dẫn đến giảm các tâm hãm dịch 
chuyên vách đô men và giảm tương tác trao đôi giữa các hạt 2:14:]. 
Ngược lại, đối với mẫu v = 25 m⁄s đường cong từ trễ thể hiện như 
đường cong đơn pha từ cứng (lưu ý rằng, trước khi ủ đường cong từ 
trễ thẻ hiện hai pha rõ nét). Điều đó cho thấy rằng đã có sự kết tỉnh 
của pha 2:14:1 từ pha nền vô định hình trong quá trình ủ. Mặt khác, 


81 


trên giản đồ XRD (hình 2.36) đã chỉ ra sự có mặt cua pha ¿z - 
Fe/FeCo, chứng tỏ rằng kích thước hạt của pha này là đủ nhỏ (khoảng 
10 nm) để tương tác trao đổi đàn hồi giữa các hạt 2:14:1 mạnh. dẫn 
đến đường cong từ trễ thể hiện như đường cong của vật liệu đơn pha. 
Đường cong từ trễ của mẫu  = 30 m/s trên hình 2.37d cho thấy sự có 
mặt đồng thời hai pha từ cứng/từ mềm tương tác trao đôi yếu gây ra 
hiện tượng lõm ở điểm từ dư. Kết quả là #1; và (BH)„av giảm đáng kế 
so với mẫu y = 25 m/s. 


154 a) v= 15 mís 


làn 


15 j c) v = 25 m/s 


mị 
s4 


H(kOe) H(kOe) 


Hình 2.37. Đường từ trể của các mâu được phun ở tốc độ v khác nhau 
của trồng quay sau khi ủ ở 65Ú'C trong 20 phúi [2.19] 

Như vậy, dường như ứng với mỗi tốc độ nguội khác nhau sẽ có 
một chế độ ủ tối ưu để đạt được tính chất từ tốt nhất cho mẫu băng. 
Kết quả khảo sát sự phụ thuộc của tính chất từ vào nhiệt độ ủ ứng với 
mỗi tốc độ nguội khác nhau được trình bày trên hình 2.38. Có thẻ thấy 
rằng trong khoảng nhiệt độ ủ từ 450°C đến 700°C. tính chất từ của các 


82 


mẫu có w = lŠ m/s và 20 m⁄s thay đổi ít (hình 2.38.a,b). Ban đầu 7, 
Af, và (BH)m¿x tăng chậm và đạt giá trị cực đại tại nhiệt độ ủ 5S0”°C dối 
với mẫu w= 15 m⁄s và 600°C dối với v = 20 m/s. Nguyên nhân tăng /, 
có thể giải thích do sự kết tỉnh của một phân pha vô định hình ở gần 
sát bề mặt trồng và nguyên nhân Aƒ, tăng do mật độ tăng và cấu trúc 
các hạt trở nên "nhẫn" hơn nên giảm sự tán xạ của trường phân tán của 
các hạt. Tuy nhiên, tăng nhiệt độ cao hơn sẽ dẫn tới tăng kích thước 
hạt của mẫu và có thể bị ô xi hoá làm Suy giảm tính chất từ. Đối với 
mẫu w = 25 m⁄s, /f,. Aƒ, và (BH)max tăng mạnh theo nhiệt độ ủ và đạt 
cực đại ở nhiệt độ 650°C (hình 2.38c). Nguyên nhân tăng /ƒ., AM, và 
(BID,„„ sau khi ủ đối với mẫu này được giải thích do sự chuyên pha 
vô định hình (phần nên - có tính từ mềm) sang tinh thê 2:14: 1. Kết quả 
là đường cong khử từ thay đôi từ biểu hiện đặc trưng của hai pha từ 
cứng/từ mềm tương tác trao đổi yếu (lõm mạnh ở góc phần tư thứ 2 - 
hình 2.35.c) sang biểu hiện đặc trưng của đường cong đơn pha (đường 
cong trơn - hình 2.37c). Sự thay đổi này là nguyên nhân cơ bản dẫn 
đến tăng tính chất từ của màng v = 25 m/s. Tuy nhiên, tăng nhiệt độ ủ 
lớn hơn 650°C dẫn tới tăng kích thước hạt và có thể xảy ra sự ô xi hoá 
làm giảm tính chất từ của mẫu. Đối với mẫu v = 30 m/s, ở nhiệt độ ủ 
450C, các giá trị H: và (BH)max gần bằng 0 do chưa xảy ra sự chuyển 
pha vô định hình sang pha 2:14:1. Các giá trị này bắt đầu tăng nhanh 
khi nhiệt độ ủ lớn hơn 500°C và đạt cực đại tại 650°C. Nguyên nhân 
do sự hình thành pha từ cứng 2:14:1 với bằng chứng được thể hiện 
trên hình 2.36. Tuy nhiên, đối với mẫu này, không có nhiệt độ ủ nào 
trong khoảng nghiên cứu (450°C -700°C) có thẻ thu được đường cong 
khử từ biểu hiện của đường "x° đơn pha. Điều đó dẫn đến tính chất 
từ giảm đáng kẻ so với các mẫu v = 20 m/s và 25 m/s ở điều kiện ủ tối 
ưu. 


Từ các kết quả thu được như đã trình bày ở trên, có thể thấy rằng 
đối với thành phần hợp kim khảo sát, băng sau khi phun sẽ cho tính 
chất từ tốt nhất đối với tốc độ quay trống đồng y = 20 ms. Đối với 
mẫu này, sau khi ủ ở nhiệt độ 600°C, các thông số từ đạt được là H; = 
15.6 kOe, A/, = 8,7 kG và (BH)m¿ = 15.7 MGOe. Các mẫu được phun 
ở tốc độ w = 15 m/s và 20 m/s sau khi ủ có tính chất từ ít thay đổi và 


83 


có xu thế giảm khi nhiệt độ ủ lớn hơn 600°C do sự lớn lên của kích 
thước hạt. Tính chất từ của băng đạt được tối ưu khi được phun ở v = 
25 m/s sau đó ủ ở 650°C. Các giá trị thông số từ đạt được là /⁄¿ = 15.3 
kOe, M⁄, = 9,7 kG và (BH)max = 18.5 MGOe. 


20 
a) .—. T. H0) 'b) v = 20m/$ 
=1 Sm/e ~6~(BH}_ --~- (BH} (0) 
- - _—. 
154 —a-M, M(0) hit co a —}=” 


(MGOe); M,(kG) 


e 


H,(KOe); (BH), 


n ⁄ 
450 500 550 600 650 700 450 500 550 600 650 700 
Nhiệt độ ủ (°C) 


Hình 3.38. Đường cong phụ thuộc của H,, (BH)„„. và M, vào nhiệt độ ú đối 
với các mẫu được phun ở tốc độ quay khác nhau của trồng. Các đường 
thằng H.(0), (BH)„„(0) và M,(0) là các giá trị trước khi ứ [2.19] 
2.3.3. Băng nguội nhanh Nd-Fe-B pha tạp Ga 

Nghiên cứu nâng cao tính chất từ của nam châm Nd-Fe-B bằng 
cách pha tạp các nguyên tố phi từ gần đây đang được các nhà nghiên 
cứu quan tâm. Nhìn chung, việc pha tạp các nguyên tô phi từ như Sỉ. 
Mo, Nb, Cu... có vai trò quan trọng đẻ cải thiện cấu trúc cua nam 


84 


châm Nd-Fe-B nhờ khả năng ức chế phát triển hạt của pha 2:14:1. Vai 
trò tương tự của Ga trong việc cải thiện tính chất từ của nam châm 
Nd-Fe-B thiêu kết và hợp kim nghiền cơ học cũng đã được nghiên cứu 
32 lỊ. Ở đây chúng tôi trình bày các nghiên cứu sự ảnh hưởng của Ga 
đến cấu trúc và tính chất từ của băng nguội nhanh Nd-Fe-B với thành 
phần Nah‡Fezi ¿,CoioB¿ Ga, (0 <Sx < T). Băng nguội nhanh được chế 
tạo ở tốc độ quay của trồng là 25 ms. sau đó được ủ ở 650°C trong 20 
phút. 

Đường cong phụ thuộc kích thước hạt trung bình (tính theo công 
thức Scherrer từ giản đồ XRD) của pha 2:14:1 vào thành phần Ga (x) 
được trình bày trên hình 2.39. Nhận thấy rằng, khi x thay đồi từ 0 đến 
1%, kích thước hạt trung bình của pha 2:14:1 ban đầu giảm từ 52 nm 
đến 32 nm ứng với x = 0,6 sau đó tăng đến 43 nm khi x tiếp tục tăng 
đến 1. Vai trò làm nhỏ hạt 2:14:1 của Ga đã được các tác giả [2.] cho 
rằng do sự hình thành nên pha CoGa và các đám giàu Ga phân tán 
giữa các hạt 2:14:1 và ø-Fe/FeCo đã làm cản trở sự phát triển hạt của 
pha này. Tuy nhiên, khi x > 0,6 thì kích thước hạt lại có xu thế tăng 
lên thì vẫn chưa được giải thích rõ. 


60 
#50 
c 
: ai 
S ao 
s*Ÿ 
§ lị 
F¬ 
5 30Ƒ 
S 
x 
ñ —=ccxc 
00 02 04 06 08 10 


Hàm lượng Ga (% nguyên tử) 


Hình 2.39. Đường cong phụ thuộc của kích thước hạt trung bình 
của pha 2: ]4:1 vào hàm lượng Ơa [2.19] 


§5 


Hình 2.40. Ảnh HRSEM của các mẫu băng với hàm lượng Ga khác nhau (4) 
x =0; b)x = 0,6 và (c) x = 12.19] 


Ảnh HRSEM vi cấu trúc của băng chụp theo bề mặt gãy đói với 
các mẫu x = 0; x = 0,6 và x = I được trình bày trên hình 2.40. Kích 
thước hạt giảm đối với mẫu x = 0,6 được thể hiện khá rõ nét. Ngoài ra 
có thể nhận thấy rằng trong các mẫu còn có một loại hạt có kích thước 
nhỏ khoảng 3 - 10 nm phân tán rất đều trong mẫu. Kết hợp với giản đồ 
XRD trên hình 2.36 có thể cho rằng các hạt nhỏ này là pha ø - 
Fe/FeCo. Việc tính toán kích thước hạt pha này dựa vào giản đô XRD 
là khó chính xác do có sự chồng vạch với vạch (006) của pha 2:14: 1. 
Để khăng định các hạt nhỏ này là ø - Fe/FeCo cần có những phép 
phân tích như vi phân tích XRD, HRTEM, vi phân tích EDX. 


Ảnh hưởng của Ga đến nhiệt độ Quyri (7c) của mẫu băng được 
trình bày trên hình 2.41. Nhiệt độ Quyri tăng đáng kẻ khi x tăng từ 0 
đến 0,6, sau đó giảm khi x tiếp tục tăng đến 1. Nguyên nhân táng 7c 
khi pha tạp Ga được giải thích do: 

+ Vai trò làm nhỏ hạt của Ga. Các hạt 2:14:1 và ø - Fe/FeCo có 
cấu trúc mịn hơn sẽ có tương tác trao đổi mạnh hơn, dẫn đến sự thâm 
nhập của trường trao đổi từ pha ø - Fe/FeCo có 7; cao vào pha 2:14: 1. 
Kết quả là tăng trường phân tử hiệu dụng trung bình của pha 2:14:1, 
làm tăng mô men từ tự phát À⁄¿; của pha này so với ở trạng thii đơn 
pha. 


+ Nghiên cứu phổ Mössbauer hợp kim NdFeGaB [2.2:] cho 
thấy các nguyên tử Ga còn thay thế một số nguyên tử Fe ở vì trí k; 


86 


trong mạng 2:14:1 mà ở đó tương tác trao dôi Fe - Fe là âm, dẫn đến 
tương tác trao đổi Fe - Fe trong toàn bộ mạng tỉnh thê 2:14:1 tăng là 
nguyên nhân tăng 7. 


350 


330 XU qWaa 


320 


Nhiệt độ Quyri (°C) 


310 


—— : = - — 
00 02 04 06 08 10 
Hàm lượng Ga (% nguyên tử) 
Hình 2.41. Đường cong phụ thuộc của nhiệt độ Quyri 
vào hàm lượng Ga [2.19] 


Tuy nhiên, khi hàm lượng Ga tăng lớn hơn 0,6 % thì 7c lại có xu 
thể giảm do kích thước hạt tăng (như đã trình bày ở trên) và do khi đó 
Ga có thể thay thế Fe ở vị trí 4 trong ô mạng 2:14:1 mà ở đó tương 
tác trao đổi dương, làm cho tương tác trao đồi Fe - Fe trong toàn bộ 
mạng tỉnh thể 2:14:1 giảm. 


lan 


H (kOe); (BH) (MGOe) 


00 02 04 0.6 08 1.0 
Hàm lương Ga (%nguyên tử) 


Hình 2.42. Sự phụ thuộc của H., S và (BH)„„. vào hàm lượng Ga [2.19] 


87 


Đường cong phụ thuộc của 7, S = A//A#›ayo¿và (BH)m¿v vào x 
được trình bày trên hình 2.42. Căn cứ vào hình 2.42 chúng ta có thể 
thầy rằng H.. S = MAMszoevà (BH)a¿v đều tăng theo giá trị của x và 
đạt cực đại khi x = 0,6. Sự tăng của 77: được giải thích do vai trò làm 
nhỏ hạt của Ga và sự hình thành các pha giàu Ga phân tán giữa các hạt 
2:14:1. Do đó làm tăng số lượng các tâm hãm dịch chuyển vách đô 
men là nguyên nhân tăng /.. Vai trò làm nhỏ hạt của Ga cũng làm 
tăng tương tác trao đổi giữa các hạt 2:14:1 và giữa 2:14:1 với ứ - 
Fe/FeCo dẫn đến tăng S. Tuy nhiên, Ga là nguyên tố phi từ nên khi 
thay thế vào vị trí của Fe với số lượng lớn (x > 0.6) xẽ giảm mô men 
từ trên một đơn vị thể tích, dẫn tới giảm S. Đối với (B/)mạ‹. giá trị cực 
đại đạt được cùng với giá trị cực đại của ŠS do /7. có giá trị cao như đã 
giải thích trong phần 

Phần 2.3 đã trình bày sự ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ 
chế tạo băng nguội nhanh như tốc độ quay của trồng, chế độ ủ và hàm 
lượng của Ga đến cấu trúc và tính chất từ của băng 
Ndà¿Fei ¿¿CoioB¿¿Ga, (0 <x < 1). Các kết quả chính thu được có thể 
tóm tắt như sau: 

* Với x= 0,6 
- Băng nguội nhanh có cấu trúc tỉnh thể 2:14:1 với kích thước hạt 

không đồng đều theo phương chiều dày khi phun ở tốc độ quay v 
của trồng là 15 m/s. 


- Băng có cấu trúc xen kẽ 2:14:1/nền vô định hình khi phun ở tốc độ v 
bằng 20 m/s và 25m/s. 

- Băng có cấu trúc vô định hình khi v = 30 m/s. 

- Ứng với mỗi chế độ phun y khác nhau sẽ tồn tại một giá trị nhiệt độ 
ủ thích hợp để thu được băng có cấu trúc và tính chất từ tốt nhất. 
Chế độ v = 25 m/s và nhiệt độ ủ 650°C trong 20 phút cho tính chất 
từ đạt được tôi ưu là Z7; = 15.3 kOc, A/, = 9,7 kG và (BH)„¿x = 
18.5 MGOe. 


* Với x thay đỏi từ 0 đến 1 


§8 


- Vai trò làm nhỏ hạt của Ga trong hợp kim băng nguội nhanh do sự 
hình thành nên các pha giàu Ga phân tán giữa các hạt 2:14:11 và ứ - 
Fe/FeCo, là nguyên nhân tăng tính chất từ của băng. 

- Pha tạp Ga làm tăng nhiệt độ Quyri do Ga đã thay thể vào vị trí k; 
của Fe trong ô mạng 2:14:]. 

- Giá trị tối ưu hàm lượng Ga đẻ thu được băng có cấu trúc và tính 


chất từ tốt nhất là x = 0.6. 


§9 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 

{2.1]L.T.Tài, Luận án phó tiến sĩ, Tính chất từ và đặc điểm công nghệ 
của hợp chất RạFe,zB (R: nguyên tố đất hiếm) dùng làm nam 
châm vĩnh cửu, (1990). 

[2.2] 1.B.MiIstein, A.I.F. Conf. Proc. 29, 592, (1975). 

[2.3] Lưu tuần Tài, Nguyễn Minh Hồng, Nguyễn phú Thùy, Tạp chí 
khoa học N.4. Trường ĐH Tổng Hợp Hà Nội, trang 54, (1990). 

[2.4] Thân Đức Hiền, Báo cáo tổng kết để tài Khoa học Công nghệ 
cấp Nhà nước: Nghiên cứu chế tạo nam châm đất hiếm dùng 
trong công nghiệp điện và điện tử. Mã số : 60E-04-05, (1990). 

[2.5] M.Boge`, J.M.D Coey, O.Czjek, Boltich, E.B., W.E.Wallace, 
C.Jeandey, H.SLi and J.L.Oddou, Solid  State 
Commun.Vol.5Š,529, (1985). 


[2.6] M.Sagawa, S.Fujimura  H.Yamamoto, Y.Matsuura and 
S.Hirosawa. J.Appl. Phys. 57(1), 4094, (1985). 


[2/7] S. Hirosawa, and M. Sagawa, Solid State Commun. 54, 335, 


(1985). 
[2.8] M.Boge', J.M.D Coey, O.Czjek, Boltich, E.B., W.E.Wallace, 
C.Jeandey, H.SLi and J.L.Oddou, Sold  State 


Commun.Vol.55,529, (1985). 


[2.9] A.Vasques, and J.P.Sanchez, J.Less. Common Metals 127, 71, 
(1987). 

[2.10] M.Yamada H.Kato H.Hiroyoshi, H.Yamamoto and 
Y.Nakagawa, J.M. M. M.70, 328, (1987). 

[2.11] P Burlet, J.M.D.Coey, J.P.Gavigan, D.Givord, and C.Myer, 
Solid State Commun., 60, 723, (1986). 

[2.12] Nguyễn Phúc Dương, Bùi thị Hằng, Lưu tuần Tài, Kỷ yếu Hội 
nghị vô tuyến điện tử lần thứ 6, (1996). 

[2.13] Thân Đức Hiền, Báo cáo tổng kết đẻ tài Khoa học Công nghệ 
câp Nhà nước: Nghiên cứu và đưa vào ứng dụng các vật liệu từ 
chứa đất hiếm. Mã số 48-04-03-04, (1981-1986). 


90 


{2.14] T.D.Hien. L.T. Tai,, R. Grỏssinger. R. Krewenka. F.R. De 
Boer and F.F. Bekker., J.Less-Com. Met., 127, (1987). 

[2.15] J. Yamasaki, Thông báo riêng, (1985). 

(2.16] Lưu Tuấn Tài, Giáo trình vật liệu từ, Nhà xuất bản Đại học 
quốc gia Hà Nội, (2008). 

(2.17] Lưu Tuần Tài, Báo cáo tổng kết đề tài cấp Đại học quốc gia: 
Nghiên cứu chế tạo nam châm đất hiếm Nd-Fe-B sử dụng bột 
vật liệu chế tạo bằng phương pháp hấp thụ Hydro, mã số QT-06- 
15, (2006-2007). 


2.18] L/T.Tài, L.H.Nam, P.T.Thương, Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà 
Nội. Toán —Vật lý, T.XXII, N°2AP, 142, (2006). 


2.19] Tạ Văn Khoa, Luận án Tiến sỹ, Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ 
cứng NdFeB dạng màng, (2007). 


[2.20] T. V. Khoa, D. §. Sun, N. D. Ha, S. M. Hong, Y. B. Kim, C. O. 
Kim, Han - min Jin, T. D. Hien, L. T. Tai, Proceeding of the 
Third Korea-Vietnam International Joint Symposium, May 23- 
26, Chungnam National University, pp. 93-94, (2005). 


{2.21] B. Z. Cui, X. K. Sun, W. Liu, Z. D. Zhang, D. Y. Geng, X. G. 
Zhao, J. P. Liu and D. J. Sellimyer J. Appl. Phys. 87(9), pp. 
5335-5337 (2001). 


[2.22] Tạ Văn Khoa, Lưu Tuấn Tài, Thân Đức Hiền, Lưu Hoài Nam, 
Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần 
thứ II, Nha trang, Tập II-B, trang 530-536, (2001). 

[2.23] Lưu Hoài Nam, Trần Quang Vinh, Nguyễn Phú Thuỳ, Tạ Văn 
Khoa, Lưu Tuấn Tài, Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị Vật lý 
Chất rắn toàn quốc lần thứ III, Nha trang, 580-585, (2001). 

[2.24] Tạ Văn Khoa, Vũ Xuân Thăng, Lưu Tuấn Tài, Thân Đức Hiền, 
Nguyễn Phúc Dương, Chong-Oh Kim, Tuyển tập các bài báo tại 
Hội nghị Vật lý toàn quóc lần thứ VI - Hà nội, Tập 2. Trang 803- 
806, (2005). 


9Ị 


CHƯƠNG 3 


CÔNG NGHỆ CHÉ TẠO VÀ CÁC TÍNH CHÁT CỦA 
MÀNG MỎNG ĐƠN LỚP VÀ ĐA LỚP Nd-Fe-B 


3.1 Giới thiệu về việc chế tạo nam châm đất hiếm dạng màng và 
ứng dụng 


Công nghệ luyện kim bột không thể chế tạo được màng có kích 
thước mỏng dưới 100 micro mét. Vì vậy, các màng Nd-Fe-B thường 
được chế tạo bằng công nghệ phún xạ hoặc dùng các chùm năng 
lượng cao như chùm ion, chùm laze. 


Kể từ khi Cadieu công bố đã tạo được màng mỏng Nd-Fc-B 
định hướng bằng phương pháp phún xạ catốt (sputtering) vào năm 
1986, các phương pháp phún xạ catốt một chiều và xoay chiều có từ 
trường định hướng chùm hạt vật liệu đã trở thành kỹ thuật thông dụng 
để chế tạo các màng mỏng từ cứng Nd-Fe-B. Các nhà nghiên cứu đã 
sử dụng nhiều vật liệu đế khác nhau như là: Cu, Ta, mica, thạch anh, 
saphia (AlaOa) đơn tỉnh thể và MgO đơn tỉnh thẻ... để chế tạo màng 
Nd-Fe-B có lực kháng từ cao và tích năng lượng từ cao. Cũng như vật 
liệu Nd-Fe-B thiêu kết, vi cấu trúc của màng Nd-Fe-B luôn tồn tại hỗn 
hợp đa pha. Trong đó, ngoài pha Nd;FenxB là pha chính thì pha giầu 
Nd và pha giầu B cần có đẻ tạo ra các cơ chế tăng lực kháng từ, pha ô 
xit neodym (Nd;O;) không thể loại bỏ dễ dàng trong quá trình phún xạ 
do vật liệu bia bị nhiễm bẩn hoặc chân không kém trong buồng phún 
xạ [3.1, 3.2]. 

Một lĩnh vực ứng dụng của các màng mỏng từ cứng là kỹ thuật 
các vi hệ, đặc biệt là các hệ vi cơ điện tử (MEM&). Các hệ này được 
chế tạo trên cơ sở các màng có độ dầy cỡ một vài micromet (1z5im) 
và tích năng lượng cao của các nam châm đất hiếm hứa hẹn còn có thể 
tạo được các hệ có kích thước nhỏ hơn, hệ nano cơ điện tử (NEM&). 
Tuy nhiên, cho đến nay mới chỉ có một số không nhiều hệ vi cơ như 
vậy đã được ché tạo ví dụ: mô tơ điện có kích thước nhỏ hơn milimet, 
mô tơ bước và máy đêm vòng quay. Thách thức đối với các mảng nam 


92 


châm đất hiểm trong lĩnh vực này là mức độ ôxy hóa cao của các 
mảng nam châm khi sử dụng ở dạng bê mặt rộng. 


Thị trường lớn nhất cho các màng mỏng từ cứng là dùng cho bộ 
nhớ từ trong máy tính (các ô đĩa cứng). Trong khi mật độ bit tăng 
khoảng 60% mỗi năm, các vật liệu truyền thống (ví dụ: CoPtCr, 
CoCrTa...) đã tiền tới giới hạn siêu thuận từ, ở giới hạn này các phần 
tử từ dùng để lưu trữ thông tin có xu thế trở nên bất ôn định nhiệt và 
không dùng đẻ lưu trữ thông tin được nữa. Đề đạt tới mật độ 100 
GbiUinchŸ và cao hơn nữa, cần phải có các vật liệu có dị hướng từ đơn 
trục cao hơn. Giá trị dị hướng từ cao định hướng vuông góc với mặt 
mảng của màng mỏng Nd-Fe-B cho thấy khả năng nén các bit gần 
nhau hơn khi sử dụng kỹ thuật ghi từ vuông , các spin tương ứng là 
các bit thông tin được định hướng vuông góc với mặt để màng. So 
sánh với các ứng dụng khác, độ dầy màng cần phải nhỏ hơn 20nm ~ 
50nm. Dưới đây là một số vấn đẻ chúng tôi đã nghiên cứu sẽ được đưa 
ra một các chỉ tiết như những ví dụ minh họa cho những nhận xét ở 
trên, trong đó có đưa ra một số kết quả nghiên cứu cúa các tác giả 
khác đề trao đổi, thảo luận. 


3.2 Một số tính chất đặc trưng của màng Nd-Fc-B 
3.2.1 Cơ chế lực kháng từ 


Đường cong từ hóa ban đầu của các niàng mỏng từ cứng cho 
thấy có tổn tại hai cơ chế lực kháng từ khác nhau, đó là cơ chế hãm 
dịch chuyển vách đô men (pinning) và cơ chế hãm mầm đảo từ 
(nueleition). 


Trong các màng nam châm loại hãm mầm đảo từ, vách đô men 
dịch chuyển bên trong các hạt hoàn hảo một cách dễ dàng, nhưng 
trường hãm mầm đảo từ cần thiết để tạo vách Bloch mới lại cao nếu 
không xuất hiện các sai hỏng làm giảm năng lượng vách Bloch. Khi từ 
hóa loại vật liệu màng này trong từ trường nhỏ hơn trường bão hòa, 
các vách đô men vẫn tồn tại làm cho giá trị từ dư thấp hơn khi từ hóa 
bằng từ trường mạnh đủ dịch chuyển toàn bộ các vách đô men. Loại 
cơ chế lực kháng từ này thường tổn tại khi các hạt trong màng lớn và 


93 


hoàn hảo, chúng thường được dùng để mô tả cơ ché lực kháng từ 
trong các màng mỏng Nd;FexB đã xử lý nhiệt lắng đọng trên đế Ta/Si 
(111) và các màng mọc trên đề nóng W/Si (111) ở các màng này có 
một ít pha giầu Nd kết tủa [3.3]. 


Trong các nam châm loại hãm dịch chuyển vách đômen, mầm 
các đômen ngược không xuất hiện nhưng có nhiều sai hỏng xuất hiện 
với kích thước vào cỡ độ dây vách Bloch là nơi vách đômen bị hãm lại. 
Đường cong từ hóa ngược xuất hiện khi lực cản xuất hiện trên vách 
đômen (vách bị hãm lại tại những chỗ bất đồng nhất) và trở thành lớn 
đáng kể. Trong các màng Nd;Fen¿B lắng đọng trên để nóng PƯưSi và 
trong các màng đã xử lý nhiệt trên đế Si, cơ chế hãm dịch chuyên vách 
đômen hình như là nguồn gốc lực kháng từ. 


3.2.2 Hạt và kích thước đômen 


Có cách rất hiệu quả để tăng lực kháng từ đó là giảm kích thước 
hạt xuống dưới kích thước đơn đômen. Hiệu ứng này luôn tìm thấy 
trong các màng Nd;Fei¿B với kích thước đômen thậm chí lớn hơn 
kích thước hạt giới hạn nhiệt. Ở đây tương tác trao đổi giữa các hạt 
gần kề làm xuất hiện các đômen tương tác. Bình thường các vách 
đômen nằm theo biên hạt gây nên hiệu ứng hãm dịch chuyển vách 
đômen. Theo đó ta thấy lực kháng từ của loại màng này sẽ tăng khi 
kích thước hạt giảm và khi không còn liên kết giữa các hạt gần kể 
nhau nữa. 


Các tham số công nghệ quan trọng để khống chế sự lớn lên của 
các hạt là nhiệt độ và thời gian xử lý nhiệt. Khi các màng mỏng được 
lắng đọng tại nhiệt độ phòng, tiếp theo xử lý nhiệt thì cả hai tham số 
đó (thời gian và nhiệt độ) có thể khống chế được, tuy nhiên các màng 
đã xử lý nhiệt này lại là các màng đẳng hướng, rất ít khả năng tạo 
được màng có cấu trúc dạng cột (textua). Tỉnh thể phát triển nhờ các 
lớp đệm phụ thuộc vào thành phần. Nếu xử lý nhiệt tốc độ nhanh 
(khoảng 60 giây, từ nhiệt độ 500°C xuống nhiệt độ phòng) có khả 
năng tạo được kích thước hạt cỡ 50nm và lực kháng từ /, có thê lên 
tới 20 kOe, tăng gấp hai lần so với thời gian xử lý nhiệt là 10 phút trên 


94 


cùng một mẫu. Đề đạt được cấu trúc dạng cột trục c cần phải tạo được 
cầu trúc dạng cột trục e tức thời ngay trong thời gian lắng đọng, điều 
đó có nghĩa là cần phải duy trì nhiệt độ đế cao hơn 500C. Parhofer 
(3-4| đã khảo sát thấy sự tăng của kích thước hạt định hướng vuông 
góc khi tăng nhiệt độ đế, nhưng chính sự thay đổi của nhiệt độ cũng 
anh hưởng tới quá trình hình thành pha. Có thể nói, chưa có một 
nghiên cứu. khảo sát có tính hệ thống vẻ định hướng vuông góc, kích 
thước hạt gần kè giới hạn nhiệt và ảnh hưởng của chúng lên tính chất 
từ của màng. Phương pháp lắng đọng cũng ảnh hưởng tới kích thước 
hạt. Trong khi các màng tạo bằng phương pháp phún xạ thường có các 
hạt lớn hơn 100nm, thì các màng tạo bằng phương pháp xung laze 
(PLD) lại có kích thước các hạt nhỏ hơn (nhỏ xuống tới 12-20nm). 
Hiệu ứng này được giải thích là do các hạt lắng đọng có năng lượng 
động học cao đáng kể trong suốt thời gian lắng đọng bằng xung laze 
so với các phương pháp lắng đọng khác. Các ion cấy lên bề mặt các 
lớp đơn (sự mọc các bề mặt con) làm giảm độ linh động của chúng và 
làm cho kích thước hạt của các màng kim loại lắng đọng bằng laze 
thường là nhỏ. Mặt khác hiệu ứng cấy này có thể gây ra các sai hỏng 
làm giảm trật tự từ và điều này chính là lý do tại sao tính chất từ của 
các màng lắng đọng bằng xung laze (PLD) không được cải thiện như 
mong đợi. 


3.2.3. Các màng đa lớp có tương tác (multilayers) 


Parhofer [3.4] đã chứng minh rằng các lớp Fe có độ dầy nhỏ hơn 
30nm sẽ tương tác với các lớp Nd;Fe¡aB và làm cho tỷ số cảm ứng từ 
dư Ñ= Jq/Js tăng đáng kể khi độ dầy lớp Fe giảm tới giá trị này. Tác 
giả khăng định rằng mômen từ bão hòa có thẻ tính được từ tổng trọng 
lượng-thẻ tích của cả hai giá trị mômen từ (pha từ cứng và pha từ 
mềm) và tại lớp trung gian phân cách giữa hai lớp Fe và Nd-Fe-B cấu 
trúc hầu như vẫn giữ nguyên, không có sự phá hủy đáng kẻ. 

Trong các nam châm trao đôi đàn hồi từ (nanocomposite), để giá 
trị (B!Dmax đạt tối ưu cần phải giữ được các điều kiện sau: để sử dụng 
được tôi đa giá trị mômen từ bão hòa cao (A⁄,) của pha từ mềm, phải 
tìm cách tăng khói lượng và thẻ tích của pha từ mềm. Mặt khác trường 


95 


tạo mầm đẻ từ hóa ngược (#4) và thường là /⁄. sẽ nhỏ nếu độ dây của 
pha từ mềm trở nên lớn. Vì vậy muốn giữ lượng pha từ mềm nhiều thì 
độ dầy của lớp từ cứng phải giảm. Nhưng việc giảm độ dây lớp từ 
cứng lại bị hạn chế vì nếu giảm tới giá trị bằng độ dày của vách 
đômen thì lực kháng từ của pha từ cứng sẽ biến mất. Shindo và cộng 
sự [3.5] đã khảo sát bằng thực nghiệm và tìm được điều kiện phủ hợp 
tốt với các tính toán trên cơ sở lý thuyết vi từ khi chọn giá trị độ lớn 
của tương tác trao đôi trong lớp trung gian vào khoảng 10% của giá trị 
tương tác trao đôi giữa các lớp. Các tác giả cũng đã chứng minh sự tồn 
tại của hiệu ứng trao đổi từ bằng các phép đo đường cong từ trễ phụ. 
Bên cạnh các tiến bộ đạt được trên cơ sở hiệu ứng trao đổi đàn hồi từ, 
các màng mỏng đa lớp lại có xu thế làm biến mắt tính dị hướng đơn 
trục c, tính tỉnh thể của chúng bị giảm, độ thô ráp tăng một cách đáng 
kể và có thể hình thành một lớp hỗn hợp trung gian có độ dầy vào 
khoảng 10 nm. 


Các màng đa lớp gồm các lớp Nd;Fei;B xen kẽ với các lớp của 
một vật liệu không từ tính sẽ phá vỡ tương tác của các lớp từ. Các 
khảo sát với vật liệu không từ tính là Bạc (Ag) cho thấy Ag và 
Nd;FeixB có tương tác với nhau tạo thành NdAg làm hỏng tính chất từ 
của màng đa lớp. Trong khi đó, các màng đa lớp mà vật liệu không từ 
tính là W, chỉ bị phá vỡ cấu trúc lớp trong thời gian xử lý nhiệt. Với 
độ dầy lớp Nd;Fei4B vào khoảng 5nm, bức tranh vi cấu trúc của màng 
đa lớp là gồm các hạt Nd;Fei;B đẳng hướng có kích thước vào khoảng 
l0nm nằm phân tán trong ma trận vonfram (W) và giá trị 77. tăng tới 
20kOe. 

3.2.4 Cấu trúc đạng cột (Textua) 

Mục đích tạo ra màng mỏng có cấu trúc đạng cột là sử dụng dị 
hướng vi mô đẻ tăng cường dị hướng vĩ mô và làm tăng tỉ số A#/A/, 
vượt quá giá trị 0,5 của các màng mỏng từ cứng có định hướng hoàn 
toàn đẳng hướng. Trong khi các màng mỏng lắng đọng tại nhiệt độ 
phòng và từng bước xử lý nhiệt là các màng đăng hướng thì các màng 
mỏng lắng đọng trên để có nhiệt độ khoảng 500°C, có thẻ mọc theo 
hướng trục e dạng cột do vậy trục từ cứng sẽ định hướng vuông góc 


9% 


với đế. Lý do giải thích sự hình thành cầu trúc dạng cột trục c có thể là 
do tốc độ mọc dị hướng làm cho các mặt phăng chứa trục e mọc 
nhanh hơn, đài hơn các mặt phẳng chứa trục a ở. Lúc bắt đầu mọc 
màng có cấu trúc dạng cột trục c đăng hướng, các hạt định hướng trục 
c sẽ mọc nhanh hơn và chiếm ngày càng nhiều trên bề mặt để và kết 
quả là tạo thành câu trúc dạng cột trục c. Thành phần màng cũng có 
thẻ ảnh hưởng tới cấu trúc dạng cột: với nồng độ Fe cao hoặc thành 
phần B cao sẽ tăng cường cấu trúc đạng cột trục c. 


Lớp đệm cũng có thể làm biến đôi cầu trúc dạng cột của màng. 
Trong khi các màng lắng đọng trên đề Ta và Tỉ thường nhận được cấu 
trúc đối với dạng cột trục c (001) thì với một lớp đệm W hay Mo có 
thể thay đổi cấu trúc dạng cột theo hướng (105) nếu lớp đệm đó là Pt 
thì không khảo sát thấy cấu trúc dạng cột. Đối với lớp đệm là Cr, 
người ta đã quan sát thấy các câu trúc dạng cột khác nhau. 


Từ các kết quả thực nghiệm cho thấy không thẻ không chế cầu 
trúc dạng cột mà không thay đổi các tham số khác như là kích thước 
hạt hoặc thành phần và cũng rất khó có thể xác định được hiệu ứng 
của cấu trúc đạng cột lên tính chất từ của vật liệu. Tuy nhiên, có thể 
thấy một xu thế chung là các màng mỏng với các tính chất từ tốt nhất 
lại không phải là các màng có cấu trúc đạng cột trục c. Với cấu trúc 
dạng cột mạnh, góc giữa các spin của các hạt kể nhau là nhỏ và tại 
biên hạt hình như không xuất hiện hiệu ứng hãm dịch chuyển vách 
đômen. 

3.3. Các phương pháp đã sử dụng để chế tạo màng Nd-Fe-B 

* Thiết bị phún xạ RF 

Sơ đồ nguyên lý của hệ phún xạ được trình bày trên hình 3.1. 
Nguyên lý của phương pháp phún xạ dựa trên hiện tượng va chạm của 
các ion Ar` có năng lượng cao với các nguyên tử của chất rắn ở bia 
làm các nguyên tử này bật ra. Để quá trình phún xạ được ổn định và 
mẫu có cấu trúc tốt, năng lượng của các ion Ar” có giá trị nằm trong 
khoảng 400 + 800 eV, trong khi đó các nguyên tử bề mặt bia có năng 
lượng liên kết vào khoảng 2 + 10 eV. Khi bắn ra các nguyên tử từ bia 


97 


có năng lượng trung bình vào khoảng 10 + 40 eV. Như vậy khoảng 
cách bia-đế có ảnh hưởng lớn đến năng lượng của các nguyên tử trong 
quá trình lắng đọng [3.6]. 


Buông chân không 


Bơm chân không Nguồn RF 


Hình 3.1: Sơ đồ nguyên lý hệ phún xạ RF [3.6] 


s) Ba loại I b) Bla lo‹i l1 


Hình 3.2. (a) Bia Nd-Fe-B từ hợp kim Nd- Fe-B (b) Bia Nd-Fe-B 
từ miễng Fe và các miếng Nui, B [3.6] 


* Phương pháp chuẩn bị bia vật liệu 

Có 2 phương pháp chuẩn bị bia vật liệu để phún xạ màng Nd-Fe- 
B sau: 

* Bia Nd-Fe-B loại I. Được chế tạo từ hợp kim Nd-Fe-B đúc có 
thành phần mong muốn. 


* Bia Nd-Fe-B loại II. Được chế tạo từ miếng Fe có đường kính 
100 mm, các miếng Nd và B được gắn bằng keo bạc lên bề mặt đẻ 
thay đổi thành phần (Hình 4.2). 
*- Đề dùng để lắng đọng màng 
Đề dùng để chế tạo màng được sử dụng khá đa dạng, thông 
thường bằng vật liệu phi từ để ít ảnh hưởng đến các phép đo từ của 
màng nghiên cứu. Đề được sử dụng phỏ biến nhất là các phiến Si(100, 
111, 110) tiêu chuẩn dùng trong công nghệ bán dẫn. Nguyên nhân do 
giá thành thấp so với các loại đề khác, đồng thời có thể phù hợp với 
các công nghệ tổ hợp khác như công nghệ MEMS (hệ vi điện cơ) và 
công nghệ vi mạch tô hợp [3.6]. 


* Xác định thành phần nguyên tử bằng phương pháp EDS 


Phương pháp EDS là một trong những phương pháp phân tích 
thành phần hoá học khá thông dụng, dựa trên hiện tượng phát xạ tia 
đặc trưng của nguyên tử khi tương tác với điện tử. Chùm tia điện tử 
được chiếu vào bề mặt mẫu làm bật ra các điện tử ở các lớp trong của 
các nguyên tử của mẫu tạo thành các mức trống. Các điện tử ở lớp 
ngoài nhảy vào chiếm chỗ các mức trồng. Năng lượng chênh lệch khi 
các điện tử nhảy vào lớp trong được phát ra dưới dạng tia X đặc trưng 
cho nguyên tổ đó. 

* Xác định thành phần nguyên tử bằng phương pháp phân 
tích phổ điện tử Auger. 

Phương pháp phân tích phổ điện tử Auger AES (AES - Auger 
Electron Spectroscopy) được phát hiện ra từ cuối những năm 1960 do 
nhà vật lý người Pháp - Pierre Auger. Nó là phương pháp phân tích bề 
mặt sử dụng phép phân tích năng lượng của các điện tử Auger (điện tử 


99 


có năng lượng thấp) được thoát ra từ nguyên tử trong quá trình kích 
thích bằng chùm điện tử. 

Do các điện tử Auger là các điện tử năng lượng yếu nên 
phương pháp này chỉ phân tích thành phân trong khoảng vài nano mét 
trên bề mặt mẫu. Đẻ phân tích thành phần sâu bên trong mẫu, người ta 
dùng kỹ thuật phân tích phổ Auger theo chiều sâu - AES depth profile. 
Sau khi phân tích lớp bề mặt, người ta dùng chùm ion năng lượng cao 
bắn phá (bóc) lớp bề mặt đi khoảng vài nano mét, sau đó tiếp tục phân 
tích phổ Auger như đã trình bày ở trên. Quá trình được lặp lại cho đến 
chiều sâu mong muốn (cỡ micro mét). 


* Phương pháp phân tích cấu trúc 


- Chụp ảnh hiển vi điện tử quét (SEM), hiển vi điện tử phát xạ 
trường (FESEM), hiển vi lực nguyên tử (AFM). Các phép phân tích 
này dùng để khảo sát cấu trúc bề mặt. 


- Chụp ảnh hiển vi điện tử truyền qua (TEM). Dùng để nghiên 
cứu vi cấu trúc và kích thước hạt của mẫu. 


- Phân tích thành phần pha bằng nhiễu xạ tia X. 
* Phương pháp nghiên cứu tính chất từ 


Các phương pháp đo tính chất từ của các mẫu được thực hiện 
trên máy VSM: D880 có từ trường cực đại 15 kOe và độ nhạy 107 
emu, máy Lakeshore -USA có từ trường cực đại 22 kOe và độ nhạy 
10” emu hoặc bằng phép đo từ trên thiết bị SQUID có từ trường cực 
đại > 50 kOe. 


3.4 Cấu trúc và tính chất từ của màng Nd-Fe-B đơn lớp 


3.4.1 Màng Nd-Fe-B chế tạo trên hệ phún xạ catot với tốc độ lắng 
đọng thấp và chân không thấp [3.6, 3.7] 


* Khảo sát tốc độ lắng đọng màng 
- Tốc độ lắng đọng lớp Mo (vo) 


Tốc độ lắng đọng lớp Mo được khảo sát với điều kiện phún xạ 
được duy trì: khoảng cách bia - đề là 8 cm và áp suất Pa; = 5.103 Tom, 
nhiệt độ để ở nhiệt độ phòng. Công suất phún xạ thay đổi từ 200 W 
đến 450W với mỗi bước là 50W. Thời gian phún xạ cho mỗi mẫu 
được duy trì l giờ. Chiều dày mẫu được đo bằng phương pháp vạch 
mũi dò œ - step. Tốc độ lắng đọng trung bình (nm/phút) được tính 
bằng tổng chiều dày chia cho thời gian phún xạ (60 phút). Sự phụ 
thuộc của 1A;s vào công suất phún xạ được trình bày trên hình 3.3. Kết 
quả cho thấy wa¿ gần như tỷ lệ tuyển tính với công suất phún xạ. 


25 St” 


Tốc độ láng đọng (nm/phút) 


200 250 300 350 400 450 
Công suất phún xa (W) 
Hình 3.3. Sự phụ thuộc của tốc độ lắng đọng màng Mo vào 
công suất phún xạ [3.6] 
- Tốc độ lắng đọng lớp Nd-Fe-B ( wu.rc.n). 


Chế độ phún xạ để khảo sát vwa.re.p được dùng như đối với lớp 
Mo với số miếng Nd (5x5x1mm) thêm vào trên bề mặt bia Nd¡sFe;;Bạ 
là 6. Sự phụ thuộc của vụa.rc.; vào công suất phún xạ được trình bày 
trên hình 3.4. Ta thấy rằng vạu.re.s lớn hơn so với vụọ ứng với cùng 
công suất. Điều này có thể do trong thành phần của Nd-Fe-B có chứa 
chủ yếu nguyên tố Fe mà có hiệu suất phún xạ (bằng 1,1) lớn hơn so 
với Mo (bằng 0,8). 


10I 


3.5 


3.0 


2.5 


2.0 


Tốc độ lắng đọng (nm/phút) 


200 250 300 350 400 450 
Công suất phún xạ C(W) 
Hình 3.4. Sự phụ thuộc của tốc độ lắng đọng màng Nd-Fe-B 
vào công suất phún xạ [3.6][3.7] 

- Thành phần của màng 

Màng để khảo sát thành phần được chế tạo theo sơ đồ trình bày 
trên hình 3.5. Chiều dày lớp đệm và lớp bảo vệ bằng Mo cố định bằng 
30 nm. Chiều dày lớp Nd-Fe-B được cố định bằng 200 nm. 


`Nẻ¿ 
.. 
,. 


Hình 3.5. Sơ đô chế tạo màng NdFeB [3.6] 


Việc tính toán hiệu suất phún xạ đối với bia hợp kim là rất khó 
khăn, nên các mẫu màng được phân tích EDS ở chế độ phún xạ nhất 
định: công suất 400W, áp suất Pa; = 5.10”Torr, và thay đổi số lượng 
miếng Nd trên bia (mỗi miếng Nd cắt theo hình dải quạt có góc 
khoảng 5 độ). Phương pháp phân tích thành phần bằng EDS không 


102 


xác định được nguyên tố B, vì vậy người ta thường quan tâm đến tỷ lệ 
giữa Nd và Fe. Tỷ lệ thành phần Nd/Fe thay đổi theo số lượng miếng 
Nd được trình bày trên bảng 3.1. Kết quả trên bảng 3.1 cho thấy thành 
phần Nd trên màng tăng khi số miếng Nd trên đề tăng, tỷ lệ Nd/Fe = 
21/79 và 24/76 là khá phù hợp đẻ thu được màng có tính chất từ tốt. 


Bảng 3.1. Tỷ lệ thành phần Nd/Fe phụ thuộc vào số miếng Nd [3.6] 


Số miếng Nd Tỷ lệ Nd/Fe 


0 2 4 9 8 10 
Energy &keV) 


Hình 3.6. Giản đồ EDS mẫu màng 
Si/Mo(30nm)/NaFeB(200nm)/Mo(30nm), phân tích trên bê mặt [3.6, 3.7] 


Hình 3.6 trình bày giản đồ EDS của mẫu màng với số miếng Nd 
bằng 6 (Nd/Fe = 24/76). Trên giản đồ ta thấy các vạch đặc trưng của 
Nd, Fe, Mo (lớp đệm, bảo vệ), Si (đế) và của O khá rõ tại 2,5 keV. 
Vạch của B không quan sát được do nằm trong vùng năng lượng quá 


103 


thấp. Sự có mặt của O trên giản đồ EDS cho thấy có thẻ một phần Nd 
đã bị ôxy hoá trong quá trình lắng đọng do chân không cơ sở chưa đủ 
cao. 


* Tính chất từ của màng 


Tính chất từ của màng mỏng Nd-Fe-B sau phún xạ và sau khi ủ ở 
650°C trong 30 phút với các tỷ lệ thành phần Nd/Fe khác nhau đo theo 
phương song song với màng được trình bày trên bảng 3.2. 


Kết quả trên bảng 3.2 cho thấy màng sau khi phún xạ có tính 
chất từ mềm. Sau khi ủ lực kháng từ, từ dư và tích năng lượng từ tăng 
đáng kẻ đối với các mẫu có tỷ lệ thành phần Nd/Fe > 16/84. Điều đó 
cho thấy đã có sự hình thành pha từ cứng trong màng sau khi ủ. 
Nhưng có thể tỷ lệ pha từ cứng còn thấp nên chưa xác định được 
chính xác bằng giản đồ XRD. 

Bảng 3.2. Sự phụ thuộc của tính chất từ của màng Nd-Fe-B sau phún 
xạ và sau khi ủ. M,- từ dư, M, - Từ độ bão hoà, H, - Lực kháng từ, (BH)»«- 

tích năng lượng từ cực đại [3.6] 


Tỷ lệ . J.-.. xạ Sau khi ủ 
`. lên (BH)„„ 
bal-TEI—SEE-E3 n 
| 16/84 | : 
ELILILTETIREREIEOEIRS 
ELILLIL-IEIRUMKLILIILIELS 
L5 | 05 | S4 | 


Các kết quả chế tạo màng từ từ bia loại I trên hệ phún xạ Alcatel 
cho thấy bước đầu đã chế tạo được màng Nd-Fe-B có tỷ lệ thành phần 
Nd/Fe như mong muốn và màng có tính chất từ cứng. Tuy nhiên các 
thông số từ cứng còn thấp hơn nhiều so với các kết quả đã được công 
bố trên thế giới đối với hệ màng mỏng Nd-Fe-B. Nguyên nhân này có 
thể được giải thích do vật liệu chế tạo bia có độ sạch thấp, thiết bị có 
chân không cơ sở thấp và tốc độ lắng đọng màng thấp dẫn đến màng 
bị ôxy hoá trong quá trình lắng đọng. 


104 


3.4.2 Màng Nd-Fc-B chế tạo trên hệ phún xạ catot với tốc độ lăng 
đọng cao và chân không cao 

Mối liên hệ giữa vi cầu trúc và tính chất từ luôn là vấn đẻ đặc 
biệt được quan tâm của các nhà nghiên cứu về vật liệu từ nói chung và 
trong màng mỏng từ nói riêng. Đối với hợp kim hai nguyên như hệ 
SmCo, FePt, PtCo... việc không ché thành phần hoá học, thành phần 
pha của hợp kim là tương đối đễ. Tuy nhiên, đối với các hợp kim hệ 3 
nguyên như SmFeN, Nd-Fe-B thì việc khống chế thành phần hoá học 
và thành phần pha trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Đặc biệt là trong hệ 
hợp kim Nd-Fe-B, bởi vì trong thành phần của chúng, nguyên tô B là 
nguyên tó rất nhẹ nên việc nấu luyện (lắng đọng) hợp kim và phân 
tích thành phần thường gặp nhiều khó khăn. Nguyên tố Nd là nguyên 
tố dễ bị ô xi hoá bởi môi trường trong quá trình ché tạo hợp kim. Vì 
vậy, nghiên cứu về sự ảnh hưởng các thông số công nghệ ché tạo đến 
vỉ cầu trúc như thành phần pha. hình dạng, kích thước hạt và mối liên 
hệ của chúng đến tính chất từ của màng mỏng và băng nguội nhanh 
Nd-Fe-B đang được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. 

Tính chất từ như lực kháng từ (77), độ từ dư (A,), tích năng 
lượng từ cực đại (8)max... ngoài phụ thuộc vào các thông số nội tại 
của pha 2:14:1 như hằng số dị hướng Ấ, trường dị hướng Za, từ độ 
bão hoà Ä⁄¿... còn phụ thuộc vào các tham số vi cấu trúc như hình dạng, 
kích thước, định hướng, phân bó hạt, mà nó lại được quyết định bởi 
các tham số công nghệ chế tạo như điều kiện phún xạ, thành phần, cầu 
trúc lớp, chiều dày, chế độ ủ... Vì vậy, để nghiên cứu kỹ về mối liên 
hệ mật thiết giữa vi cầu trúc và tính chất từ của màng mỏng Nd-Fe-B, 
các nhà nghiên cứu tiến hành nghiên cứu sự ảnh hưởng của từng tham 
số công nghệ chế tạo đã nêu trên. 

3.4.3 Ảnh hưởng của điều kiện phún xạ đến cấu trúc và tính chất 
từ của màng Nd-Fe-B 

Điều kiện phún xạ là những thông số có hoặc không thể thay đi 
được của thiết bị như: khoảng cách bia - đế, nhiệt độ đé, thành phần 
và áp suất khí, công suất phún xạ. 


105 


*Ảnh hưởng của áp suất phún xạ 


Sự phụ thuộc của cấu trúc và tính chất từ của màng Nd-Fe-B vào 
áp suất phún xạ đã được tác giả L. Castaldi cùng cộng sự nghiên cứu 
[3.8]. Mẫu màng Nd-Fe-B được chế tạo trên đế Si(100) ở nhiệt độ 
phòng. Chiều dày lớp Nd-Fe-B khoảng 600 nm. Áp suất phún xạ thay 
đổi từ 7 đến 36 mTor. 


Sự phụ thuộc của tỷ phần thành phần Nd và Fe trên tổng số 
(Nd+Fe) được trình bày trên hình 3.7 a. Kết quả cho thấy khi tăng áp 
suất phún xạ, thành phần Nd tăng và Fe giảm mạnh trong khoảng áp 
suất phún xạ từ 7 đến 20 mTorr. Hình 3.7 b cho thấy từ độ bão hoà 
của các mẫu có xu thế giảm khi tăng áp suất phún xạ. Điều đó được 
giải thích do hàm lượng Fe, có từ độ bão hoà lớn, giảm [3.8]. 


%œC 

TUŒC 

9%ŒC 

lu TU 

ky Ăn 
5 10 15 22 Z %W % 4 

Pxeseure (mtorr) 
b) 


Hình 3.7. (a) Sự phụ thuộc của tỷ phân Nd/Fe và từ độ bão hoà 
J, (được ủ ở nhiệt độ khác nhau) vào áp suất phún xạ [3.8] 


Cấu trúc và tính chất từ của màng Nd-Fe-B phụ thuộc vào áp 
suất phún xạ cũng đã được các tác giả [3.8] nghiên cứu. Các mẫu 
nghiên cứu được chế tạo ở áp suất phún xạ trong khoảng từ 10 đến 40 
m†Torr và công suất duy trì ở 300 W. Khi P„; thay đổi, quãng đường tự 
do trung bình của các ion 4 thay đổi theo công thức được đưa ra bởi 
Brunner. 


ôm... @.]) 
0,56x P„(Torr) 

Trên hình 3.8 là đồ thị sự phụ thuộc của 4 vào „„ theo phương 
trình 3.1. Tại các giá trị áp suất thay đổi từ 10 mTorr đến 40 mTorr, 
quãng đường tự do trung bình của các ion Ar” thay đổi từ 0,89 cm đến 
0,22 cm. Khi áp suất Pa; thấp, quãng đường tự do của các ion Ar” lớn 
dẫn đén động năng lớn và động năng của các nguyên tử khi lắng đọng 
lớn, kết quả là màng có cấu trúc tốt hơn so với P„; cao. Tuy nhiên khi 
Pạ, quá thấp, quãng đường tự do quá lớn, số lượng các ion trong một 
đơn vị thẻ tích không đủ để va chạm tạo nên plasma. Trong hệ thiết bị 
phún xạ này, áp suất khí nhỏ hơn 5mTorr sẽ rất khó tạo plasma hoặc 
không ổn định. Khi áp suất khí quá cao (lớn hơn 50 mTorr), màu của 
chùm plasma bị thay đổi từ màu đỏ tía sang màu hồng, điều đó cho 
thấy rằng năng lượng của các ion đã giảm đi đáng kẻ dẫn tới màng thu 
được có cấu trúc không tốt. 


khoảng cách bia - đế 


Quãng đường tự do trung bình (cm) 


Áp suất phún xạ (mTor) 
Hình 3.8. Đường cong phụ thuộc của quãng đường tự do trung bình vào 
áp suất phún xạ [3.6] 
* Tốc độ lắng đọng lớp Mo (wu ) và Nd-Fe-B ( vus.rc.s) 
Các mẫu để khảo sát wwo và wwarep phụ thuộc vào P„; được 


phún xạ trong thời gian 5 phút với công suất duy trì ở 300W. Đường 


107 


cong phụ thuộc của wụo và wwa.rep vào Pa; được trình bày trên hình 
3.9. Từ hình 3.9 có thể thấy rằng wụo và wwa.re.s luôn tăng trong dải áp 
suất khảo sát. Giá trị vware.p lớn hơn nhiều so với wwẹ ứng với cùng 
công suất phún xạ là do hiệu suất phún xạ của Fe lớn hơn của Mo. 


Tốc độ lâng đọng (nm/phút) 


10 15 20 25 30 35 40 
Áp suất phún xạ (mTorr) 


Hình 3.9. Sự phụ thuộc của tốc độ lắng đọng vụu và vụur.u vào áp suất 
phún xạ với công suất duy trì ở 300W [3.6] 


* Ảnh hưởng của áp suất phún xạ đến thành phần màng 

Các mẫu để nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất phún xạ đến 
thành phần, vi cấu trúc và tính chất từ được chế tạo theo cấu trúc: 
Si/Mo(20nm)/Nd-Fe-B(1200nm)/Mo(30nm) với công suất duy trì ở 
300W. Nhìn chung, luôn có sự sai khác giữa thành phần màng và 
thành phần bia phún xạ. Sự sai khác này là do hiệu suất phún xạ của 
các nguyên tố khác nhau. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, sự 
khác nhau này là không nhiều. Kết quả phân tích thành phần màng 
được chỉ ra trên bảng 3.3 và hình 3.10. 

Có thẻ thấy rằng thành phần của Nd tăng, Fe giảm và B hầu như 
không đổi khi tăng áp suất. Thành phần của màng gần với thành phần 
của bia nhất khi PA = 15 mTorr. Sự thay đổi thành phần màng khi thay 
đổi áp suất phún xạ có thể do các nguyên nhân sau: 


* năng lượng bắn phá của các ion Ar thay đổi khi Pạy thay đổi, 
dẫn đến hiệu suất phún xạ thay đổi. 


108 


* thay đổi góc tới của các ion Ar khi tiếp xúc với bề mặt bia. 
Khi Pa, cao hơn, có nghĩa là các ion Ar va chạm nhiều hơn dẫn đến 
góc tới trung bình sẽ tăng. Hiệu suất phún xạ tăng khi góc tới nằm 
trong khoảng 60 đến 80°. 
Bảng 3.3. Sự phụ thuộc của thành phân màng Nd-Fe-B vào 
áp suất phún xạ [3.6] 


Mẫu Áp suất Tỷ lệ 
phún Nd/Fe 
xạ(mTorr) 
SN10 10 


1§ 


Thành phần (% at) 


Áp suất phún xạ (mTurr) 


Hình 3.10. Sự phụ thuộc của thành phân màng vào áp suất phún xạ, thành 
phân trên bia được đưa ra đề so sánh [3.6] 


* Ảnh hưởng của áp suất phún xạ đến vi cấu trúc 


Giản đồ XRD của các mẫu được phún xạ ở áp suất Pa; = 10 
m†Torr đến 40 mTorr sau khi ủ ở 650°C được trình bày trên hình 3.1 1. 
Mẫu phún xạ ở 20 mTorr sau phún xạ cũng được đưa ra để so sánh. 
Kết quả cho thấy mẫu sau phún xạ chỉ có các vạch đặc trưng của Mo 
và Sỉ trên giản đồ nhiễu xạ XRD. Điều đó cho thấy lớp Nd-Fe-B ở 
trạng thái vô định hình. Về nguyên tắc, các kim loại và hợp kim khi 
được làm nguội với tốc độ cao (tốc độ nguội tới hạn) đều đóng rắn ở 
trạng thái vô định hình. Tuy nhiên, tốc độ nguội tới hạn của các kim 
loại đơn chất (sạch) cao hơn nhiều so với hợp kim. Chính vì vậy, lớp 
Mo đệm và bảo vệ ngay sau khi phún xạ đã được tỉnh thẻ hoá định 
hướng theo mặt (110). Đối với lớp Nd-Fe-B, sau phún xạ có cấu trúc 
vô định hình. 


Cường độ (đ.v.t.y) 


SN20, 650°C 


SN10. 650°C 


29(48) 20mTom 


Hình 3.11. Giản đồ XRD của các mẫu phún xạ ở các áp suất khác nhau 
sau khi ủ ở 650C. Mẫu P„, = 20mTorr sau phún xạ cũng được đưa ra đề 
so sánh [3.6] 


Mẫu P„; = 10 mTorr sau khi ủ xuất hiện vạch ø - Fe ở góc 2Ø= 
44,5° và không có các vạch đặc trưng của pha 2:14:1. Nguyên nhân 
này có thể giải thích do trong màng có thành phần Fe cao và Nd thấp, 
vì vậy sau phún xạ, màng đã có thể có các tỉnh thể ø - Fe có kích 


110 


thước rất nhỏ (không xuất hiện trên giản đồ XRD). Kích thước vi tỉnh 
thể ø - Fe được lớn lên trong quá trình ủ, vì vậy đã xuất hiện trên giản 
đồ XRD. 


Với Pa; = 20 mTorr, sau khi ủ chỉ có các vạch đặc trưng của pha 
2:14:1, cho thấy cấu trúc màng dường như đơn pha. Tuy nhiên, so 
sánh thành phần Nd trong mẫu này (~20 %) lớn hơn rất nhiều so với 
thành phần Nd trong pha 2:14:1 (~11,76%). Như vậy trong màng sẽ 
bao gồm các pha khác có chứa Nd mà không xác định được bằng giản 
đồ XRD thông thường do sự chồng vạch hoặc thiết bị không đủ độ 
nhạy. Cường độ các vạch đặc trưng của pha 2:14:1 tăng mạnh đối với 
mẫu P = 40 mTorr sau khi ủ, đồng thời xuất hiện các vạch đặc trưng 
của pha NdạO; và ø - Nd ở các góc 2Ø bằng 30,5° và 31,6°. Sự xuất 
hiện các pha Nd;O; và ø - Nd là do hàm lượng Nd cao (~ 25%) nên 
một phân bị ôxy hoá trong quá trình ủ. 


* Ảnh hưởng của áp suất phún xạ đến tính chất từ 


Đường cong phụ thuộc của tính chất từ của các mẫu, được ủ ở 
650C, vào áp suất phún xạ Pa; được trình bày trên hình 3.12. Nhận 
thấy rằng, ban đầu /7, tăng sau đó giảm khi tăng áp suất. Nguyên nhân 
tăng của ;; do sự xuất hiện của pha từ cứng 2:14:1 và hình thành pha 
giàu Nd xen kẽ làm các tâm hãm dịch chuyền vách đô men trong quá 
trình đảo từ. Tiếp tục tăng Pa; > 30 mTorr sẽ làm giảm Öí, có thể do sự 
hình thành nên các pha ôxit đất hiếm, điều đó có thể thấy trên giản đồ 
XRD hình 3.11 đối với mẫu P; = 40 mTorr. Đối với Ä⁄,, nguyên nhân 
tăng khi Pa; tăng từ 10 đến 20 mTorr cũng là do sự có mặt của pha 
2:14:1. Tuy nhiên, A⁄, giảm đáng kể khi tiếp tục tăng Pa; > 20 mTorr. 
Nguyên nhân có thể do: 


+ Áp suất phún xạ cao dẫn đến tốc độ lắng đọng cao làm cho 
màng có cầu trúc nhiều sai hỏng, mật độ thấp. 

+ Áp suất phún xạ cao dẫn đến hàm lượng khí Ar trong mẫu tăng, 
tăng mật độ lỗ xốp. 

+ Hàm lượng pha phi từ (giàu Nd) tăng khi tăng áp suất. 


11 


—s—H.kOe) 
~=»~~ (BH),„..(MGOe) 
~®— M.(kG) 


se. 


'Tính chất từ 


Áp suất nhún xạ (mTom) 


Hình 3.12. Đường cong phụ thuộc của tính chất từ của các mẫu màng 
(ủ TA 650) vào áp suất phún xạ [3.6] 

Sự phụ thuộc của (BH)max vào áp suất chủ yếu tuân theo Ä⁄4, giá 
trị đạt cực đại bằng 15,4 MGOe tại từ trường đo 22 kOe ở áp suất 
phún xạ Pa; = 20 mTorr. 

Như vậy, có thể thấy rằng vi cấu trúc và tính chất từ của màng 
sau khi ủ phụ thuộc rất rõ ràng vào áp suất phún xạ. Với áp suất phún 
xạ nhỏ hơn hoặc bằng 10 mTorr, sau khi ủ không thu được pha từ 
cứng 2:14:1, màng mỏng có tính chất từ mềm. Khi áp suất phún xạ lớn 
hơn 10 mTorr, cấu trúc của màng sau khi ủ bao gồm chủ yếu pha 
2:14:1 là nguyên nhân tạo nên tính chất từ cứng của màng. Tuy nhiên, 
khi tăng áp suất quá cao làm cho động năng của các ion Ar” giảm, dẫn 
đến động năng của các nguyên tử khi lắng đọng giảm sẽ tạo nên các lỗ 
xốp chứa khí Ar, kết quả là cấu trúc màng bị phá huỷ làm giảm tính 
chất từ của mẫu. 

* Ảnh hưởng của công suất phún xạ 

Hình 3.13 trình bày giản đồ XRD của các mẫu màng Nd-Fe-B 
được chế tạo ở công suất khác nhau. Chúng ta có thể thấy rằng các 
mẫu được chế tạo ở công suất 30 W và 100 W hầu như chỉ xuất hiện 
các vạch (004) và (006) của pha 2:14: 1. Điều đó cho thấy màng có cấu 
trúc dị hướng vuông góc. Tuy nhiên, khi tăng công suất phún xạ lên 


112 


300 W, các vạch (105) và (222) cũng đã xuất hiện rõ nét. Tính chất 
cấu trúc dị hướng vuông góc của màng giảm đi. Nguyên nhân được 
giải thích do khi tăng công suất phún xạ đã làm tăng tốc độ lãng đọng, 
dẫn dén định hướng tỉnh thể 2:14:1 trong màng bị "rối loạn". 


eTơm, 5% 
1a s4surnkc 


—= 


K. 


Interatty (au.) 


Hình 3.13. Giản đồ XRD của các mẫu màng NaFeB được chế tạo ở công 
suất khác nhau [3.8] 


Sự ảnh hưởng của công suất phún xạ P¿p thay đổi từ 100W đến 
500 W cũng đã được các tác giả [3.6] nghiên cứu. Mẫu sau khi phún 
xạ được ủ ở 650°C . 


Hình 3.14 trình bày sự phụ thuộc của tính chất từ vào công suất 
phún xạ. Khi tăng P;p, động năng của các nguyên tử phún xạ khi lắng 
đọng tăng. Do đó màng được hình thành với cấu trúc tốt hơn dẫn đến 
tính chất từ tăng. Tuy nhiên, công suất quá cao dẫn đến tăng nhiệt độ 
của bia, làm tăng bức xạ nhiệt từ bia dẫn đến plasma không ổn định, 
đồng thời có thể xảy ra hiện tượng phún xạ ngược của các nguyên tử 
lắng đọng. Ngoài ra, công suất quá lớn cũng sẽ dẫn đến làm tăng độ 
xốp của màng. Kết quả là màng thu được có cấu trúc không tốt là 


113 


nguyên nhân giảm tính chất từ của mẫu. Công suất tối ưu cho / và 
(BHax tại từ trường đo 22 kOe là khác nhau, trong đó A⁄, và (BH)max 
đạt giá trị cực đại bằng 8,5 kG và 15,4 MGOe khi P„; = 300 W, /. đạt 
cực đại bằng 15,2 kOe khi P„ = 400W. 


—s—H,(kOe) 
~~«-- (8H)„..(MGOe) 


` 


"Tính chất từ 


100 200 3100 400 k0 
Công xuất phún xạ (W) 


Hình 3.14. Đường cong phụ thuộc tính chất từ của màng NdFeB vào 
công suất phún xạ [3.6} 


* Ảnh hưởng của điều kiện ủ 


Màng Nd-Fe-B sau phún xạ trên đế ở nhiệt độ phòng đều có cấu 
trúc vô định hình và có tính từ mềm. Vì vậy để thu được màng có tính 
chất từ cứng nhất thiết phải tạo phản ứng chuyển pha: vô định hình - 
tỉnh thể 2:14:1. Cho đến nay phương pháp duy nhất được áp dụng là ủ 
nhiệt. Nhìn chung, nhiệt độ ủ tối ưu thường nằm xung quanh nhiệt độ 
hình thành pha 2:14:1[3.9]. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng của tốc độ tăng 
nhiệt lại có ảnh hưởng lớn đến vi cấu trúc và tính chất từ của màng. 


Ảnh hưởng của điều kiện ủ đến cấu trúc và tính chất từ của màng 
Nd-Fe-B là vấn đề được nghiên cứu rất nhiều nhà nghiên cứu quan. 
Leo K.E.B. Serrona cùng cộng sự đã nghiên cứu cấu trúc và tính chất 
từ của màng Nd-Fe-B có chiều dày 2 m được chế tạo bằng phương 
pháp phún xạ trên đế Mo ở nhiệt độ phòng [3.10]. Sau phún xạ, mẫu 
được ủ trong khí Ar trong đải nhiệt độ Tan từ 200°C đến 750°C theo sơ 
đồ hình 3.15. 


114 


Œ Initial heating rates = 10°Cimin 
@ 30min, ~ 6.7 X 10° Pa, 
@ Fumacc Cooling to R.T. 750% 


Annealing Temp. (°C) 


Annealineg Time (min) 
Hình 3.15. Giản đồ ú nhiệt của các màu màng NdFeB [3.10] 


——(H Iplanc 
T„=750%C D4 


Magnctizaien ( T ) 


Hình 3. ló. (a) Giản đỏ XRD, (b) đường cong từ trễ của các mẫu màng 
NaFeB được ú ở nhiệt độ khác nhau [3.9] 


115 


Từ giản đồ XRD trên hình 3.16 cho thấy màng có cấu trúc vô 
định hình và có tính chất từ mềm khi 7a nhỏ hơn 550°C. Điều đó 
chứng tỏ chuyển pha vô định hình © tỉnh thể 2:14:1 xảy ra khi 7an lớn 
hơn hoặc bằng 550°C. Tính chất từ đạt giá trị tối ưu khi 7ạ„ = 650C. 
Khi Tạn > 650°C dẫn đến màng bị ô xi hoá và tăng kích thước hạt làm 
giảm tính chất từ của mẫu. 

Cấu trúc và tính chất từ của màng Nd-Fe-B phụ thuộc vào môi 
trường ủ (chân không và Ar với 5%H;) cũng đã được nghiên cứu [3.9]. 
Màng Nd-Fe-B có chiều dày lụum được lắng đọng trên đề Sỉ ở nhiệt 
độ phòng với lớp đệm và lớp bảo vệ Cr dày 250 nm. 


Đường cong từ trễ của các mẫu được ủ ở 650°C trong các môi 
trường khác nhau được trình bày trên hình 3.17. Kết quả cho thấy 
đường cong khử từ của mẫu được ủ trong chân không có độ vuông lớn 
hơn so với mẫu được ủ trong khí Ar. Điều đó được giải thích do ủ 
trong chân không, màng giảm khuyết tật và các lỗ xốp do bọt khí. 


wH(T) 
Hình 3.17. Đường cong từ trể của các mẫu ủ ở các môi trường khác 
nhau [3.9] 


116 


b) 180 nm ẹ 
® 625C,20 min § 
—R—625 C30 sec 


Hình 3.18. Đường cong từ trễ của các mẫu màng NdFeB được ủ thông 
thường (625C, 20 phút) và u nhiệt nhanh (625°C, 30 giây) [3.9] 


Hình 3.18 trình bày đường cong từ trễ của các mẫu Nd-Fe-B có 
chiều dày 180nm được lắng đọng trên đề S¡ với lớp đệm và bảo vệ Nb 
và được ủ với hai chế độ nhiệt khác nhau. Chế độ ủ nhiệt thông 
thường (625°C trong 20 phút) và chế độ ủ nhiệt nhanh (625°C trong 
30 giây). Có thể thấy rằng với chế độ ủ nhiệt nhanh, đường cong từ trễ 
cho lực kháng từ và từ dư lớn hơn so với ủ nhiệt thông thường. 
Nguyên nhân được giải thích do kích thước hạt nhỏ làm tăng tương tác 
trao đổi và tăng số lượng tâm hãm dịch chuyển vách đô men trong 
mẫu ủ nhiệt nhanh. 


Cường độ (đ.v.L.y) 


Hình 3.19. Giản đồ XRD của các mâu màng NdFeB ủ ở các nhiệt độ 
khác nhau [3. |] 


117 


Mt đ.v.L.y) 


Ô 50 100 150 200 250 300 350 400 
Nhiệt độ ( C) 
Hình 3.20. Đường cong từ nhiệt của mẫu màng NdFeB sau khi phún xạ và 
sau khi ủ ở 650°C trong 30 phút [3.1 I] 


Sự ảnh hưởng của nhiệt độ ủ Tạ; từ 450°C đến 700°C đến cấu 
trúc và tính chất từ của màng Nd-Fe-B cũng đã được các tác giả [3.  I] 
nghiên cứu khá chỉ tiết. 

Hình 3.19 trình bày giản đồ XRD của các mẫu ủ ở các nhiệt độ 
Tạn khác nhau. Có thể thấy nhiệt độ bắt đầu hình thành pha 2:14:1 vào 
khoảng 525°C. Các mẫu 7ạn > 525°C có cấu trúc bao gồm chủ yếu pha 
2:14:1. Tuy nhiên, khi 7ạa > 700°C , đã xuất hiện vạch đặc trưng của 
pha ôxit NdạO; ở góc 2Ø= 30,59. Điều đó cho thấy đã có phản ứng ô 
xi hoá của màng khi ủ ở nhiệt độ cao. 


Đường cong phụ thuộc từ độ vào nhiệt độ (đường cong từ nhiệt) 
của mẫu chưa ủ và mẫu ủ ở 650°C được trình bày trên hình 3.20. Các 
đường cong cho thấy chỉ có một điểm chuyển pha từ (điểm Curie) 7, 
= 135°C đối với mẫu chưa ủ, nhiệt độ này tương ứng với cấu trúc vô 
định hình và 7¿ = 315°C đối với mẫu Tạ; = 650°C , tương ứng với 
nhiệt độ Curie của pha 2:14:1. Các kết quả này phù hợp với giản đồ 
XRD trên hình 3.19. 


118 


Các đặc trưng từ của màng sau khi ủ ở nhiệt độ khác nhau được 
trình bày trên bảng 3.4. Từ đó có thẻ thấy rằng các mẫu với 7a thấp 
hơn 525°C đều thẻ hiện tính từ mềm. Tăng 7„ lớn hơn 525°C, tính 
chất từ cứng của màng thể hiện rõ nét. Kết hợp với phân tích cấu trúc 
của màng trên hình 3.19 có thẻ giải thích nguyên nhân tăng tính chất 
từ cứng của màng là kết quả của sự hình thành pha _2:14:] trong màng. 
Nhiệt độ ủ cao hơn 650°C dẫn đến tính chất từ của màng giảm mạnh. 
Sự suy giảm tính chất từ của màng khi ủ ở nhiệt độ cao là do các 
nguyên nhân sau: 

+ Phản ứng của lớp Nd-Fe-B với lớp đệm Mo 

+ Phản ứng của lớp Nd-Fe-B với ô xỉ trong quá trình ủ 

+ Kích thước tỉnh thể lớn. 

Bảng 3.4. Sự phụ thuộc của tính chát từ vào nhiệt độ ủ [3.1 I] 


Nhiệt độ ủ (°C) N.&kOe) (BH)mx (MGOe€) 


* Cấu trúc và tính chất từ của màng mỏng Nd-Fc-B với 
phương pháp ủ nhiệt nhanh (RA) 

Tính chất từ của màng mỏng Nd-Fe-B phụ thuộc vào các tham 
số cầu trúc như: định hướng hạt, độ lớn và độ đồng đều của kích thước 
hạt. Màng mỏng có cấu trúc hạt lớn và không đều sẽ làm giảm lực 
kháng từ và độ vuông từ dư. Phương pháp ủ nhiệt truyền thống (TA) 
thường cho kích thước hạt 2:14:1 lớn (cỡ 300 nm) và không đồng đều. 
Vì vậy, nhằm tìm kiếm giải pháp xử lý nhiệt để thu được màng có 
kích thước hạt đồng đều, các tác giả [3.12] đã sử dụng phương pháp ủ 
nhiệt nhanh (RA) đối với mẫu màng được chế tạo trên đề ở nhiệt độ 
phòng. Chế độ ủ RA được sử dụng đèn halogen với tốc độ nhiệt là 
1200°C/phút và thời gian giữ nhiệt là 5 phút, trong khi ủ nhiệt TA có 
tốc độ nhiệt là 60°C/phút và thời gian giữ nhiệt là 30 phút. 


P 


a)| „ 200 nm 
M®>‹- 


cớ 


=: 
. 7". 
hà 


Hình 3.21. Ảnh HRSEM của bề mặt gãy của mẫu 
(a)_ ủ truyền thống 650C và (b) ủ nhiệt nhanh 65ữ°C [3.12] 


(c£ & 
L2 RA - 650°C 


Hình 3.21 trình bày ảnh HRSEM bề mặt gãy của mẫu (a) ủ 
truyền thống (TA-650) và (b) ủ nhiệt nhanh (RA -650°C). Đối với 
màng TA - 650°C, cấu trúc bao gồm các hạt 2:14:1 có kích thước 
không đồng đều và nằm trong khoảng 100 đến 400 nm. Trong khi đối 
với mẫu RA - 650°C, kích thước hạt khá đồng đều trong khoảng 50 
đến 150nm. Sự đồng đều kích thước hạt trong mẫu RA - 650°C có thẻ 
giải thích do quá trình chuyển pha từ vô định hình - tỉnh thể được thực 
hiện thông qua quá trình tạo mầm và phát triển màm nhờ khuếch tán. 
Vì vậy, tốc độ tăng nhiệt nhanh đến giá trị nhiệt độ hình thành pha 


120 


3:14:1 (~ 655°C) dẫn đến tốc độ tạo mầm lớn, kết quả là có một sô 
lượng lớn các hạt 2:14:1 phát triển đồng thời tạo ra sự cạnh tranh và 
ức ché là nguyên nhân hình thành các hạt có kích thước nhỏ và đồng 
đều. 


4zM(kGauxxì 


H(kOe) 
Hình 3.22. Đường cong từ trễ của các mẫu TA - 630 và RA - 650 [3.12] 


Kích thước hạt nhỏ và đồng đều của vi cầu trúc trong mẫu RA - 
650 sẽ dẫn tới tăng số lượng tâm hãm dịch chuyển vách đô men do 
tăng tỷ phần biên hạt, đồng thời tăng cường độ tương tác trao đôi giữa 
các hạt 2:14:1, và cuối cùng được thể hiện qua sự tăng lực kháng từ và 
từ dư trên hình 3.22. 
3.4.4 Ảnh hưởng của lớp đệm và bảo vệ 

Màng mỏng Nd-Fe-B có chứa hàm lượng nguyên tố Nd khá lớn 
để tạo pha giàu Nd cải thiện tính chất từ. Điều đó làm cho màng dễ bị 
ô xi hoá bởi môi trường và từ bề mặt đế. Vì vậy các nhà nghiên cứu 
không ngừng tìm kiếm giải pháp để bảo vệ màng Nd-Fe-B khỏi bị ô xỉ 
hoá và tác dụng với đề. Cho đến nay, giải pháp hiệu quả nhất là sử 
dụng một lớp vật liệu đệm giữa đế và màng Nd-Fe-B và một lớp phủ 
trên bề mặt để ngăn sự tiếp xúc của màng với môi trường. Tuy nhiên, 
giải pháp này cũng sẽ hạn chế khả năng ứng dụng trong các lĩnh vực 
như công nghệ ghi từ mật độ cao vì nó sẽ tạo khoảng cách giữa lớp từ 


121 


và đầu ghi. Việc lựa chọn vật liệu lớp đệm phải dựa vào những tiêu 
chí căn bản sau: 
- Khó bị ô xi hoá ở nhiệt độ môi trường và ở nhiệt độ cao 
khoảng 650°C. 


- Khó tạo thành hợp kim với các thành phần của Nd-Fe-B 

- Liên kết tốt với lớp Nd-Fe-B và đề 

- Có nhiệt độ nóng chảy cao 

- Thường là phi từ để không ảnh hưởng đến các tính chất từ của 
lớp Nd-Fe-B. 


Trên cơ sở đó, rất nhiều vật liệu đã được nghiên cứu sử dụng làm 
lớp đệm cho màng Nd-Fe-B như Pt, Ta, Cr, Mo, Nb, Ti, V. 


Sự ảnh hưởng của bản chất (nguyên tố) và chiều dày lớp đệm 
cũng đã được H. Jiang và M.J. O'Shea [3.13] nghiên cứu. Trong đó 
lớp Nd-Fe-B được chế tạo bằng phương pháp phún xạ trên đề Sỉ ở 
nhiệt độ phòng theo dạng: Si/A(20 nm)/Nd-Fe-B(đ nm)/A(20 nm), ở 
đây A là lớp đệm Cr, Mo, Nb, Ta, Ti, V. Chiều dày đ = 54; 90; 180; 
540 nm. Các mẫu sau khi phún xạ được ủ trong chân không ở nhiệt độ 
từ 450°C đến 700°C trong 20 phút. Tính chất từ phụ thuộc vào chiều 
dày lớp Nd-Fe-B, bản chất lớp đệm và nhiệt độ ủ được trình bày trên 
hình 3.23. Từ hình 3.23 có thể thấy rằng với lớp đệm bằng Cr, nhiệt 
độ tạo pha 2:14:1 bắt đầu khoảng 500°C. Tuy nhiên, lực kháng từ 
tương đối thấp đối với tất cả các chiều dày của lớp Nd-Fe-B. Đặc biệt, 
tính chất từ giảm mạnh khi nhiệt độ ủ lớn hơn 600°C. Đó là do Cr đã 
tạo pha với Fe ở nhiệt độ ủ cao làm giảm tính chất từ. Đối với lớp đệm 
bằng Mo, lực kháng từ đạt cực đại bằng 17kOe đối với mẫu có chiều 
dày d = 180 nm và ủ ở 550°C. Lực kháng từ lớn nhất khi lớp đệm 
bằng Nb, chiều dày d = 180 nm và được ủ ở 650°C. Tuy nhiên, mẫu 
không thu được tính chất từ cứng khi chiều dày d nhỏ hơn 100 nm. 
Đối với lớp đệm bằng Ta, tính chất từ cứng của màng chỉ thu được đồi 
với mẫu có chiều dày d = 540 nm. 


122 


M (emu:g) 


° 
50 
0 
Mo 2 
100 Mo 
Ÿo 
la _1 
a 
0 9 
20 
100 Ƒ Nb b3 
lộ 
%0 
9 0 
Tị 
100 ¿SS Tạ 
10 
kủ 
0 0 
U) 
40 TỊ 
1 
n | 
0 0 
450 500 550 600 660 460 500 5650 600 650 
Ta (C) Ta (C) 


Hình 3.23. Tỉnh chất từ phụ thuộc vào chiều dày lớp NdFeB, 
bản chát lớp đệm và nhiệt độ ủ [3.13] 


123 


Secondery lon Ir®enseity (1/8) 


3m xu 40 0 ử8 z xm 
Spufer ime (5) SpuBer me (s) 
—Mđ' -—-8” —@—T1a° —K—0” 
Fe" ——Q` -—o—A` 


Hình 3.24. Thành phân các nguyên tô theo chiều sâu mâu (a) với lớp đệm 
Cr và (b) với lớp đệm Ta được phân tích bằng phương pháp SIMS [1.14] 
Sự ảnh hưởng của lớp đệm và lớp bảo vệ Cr và Ta đên câu trúc 
và tính chất từ của màng Nd-Fe-B cũng được các tác giả [1.14] nghiên 
cứu. Màng Nd-Fe-B và các lớp Cr, Mo được lắng đọng trên đề AlzO; 
ở nhiệt độ 540°C bằng phương pháp xung laze. Sự phụ thuộc của 
thành phần các nguyên tố theo chiều sâu mẫu với lớp đệm Cr và Ta 
được phân tích bằng phương pháp SIMS trình bày trên hình 3.24. Từ 
đó có thể thấy đối với màng có lớp đệm Ta, sự khuếch tán giữa lớp 
Nd-Fe-B và lớp đệm Ta là ít, thể hiện qua độ dốc lớn của thành phần 
các nguyên tố tại điểm tiếp giáp. Trong khi sự khuếch tán khá rõ đối 
với màng có lớp đệm Cr. 


Vai trò bảo vệ của lớp Mo tránh sự ô xi hoá từ bề mặt và sự 
khuếch tán của đế Sỉ vào lớp Nd-Fe-B đã dược các tác giả [3.15] 
nghiên cứu. Trong đó tập trung vào những vấn đề sau: 


e Vai trò bảo vệ khỏi phản ứng của lớp Nd-Fe-B với đế Si như 
thế nào? 


® Vai trò bảo vệ khỏi sự ô xi hoá của môi trường như thế nào? 


e Với chiều dày các lớp bằng bao nhiêu thì đủ để ngăn cản ô xỉ 
hoá và phản ứng của lớp Nd-Fe-B với đề Si? 


124 


Các mẫu nghiên cứu được chế tạo theo cầu trúc sau: Si/Mo (á\)/ 
Nd;oFe;¡Bo(800 nm)/Mo(đ;) (di và d; là chiều dày lớp Mo có các giá 
trị: dị = 0 + 50 nm, đ; = 0 + 100 nm). Sau khi phún xạ, mẫu được ủ ở 
650°C trong 20 phút. 

Để nghiên cứu vai trò bảo vệ của lớp Mo, hai mẫu có lớp đệm 
dị = 20 nm, và khác nhau về chiều dày lớp Mo bảo vệ đ; = 0 và 
d; = 30 nm được phân tích thành phần theo chiều sâu mẫu bằng phô 
AES để so sánh. 

Hình 3.25 và hình 3.26 trình bày các đường cong phụ thuộc 
thành phần vào chiều sâu mẫu màng sau phún xạ được phân tích phổ 
AES đối với mẫu đ; = 0 và d; = 30 nm. Hình 3.25 cho thấy thành phần 
các nguyên tô không đồng nhất theo chiều sâu trong khoảng 100 nm 
từ bề mặt, đồng thời hàm lượng ôxy khá lớn. Ở độ sâu lớn hơn 100 nm, 
thành phần các nguyên tố khá đồng nhất theo chiều dày, hơn nữa 
thành phần ôxy rất nhỏ và có thể bỏ qua. Điều đó cho thấy khi không 
có lớp bảo vệ, mẫu bị ôxy hoá mạnh từ bẻ mặt. Nguyên nhân bị ôxy 
hoá mạnh của mẫu có thể do mẫu sau phún xạ ở trạng thái vô định 
hình, vì vậy tồn tại rất nhiều lỗ xốp hở và năng lượng nội tại ở trạng 
thái cao. Quan sát thành phần của các nguyên tố ở chiều sâu khoảng 
800 nm có thể thấy rằng sự thay đổi gần như dốc đứng. Điều đó cho 
thấy không có sự khuếch tán của các nguyên tô Nd,Fe,B vào lớp đệm 
Mo và ngược lại. Điều này đơn giản là vì mẫu được phún xạ ở nhiệt 
độ phòng và chưa ủ. 

Đối với mẫu đ; = 30 nm (hình 3.26), ở vùng gần bề mặt hàm 
lượng Mo chiếm chủ yếu trong khi các thành phần Nd, Fe, B là không 
đáng kể. Trong khoảng chiều sâu lớn hơn 50 nm từ bề mặt, thành phần 
các nguyên tố Mo, Nd, Fe và B tương đối bằng với mẫu đ; = 0 ở độ 
sâu lớn hơn 100 nm. Hàm lượng ôxy nhỏ không đáng kể trong toàn bộ 
mẫu. Điều đó cho thấy vai trò bảo vệ tránh sự ôxy hoá từ môi trường 
của lớp Mo khá tốt. Nguyên nhân có thể do Mo là nguyên tố rất khó 
tác dụng với ôxy. đồng thời ngay sau phún xạ lớp này đã có cấu trúc 
tỉnh thẻ. Vì vậy lớp Mo bảo vệ đã tạo thành lớp màng kín ngăn không 
cho ôxy từ môi trường tác dụng với lớp Nd-Fe-B. 


125 


Thành phần (%at.) 


Chiều sàu từ bể mật (nam) 


Hình 3.25. Đường cong phụ thuộc thành phần vào chiều sáu mẫu màng 
NAFeB sau phún xạ phân tích bằng phổ AES với d; = 0 nm [3.\5] 


Chiều sâu từ bề mặt (nm) 
Hình 3.26. Đường cong phụ thuộc thành phân vào chiều sâu của mẫu 
màng NdFeB sau phún xạ phân tích bằng phô AES với d; = 30nm [3.\ 5] 


Sự phụ thuộc của thành phần của các mẫu màng đ; = 0 và 
dạ = 30 nm sau khi ủ ở 650°C được phân tích bằng phổ AES theo 
chiều sâu được trình bày trên hình 3.27. Đối với mẫu đ; = 0 sau ủ 
(hình 3.27a), hàm lượng ôxy tăng mạnh trong toàn bộ mẫu so với 
trước khi ủ. Trong khi đối với mẫu đ; = 30 nm, thành phần các nguyên 
tô thay đổi rất ít so với trước khi ủ (hình 3.27b), đồng thời hàm lượng 
ôxy nhỏ khoảng 3%. Lượng ôxy này có thể do còn dư trong buồng 


126 


phún xạ. Quan sát thành phần các nguyên tố ở chiều dày tiếp giáp giữa 
lớp Nd-Fe-B và lớp Mo (ở độ sâu khoảng 800 nm) trên hình 3.27 có 
thể thấy độ dốc của các đường cong giảm so với trạng thái trước khi ủ. 
Vùng thành phần các nguyên tố thay đổi vào khoảng 60 nm. Điều đó 
cho thấy có sự khuếch tán và phản ứng của lớp Nd-Fe-B với lớp Mo. 


100 


d;= 0, Tạn = 650°C 


80 


Thành phần (1% at.) 


20 


Thành phần (2 aL.) 


0 200 400 600 800 
Chiều sâu từ bể mặt (nm) 


Hình 3.27. Đường cong phụ thuộc thành phân vào chiều sâu mẫu NdFeB 
được phân tích bằng phô AES đối với mẫu (a) d;= 0, T„ = 65C và 
(b) d;= 30 nm, T„„ = 65ữ'C [3.15] 


127 


Qua các kết quả phân tích thành phần màng theo chiều sâu bằng 
phổ AES trong các trường hợp trên có thẻ thấy vai trò bảo vệ của lớp 
Mo khỏi ô xi hoá lớp Nd-Fe-B là khá rõ ràng, lớp Nd-Fe-B hầu như 
không bị ôxy hoá trong quá trình bảo quản và trong quá trình ủ khi có 
lớp Mo bảo vệ đ; = 30 nm. 

* Ảnh hưởng của chiều dày lớp Mo 

Trên đây đã chỉ ra vai trò của lớp Mo trong việc bảo vệ màng 
khỏi bị ô xy hoá trong quá trình bảo quản và quá trình ủ. Để nghiên 
cứu kỹ hơn về vai trò của Mo với chiều dày khác nhau ảnh hưởng như 
thế nào tới cấu trúc và tính chất từ của màng Nd-Fe-B, dưới đây sẽ xét 
một số trường hợp cụ thẻ đối với các mẫu: Ø (đ¡ = 0, đ¿= 30 nm), ® 
(đi = 20 nm, đ; = 0 ) và ® (đi = 20 nm, d; = 30). 


# Vi cấu trúc 


© Xét trường hợp lớp Nd-Fe-B được lắng đọng trực tiếp lên đế 
Sĩ (đi = 0) và lớp Mo bảo vệ có chiều đày đ; = 30 nm. 


(đ.V.t.y) 


Cường đội 


20 (độ) 


Hình 3.28. Giản đồ XRD của các mẫu màng Ø (d, = 0, d; = 30 nm), 
sau phún xạ và sau ủ ở nhiệt độ khác nhau (ghi trên hình) [3.1 5] 


128 


Giản đồ nhiều xạ XRD của các mẫu ¿\ = 0, d>= 30 nm sau phún 
xạ và sau khi ủ ở 7n = 550C và 650°C được trình bày trên hình 3.28. 
Có thê thấy rằng mẫu sau khi ủ ở nhiệt độ 7„„ = 550°C. đã xuất hiện 
các vạch đặc trưng của pha từ cứng 2:14: trên giản đồ XRD. Tuy 
nhiên khi ủ ở nhiệt độ cao hơn (625 ”C), các vạch đặc trưng của pha 
2:14:1 bị mắt đi, thay vào đó xuất hiện các vạch đặc trưng của pha 
EesSiBa. và một số vạch không rõ thuộc pha nào. Từ kết quả phân tích 
trên có thể cho rằng khi ủ ở nhiệt độ 625°C lớp Nd-Fe-B đã phản ứng 
mạnh với đề Sỉ tạo ra các pha chứa Sỉ làm phá huỷ pha 2:14:1. Bằng 
chứng được thẻ hiện rõ hơn khi quan sát ảnh HRSEM theo mặt gãy 
ngang của mẫu sau phún xạ và sau khi ủ ở trên hình 3.29. 


Si(100) 


Sau phún xạ Tạ = 550°C Tạn = 650°€ 


Hình 3.29. Ảnh HRSEM chụp theo mặt gãy ngang của các mẫu  (d, = 0) 
d› = 30 nm) sau phún xạ và sau ú ở nhiệt độ khác nhau [3.1 L] 


Từ hình 3.29a có thẻ thấy rằng đối với mẫu sau phún xạ, biên 
giới giữa đế Si, lớp Nd-Fe-B và lớp Mo rất thăng và rõ nét, lớp Nd- 
Fe-B không có biên hạt, có thẻ phù hợp với cấu trúc vô định hình. Khi 
ủ ở nhiệt độ 550°C, lớp Nd-Fe-B đã xuất hiện biên hạt của cấu trúc 
tỉnh thể, biên giới giữa lớp Mo và Nd-Fe-B nhoè đi, biên giới giữa lớp 
Nd-Fe-B và Sỉ vẫn thăng chứng tỏ chưa có sự khuếch tán giữa lớp Nd- 
Fe-B với lớp Sỉ hoặc mức độ phản ứng còn ít. Tăng nhiệt độ ủ đến 
625°C, ảnh HRSEM hình 3.29c cho thấy biên giới giữa lớp Nd-Fe-B 
và lớp Si biến dạng rất rõ ràng, đồng thời chiều dày màng tăng lên. 
Điều đó cho thấy rằng lớp Nd-Fe-B đã phản ứng mạnh với đề Sỉ khi ủ 
ở nhiệt độ cao. Các kết quả chụp ảnh HRSEM theo mặt cắt ngang của 


129 


mẫu cho chúng ta thấy rõ hơn về cấu trúc vô định hình của màng sau 
phún xạ và phản ứng của lớp Nd-Fe-B với đề Sỉ khi không có lớp đệm 
Mo và được ủ ở nhiệt độ cao trên 600°C. 

© Xét với trường hợp lớp Nd-Fe-B được lắng đọng trên lớp đệm 
Mo có chiều dày đ¡ = 20 nm và không có lớp Mo phủ bảo vệ (đ; = 0). 

Giản đồ XRD của các mẫu màng (®) sau phún xạ và sau khi ủ ở 
550°C và 650°C được trình bày trên hình 3.30. Các mẫu sau khi ủ chỉ 
có các vạch tương ứng với các pha Nd;O¿, Fe;O¿, Fe;B và œ-Fe xuất 
hiện mà không có các vạch đặc trưng của pha 2:14:1 trên giản đồ 
XRD. Điều đó cho thấy rằng mẫu bị ô xỉ hoá rất mạnh trong quá trình 
ủ. 


Cường độ (đ.v.L.y) 


29 (độ) 
Hình 3.30. Giản đồ XRD của các mẫu màng ® 
(dị =20 nm, d; = 0), Sau phún xạ và sau khi ử [3. | 5] 


NdFeB 


Mo: sẻ 
Sĩ 


Sau phún xạ 


Hình 3.31. Ảnh HRSEM của mẫu ® (a) sau phún xạ và 
(b) sau ở 550C [3.15] 


130 


Hình 3.31 trình bày ảnh HRSEM của các mẫu 9 (di = 20 nm 
và d› = 0) sau phún xạ và sau khi ủ ở 550°C. Mẫu sau khi phún xạ có 
cấu trúc vô định hình. sau khi ủ có cấu trúc tỉnh thẻ dạng hình que và 
hình vảy nằm trong nền có biên hạt tỉnh thể không rõ ràng. Các hạt 
này có thể thuộc về ô xít Nd và ô xít Fe. Để có thể khẳng định được 
cần phải có những phép vi phân tích thành phân hoặc vi phân tích pha. 
Trong khuôn khổ nghiên cứu này chúng tôi chưa đủ điều kiện thực 
hiện các phép phân tích đó. 

© Xét với trường hợp lớp Nd-Fe-B được lắng đọng trên lớp 
đệm Mo có chiều dày dị = 20 nm sau đó được phủ lớp Mo bảo vệ có 
chiều dày d; = 30 nm. 


Hình 3.32 trình bày giản đồ XRD của các mẫu sau khi ủ ở 
các nhiệt độ khác nhau. Đối với các nhiệt độ ủ ở 550 °C, 625 °C và 
650 °C chỉ có các vạch đặc trưng của pha 2:14:1 xuất hiện (không kể 
các vạch của Si, Mo). Cường độ các vạch tăng theo giá trị của nhiệt độ 
ủ. Điều đó cho thấy rằng trong màng có chứa chủ yếu pha từ cứng 
2:14:1. Khi nhiệt độ ủ tăng, kích thước hạt 2:14:1 tăng dẫn đến cường 
độ của các vạch đặc trưng tăng. Với nhiệt độ ủ 675°C, ngoài vạch đặc 
trưng của pha 2:14:1 còn xuất hiện vạch của pha Nd;O; và vạch tương 
ứng với pha MoaO¡¡ trên giản đồ XRD. Như vậy khi ủ ở nhiệt độ lớn 
hơn 650°C lớp Nd-Fe-B đã bị ôxy hoá và phản ứng với lớp Mo trong 
quá trình ủ. 

Cấu trúc hạt và các lớp theo phương cắt ngang của các mẫu © 
sau phún xạ và sau khi ủ 650°C được khảo sát bằng ảnh HRSEM trên 
hình 3.33. Ta thấy mẫu sau khi phún xạ thể hiện cấu trúc vô định hình. 
Sau khi ủ, các hạt tỉnh thể trong lớp Nd-Fe-B xuất hiện rõ ràng, biên 
giới giữa lớp Nd-Fe-B và lớp Mo mắt đi thể hiện có sự khuếch tán 
giữa hai lớp này. Tuy nhiên biên giới giữa đế Si và màng (bao gồm cả 
Mo và Nd-Fe-B) thăng và rất rõ nét. Điều đó cho thấy không xảy ra 
phản ứng giữa màng với đề Sỉ và sự liên kết giữa màng và để khá tốt. 

Từ các kết quả nghiên cứu cấu trúc màng bằng giản đồ XRD và 
ảnh HRSEM mặt gãy của các mẫu như đã trình bày ở trên cho thấy vai 


131 


trò rất rõ ràng của lớp đệm Mo đã ngăn cản phản ứng của lớp Nd-Fe-B 
với đề Si trong quá trình ủ. Giữa lớp đệm Mo và lớp Nd-Fe-B cũng đã 
xảy ra sự khuếch tán, tuy nhiên độ sâu khuếch tán chưa ảnh hưởng 
nhiều đến cầu trúc của màng. Nguyên nhân cơ bản là do Mo có nhiệt 
độ nóng chảy cao và khả năng phản ứng của Mo với đề Sỉ và lớp 
Nd-Fe-B yếu. 


(đ.v.L.y) 


Cường độ 


20 (đỏ) 
Hình 3.32. Giản đồ XRD của các màu ® 
sau khi ủ ở các nhiệt độ khác nhau(ghi trên hình) [3.15] 

Chúng ta cũng có thẻ thấy rõ vai trò bảo vệ ô xi hoá của lớp Mo 
từ hình 3.33b. Lớp gần bề mặt màng có cấu trúc đặc sít ngăn cản sự 
thâm nhập của ôxy từ môi trường. Các hạt trong lớp Nd-Fe-B hình 
thành có biên hạt rất rõ thể hiện các tỉnh thể 2:14:1 có cấu trúc tốt. 


500 nm 


Hình 3.33. Ảnh HRSEÁ theo phương cắt ngàng của mẫu © 
(4) sau phún xạ và (b) sau ủ ở 650°C [3.16] 


132 


Nhiệt đồ 0 tôi ưu CC) 


Chiều dày lớn dêm d.(nm) Chiếu dày lớp bảo vẻ d.(nm) 
Hình 3.34. Dường cong phụ thuộc của nhiệt độ ủ tỏi tru vào (d) dị, với 
d;› duy trì ở 30 nm và (b) d›, với d, duy trì ở 20 nm [3.16] 


x# Tính chất từ [3.6] 

Ảnh hưởng của chiều dày lớp đệm và bảo vệ Mo đến vi cầu trúc 
của màng Nd-Fe-B đã nghiên cứu [3.6] cho thấy ứng với mỗi chiều 
dày (lớp Mo) khác nhau sẽ tồn tại một giá trị nhiệt độ ủ tối ưu (7ano) 
sao cho lớp Nd-Fe-B không bị ô xi hoá hoặc phản ứng với đế và cho 
màng có tính chất từ tốt nhất. 


Giá trị nhiệt độ ủ tối ưu phụ thuộc vào chiều dày đ) và d; được 
trình bày trên hình 3.34. Từ đó cho thấy với ¿¡ = 0, nhiệt độ ủ tôi ưu là 
550°C. Tăng nhiệt độ ủ cao hơn sẽ xảy ra phản ứng của lớp Nd-Fe-B 
với đề Sỉ làm giảm tính chất từ của mẫu. Nhiệt độ ủ này tuy đã hình 
thành pha 2:14:1 nhưng sự tỉnh thể hoá của pha 2:14:1 xảy ra chưa 
hoàn toàn và có thể còn tồn tại một phần pha vô định hình làm cho 
biên hạt trên bề mặt gãy không rõ ràng. Tăng chiều dày đi, đồng nghĩa 
với việc giảm khả năng phản ứng của lớp Nd-Fe-B với đề Sĩ khi ủ ở 
nhiệt độ cao. Vì vậy 7ano tăng dẫn đến cấu trúc tỉnh thể 2:14:1 được 
kết tỉnh tốt hơn, giảm lượng pha vô định hình và làm biên hạt thể hiện 
rõ nét hơn là một trong những nguyên nhân nâng cao phẩm chất từ của 
màng (hình 3.35). Hình 3.34a cho thấy 7„;„ tăng đến giá trị bão hoà 
bằng 625°C khi d¡ tăng đến khoảng 20 nm. Tiếp tục tăng đ¡ sẽ không 


133 


có lợi hơn vẻ nhiệt độ ủ tối ưu mà ngược lại sẽ làm tăng độ nhám bề 
mặt và giảm khả năng liên kết của màng với đề Si. 


H &Ó): (BH) (MGO) 


0 10 20 30 40 
d,/nm) 
Hình 3.35. Đường cong phụ thuộc của H., (BH)„„. vào di, 
với nhiệt độ ủ tối tru và d; duy trì bằng 30 nm [3.6] 


Đối với màng không có lớp bảo vệ (đ; = 0), trong điều kiện của 
nghiên cứu này, không có chế độ ủ nào để có thẻ hình thành pha từ 
cứng 2:14:1 trong màng. Vì vậy 7ạno tại điểm đ; = 0 được bỏ qua trên 
đường cong 7ano(đ;) hình 3.36. Tăng chiều dày lớp Mo bảo vệ, cũng 
có nghĩa giảm khả năng ô xi hoá của lớp Nd-Fe-B trong quá trình bảo 
quản và quá trình ủ. Vì vậy 7ano đạt giá trị bão hoà khi đ; = 30 nm. 


H (kÓc): (BH) (€MGOx) 


80 100 


Ù 20 40 6) 
dam) 


Hình 3.36. Đường cong phụ thuộc của H,, (BH)„„. vào d›, 
với nhiệt độ ủ tôi tru và d, duy trì bằng 20 nm [3.6] 


134 


Từ các kết quả phân tích, đo đạc về thành phần các nguyên tố, vi 
cầu trúc và tính chất từ của màng Nd-Fe-B phụ thuộc vào bản chất, 
chiều dày lớp đệm và bảo vệ cho thấy vai trò của lớp đệm và lớp bảo 
vệ là hết sức quan trọng để có thẻ chế tạo được màng có tính chất từ 
cứng tốt. Khi không có lớp đệm, lớp Nd-Fe-B phản ứng mạnh với để 
Sỉ khi ủ ở nhiệt độ lớn hơn 600°C làm phá huỷ cấu trúc của màng. Pha 
2:14:1 bị chuyên thành các pha chứa S¡. Điều đó làm giảm nhiệt độ ủ 
tối ưu và giảm tính chất từ của màng. Khi không có lớp bảo vệ, màng 
bị ô xỉ hoá mạnh trong quá trình ủ và không thẻ kết tỉnh pha 2:14:]. 
Kết quả là màng có tính chất từ mềm. Khi tăng chiều dày lớp bảo vệ, 
chuyên pha vô định hình - tỉnh thể 2:14:1 đã xảy ra, cấu trúc màng bao 
gồm chủ yếu pha 2:14:1 là nguyên nhân tạo nên tính từ cứng của 
màng. 

3.4.5. Ảnh hưởng của chiều dày lớp Nd-Fe-B 


Như đã giới thiệu trong phần mở đầu, màng mỏng Nd-Fe-B có 
thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực với các yêu cầu về độ dày khác 
nhau. Trong công nghệ MEMS, các màng thường được dùng với 
chiều dày cỡ vài #m trong khi trong công nghệ ghi từ chỉ cỡ vài chục 
nm. Vì vậy, việc nghiên cứu cấu trúc và tính chất từ của màng mỏng 
Nd-Fe-B phụ thuộc vào chiều dày là rất quan trọng để có thể chế tạo 
được màng phù hợp với các ứng dụng khác nhau. Từ những kết quả 
nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế độ ủ và chiều dày lớp đệm, lớp bảo 
vệ đến cấu trúc và tính chất từ của màng Nd-Fe-B cho chúng ta thầy 
lớp Nd-Fe-B có phản ứng với lớp đệm, để Sỉ và ô xỉ từ môi trường. 
Mức độ phản ứng phụ thuộc vào chiều dày lớp đệm và chế độ ủ. Với 
chiều dày lớp Nd-Fe-B nhỏ sự ảnh hưởng này sẽ càng rõ nét. Chiều 
dày lớp Nd-Fe-B càng lớn thì sự ảnh hưởng của các phản ứng trên là ít, 
tuy nhiên kích thước hạt của pha 2:14:1 lại tăng. 

Các tác giả [3.17] đã nghiên cứu sự ảnh hưởng của chiều dày lớp 
Nd-Fe-B đến sự định hướng tỉnh thể, cấu trúc và tính chất từ của màng 
Nd-Fe-B. Màng được phún xạ với chiều dày đxa.rep thay đổi từ 30 
nm đến 1500 nm trên đề Ta có nhiệt độ 550°C. 


135 


Magnetization (a.u.) 


“Ta substrate 


Field (kOe) 
Hình 3.37. Đường cong từ trể của màng NdFeB 
với chiều dày dwuysg khác nhau [3.17] 


Hình 3.37 trình bày đường cong từ trễ của màng Nd-Fe-B với 
chiều dày đware.p khác nhau. Kết quả cho thấy với đwu.¿.; = 120 nm, 
tính dị hướng từ vuông góc trong màng thẻ hiện rõ nét. Cấu trúc dị 
hướng từ vuông góc giảm mạnh khi chiều dày đxu.r¿.; tăng đến 1500 
nm. Điều đó được giải thích do tăng chiều dày màng dẫn đến tăng 
kích thước hạt 2:14:1 và sự phát triển hạt có định hướng rồi loạn ngẫu 
nhiên. 


10 100 1000 10000 
"Thickness (nm) 


Hình 3.38. Sự phụ thuộc tỷ số $ = AM, vào chiều đây dx„„„ [3.17] 


Hình 3.38 trình bày sự phụ thuộc của tỷ số $ = Af„M, vào chiều 
đầy đša-re.p. Có thể thấy rõ rằng Š, luôn luôn lớn hơn $Š trong toàn bộ 
dải chiều dày dãy thể hiện màng có cấu trúc dị hướng vuông góc. 
Tuy nhiên, tính dị hướng vuông góc giảm rõ rệt khi chiều dày màng 
lớn hơn 500 nm. 


136 


Các nghiên cứu của tác giá [3.17] về sự anh hưởng cua chiều dày 
lớp Nd-Fe-B đến vi cầu trúc và tính chất từ cua mảng mong Nd-EFe-B 
được trình bảy dưới đây. Các màng được chế tạo với thành phần và 
cầu trúc: S/Mo(20 nm}⁄/NdauFe;¡Bo(eu-re-s)/Mo(30 nm) (dšu2¡ó-¡ = ŠÚ 
+ 1200 nm) với công suất và áp suất phún xạ duy trì ở 300W và 20 


mÏTorr. 


Cường đỏ (đi Ev) 


31M ni 


20 (đô) 


Hình 3.39. Giản đồ XRD của các mẫu có chiều dày lớp NadFeB khác 
nhau (sau khi ú 650C). Hình nhỏ bên trên góc phải là phóng to của 
vàng [3.15] 

Bảng 3.5. Kích thước hạt pha 2: 14:1 tính theo công thức Seherrer với chiều 
dày lớp Na-Fe-B khác nhau |3. S]. 


đšu-rep (nm) | 100 200 300 500 §00 | 1200 
đ;1¡¡(nm) 65 73 §9 123 154 192 


Hình 3.39 trình bày giản đồ XRD của các mẫu có chiều dày lớp 
Nd-Fe-B khác nhau sau khi ủ ở 650°C. Với mẫu đu.re.; = 50 nm, 
không xuất hiện các vạch đặc trưng của pha 2:14:1. Quan sát kết quả 
phân tích thành phần phụ thuộc vào chiều sâu màng sau khi ủ trên 
hình 3.27 có thẻ thấy chiều sâu khuếch tán của lớp Mo vào lớp Nd-Fe- 
B vào khoảng 30 nm. Vì vậy, với chiều dày đvu.re.p = 50 nm, lớp Nd- 
Fe-B đã bị Mo thâm nhập hoàn toàn từ lớp đệm và lớp bảo vệ tạo nên 


137 


các hợp kim chứa Mo và là nguyên nhân không tạo được pha 2:14:1 
khi ủ. Đối với các mẫu có chiều dày lớn hơn 100 nm, các vạch đặc 
trưng của pha 2:14:1 xuất hiện khá rõ, cường độ càng mạnh đối với 
chiều dày đwu.re.s càng lớn. Nguyên nhân này có thẻ giải thích do tỷ 
phần pha 2:14:1 trong màng tăng và kích thước hạt càng lớn khi chiều 
dày đAa-rc.p tăng. 


Kích thước hạt của pha 2:14:1 được tính theo độ rộng bán vạch 
của vạch (410) trên giản đồ XRD hình 3.39. Lý do chọn vạch này để 
tính kích thước hạt vì vạch này có cường độ mạnh nhất và không có 
sự chồng vạch. Khi tính kích thước hạt, cường độ vạch (410) và góc Ø 
được phóng to như hình nhỏ góc trên bên phải. Tính kích thước hạt 
d;>i4¡ của pha 2:14:1 theo công thức Scherrer cho các mẫu có chiều 
dày đwa.re.s từ 100 nm đến 1200 nm cho kết quả ở bảng 3.5. Có thể 
thấy rằng kích thước hạt của pha 2:14:1 tăng nhanh khi chiều dày lớp 
Nd-Fe-B tăng. 


H/&Oc). (BH)_ (MGOc) 
= 


300 4o so sốo 1000 300 
Chiếu dày lớp NdF€B (nm) 


Hình 3.40. Đường cong phụ thuộc của H, và (BH)„„v vào đ xu.x‹.s[3.6] 

Đường cong phụ thuộc của 7í; và (8H)may vào chiều dày lớp Nd- 
Fe-B được trình bày trên hình 3.40. Rõ ràng tính chất từ của màng phụ 
thuộc rất mạnh vào chiều dày đš¿-re.s trong khoảng giá trị thấp. Với độ 
dày đèwa-rep = 50 nm, #7; và (BH)mzx gần bằng không do không hình 
thành pha từ cứng 2:14:1. #7: và (BHj)max tăng mạnh đến 17.4 kOe và 
15.9 MGOe khi đxs.r¿.; tăng từ 50 nm đến 200 nm. Nguyên nhân tăng 
đột biến này là do sự xuất hiện của pha 2:14:1 (hình 3.39). Tuy nhiên 


138 


khi giá trị đwørep tăng tiếp dến 1200 nm, /f, và (B//J„„„ có xu thế 
giảm dẫn. Sự suy giảm của /7, có thẻ giải thích do sự lớn lên của kích 
thước hạt khi chiều dày đ¿ur.; tăng (bảng 3.5) dẫn đến giảm các tâm 
hãm vách dịch chuyển đô men. Đối với (BH)„¿v. giá trị độ lớn phụ 
thuộc mạnh vào cả A, và /1 chỉ khi #7. < 4ZA/,„ Còn khi H > 4ZAf,. 
(P!I„¿„ chỉ phụ thuộc vào Äƒ,. Chúng ta biết rằng, giá trị 4Zzí, thường 
có giá trị trong khoảng 7 đến 10 kG đối với vật liệu 2:14:1 đẳng 
hướng. Ở đây có thể thấy 7; >> 4z Af„ Vì vậy giá trị (B/)ma, phụ 
thuộc chủ yếu vào Aƒ„ mà Ä⁄, suy giảm ít khi chiều dày đxu.re.p tăng từ 
200 nm đến 1200 nm (hình 3.41). 


H &kOc); (BH), (MGOc) 


200 ‡ú0 600 #ú0 1000 1200 
Chiếu dày lớn NJFeB (tnm) 


Hình 3.41. Đường cong phụ thuộc của HH, và (BIÚ„ vào dxu«e [3.6] 


Từ những kết quả phân tích trên cho thấy rằng màng Nd-Fe-B có 
tính chất từ kém khi chiều dày nhỏ hơn 100 nm do phản ứng của lớp 
Mo với lớp Nd-Fe-B trong quá trình ủ. Tính chất từ của mảng tốt nhất 
khi lớp Nd-Fe-B có chiều dày khoảng 200 nm. Tiếp tục tăng chiều dày 
lớp Nd-Fe-B, tính chất từ có xu thế giảm do kích thước hạt tăng và 
một số tính chất của vật liệu màng chuyển dần sang vật liệu khối. 


3.4.6. Ảnh hưởng của thành phần màng [3.18] 
* Ảnh hưởng của thành phần Nd 
Cả 3 nguyên tố Nd, Fe và B đều có vai trò quyết định đến sự 


cấu thành của pha 2:14:1. Tính chất từ của màng mỏng Nd-Fe-B ngoài 


139 


sự phụ thuộc chủ yếu vào sự có mặt của pha từ cứng 2:14:1 còn phụ 
thuộc vào các pha khác như pha giàu Nd, có vai trò làm tăng lực 
kháng từ. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng nếu chỉ có pha 
2:14:1 với kích thước tỉnh thể lớn trong vật liệu có cấu trúc khói (hợp 
kim Nd-Fe-B đúc) thì vật liệu đó vẫn thể hiện đặc tính từ mềm do quá 
trình từ hoá và đảo từ xảy ra một cách dễ dàng nhờ sự dịch chuyển 
vách đô men. Vì vậy để cải thiện tính từ cứng của vật liệu cần phải tạo 
ra các "chướng ngại vật" nhằm cản trở sự dịch chuyên vách đô men 
làm tăng lực kháng từ. Có hai cách thường được sử dụng là: chế tạo 
vật liệu có cấu trúc hạt mịn bằng công nghệ nguội nhanh và pha tạp 
thêm các pha phi từ phân tán. Phương pháp đơn giản nhất để pha thêm 
pha phi từ phân tán là tăng hàm lượng Nd đẻ tạo pha giàu Nd được 
hình thành xen kẽ các hạt của pha 2:14:1. Vì vìy sự ảnh hưởng của 
thành phần Nd đến cấu trúc và tính chất từ của nam châm Nd-Fe-B 
nói chung và màng mỏng Nd-Fe-B nói riêng được quan tâm nhiều 
nhất. 


⁄⁄⁄Ả7- 
91h tu", 9 


'Concentrauon oí Né (s®%) Coneentn of Né (a£%) 
Hình 3.42. Sự phụ thuộc của H, và (BH)„„ vào hàm lượng Nád và B [3.17] 


Sự phụ thuộc của cấu trúc và tính chất từ của màng Nd-Fe-B vào 
tỷ phần Nd đã được S.N.Piramanayagam và cộng sự nghiên cứu [3.17]. 
Hình 3.42 trình bày sự phụ thuộc của /#; và (8/)ma‹ vào hàm lượng 
Nd và B. Kết quả cho thấy #7; và (BH)max đạt giá trị cực đại khi hàm 
lượng Nd vào khoảng 20% và B vào khoảng 10%. Hình 3.43 trình bày 
sự phụ thuộc của đường cong từ trễ vào tỷ phần Nd/Fe. Như vậy, có 
thể thấy rõ rằng tính chất từ tối ưu không chỉ phụ thuộc mạnh vào tỷ 


140 


phản Nd Fe, dòng thời phụ thuộc vào công nghệ chế tạo. Có nghĩa là 
phụ thuộc vào vỉ cầu trúc của màng. Tuy nhiên. có thể thấy một điểm 
chung đạt được của các tác gia là tính chất từ đạt được tối ưu đều với 
ty phần Nd/Fe lớn hơn rất nhiều so với tỷ phần trong pha 2:14: 
(~12.5/87.5). Điều đó cho thấy sự tồn tại của pha giàu Nd trong màng 
Nd-Fe-B là hết sức quan trọng trong việc hình thành pha 2:14:1 và 
nâng cao tính chất từ của màng. 


Hình 3.43. Đường cong từ trể của màng NdFeB với tỷ phần Nd/Fe 
khác nhau [3. | 7] 


Ảnh hưởng của thành phần Nd đến nhiệt độ tạo pha, cấu trúc và 
tính chất từ của màng Nd-Fe-B cũng đã được các tác giả [3.6, 3.18] 
nghiên cứu. Các mẫu được chế tạo theo cấu trúc: Si/Mo(20 
nm}/Nd,Fean..Ba(500 nm)/Mo(30 nm) (x = 14: 20 và 30). Chế độ phún 
xạ ở áp suất 20 mTorr và công suất 300 W. Mẫu sau khi chế tạo được 
ủ ở nhiệt độ từ 450°C đến 675°C. 

© Vi cấu trúc 


Hình 3.44 trình bày giản đỏ XRD của các mẫu sau khi ủ ở 550°C 
và mẫu x = 20 sau phún xạ. Sau khi ủ ở 550 °C mẫu với thành phần 


141 


x= 14 chỉ có các vạch đặc trưng của Mo, S¡ và œ - Fe mà chưa xuất 
hiện vạch đặc trưng của pha từ cứng 2:14:1. Trong khi đối với các 
mẫu có thành phần x = 20 và 30, pha 2:14:1 đã xuất hiện khá rõ nét. 
Với x = 30 trên giản đồ còn xuất hiện các vạch tại góc 2Ø= 30,5° và 
32,5” tương ứng với các pha Nd;O; và ø - Nd. 


Cường dộ (d.v.1.y) 


20(độ) 


Hình 3.44. Giản đồ XRD của các mẫu màng NaFeB với thành phần 
x= 14,20, 30% sau khi ủ ở 550 °C và mẫu với x = 20 sau phún xạ [3.6] 


Mo (110) 


Cường độ(đ.v.t.y) 


›o w +" *" 6 
20 (đỗ) 


Hình 3.45. Giản đồ XRD của mẫu màng NdFeB với thành phân 
x = 14, 20, 30 sau khi ¡ ở 650 “C [3.6, 3.18] 


142 


Tăng nhiệt độ ủ lên 650°C. các mẫu đều xuất hiện pha 2:14:1 rõ 
ràng trên giản đồ XRD hình 3.45. Cường độ vạch của pha NdạO; và đ 
- Nd tăng mạnh đối với mẫu x = 30. Tỷ lệ ba vạch có cường độ mạnh 
nhất của pha 2:14:1 trên hình 3.45 là (214): (410): (411) = 82 : 100 :70. 
So sánh với cường độ vạch chuẩn trong cấu trúc đa tỉnh thể 2:14:1 
đăng hướng là (214): (410): (411) = 79: 100: 68. Đồng thời không có 
vạch nào của pha 2:14:1 có cường độ vượt trội. Từ đó có thẻ cho rằng 
cấu trúc tỉnh thẻ của pha 2:14:1 trong màng là đăng hướng với trục c. 
© Tính chất từ 
Đường cong từ trễ của các mẫu màng với x = 14, 20, 30 sau 
khi ủ ở 550°C và mẫu x = 20 sau phún xạ được trình bày trên hình 
3.46. Mẫu sau phún xạ và mẫu với x = 14 có /⁄; thấp, thẻ hiện tính từ 
mềm. Mẫu với x = 20 và x = 30 đã thẻ hiện tính từ cứng, tuy nhiên với 
mẫu x = 20 vẫn còn xuất hiện "höm" ở góc phân tư thứ hai. Chứng tỏ 
rằng trong màng còn chứa một phần thẻ tích pha từ mềm, quan sát 
giản đồ XRD trên hình 3.44 với đường x = 20 không thấy các vạch 
đặc trưng của pha từ mềm nào. Mặt khác với nhiệt độ ủ này là khá 
thấp đẻ đạt được cấu trúc và tính chất từ tối ưu. Vị vậy có thể cho rằng 
pha từ mềm trong mẫu có thể là pha vô định hình và kích thước các 
pha không thoả mãn cho điều kiện tương tác trao đổi đàn hỏi. 


Tăng nhiệt độ ủ đến 650°C, các mẫu đều thể hiện tính từ cứng. 
Với mẫu x = 14, đường cong từ trễ thể hiện sự tồn tại hai pha có #1. 
khác nhau, một pha từ cứng và một pha từ mèẻm, không tương tác trao 
đổi đàn hồi. Kết hợp với giản đồ XRD trên hình 3.45 có thể cho rằng 
pha từ cứng là 2:14:1 còn có pha từ mềm là ø-Fe. Như vậy, một lần 
nữa có thể khăng định tính chất từ cứng của màng mỏng Nd-Fe-B là 
do đóng góp của pha 2:14:1. Tuy nhiên, để thu được màng có tính chất 
từ tốt thì hàm lượng của Nd trong màng phải cao hơn khá nhiều so với 
trong thành phần của pha 2:14:1 (Nd khoảng 11,8% nguyên tử) như 
trong nam châm nguội nhanh hay nam châm thiêu kết. Nguyên nhân 
chính là do chuyền pha trong màng mỏng là chuyên pha rắn ©> rắn và 
trong màng được chế tạo bằng phương pháp phún xạ. ở trạng thái vô 
định hình, thường có nhiều lỗ xốp. Vì vậy khả năng khuếch tán của 


143 


các nguyên tử thấp dẫn đến khó hình thành pha trật tự 2:14:1. Khi tăng 
hàm lượng Nd, do nhiệt độ nóng chảy của Nd thấp hơn nhiều so với 
Fe, đồng thời nhiệt độ kết tỉnh của pha ø - Nd từ trạng thái vô định 
hình là khá thấp (khoảng 300 °C) nên khả năng khuếch tán của các 
nguyên tử Nd được tăng cường, dẫn đến việc hình thành pha 2:14:1 
trong màng thuận lợi hơn. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến 
việc giảm nhiệt độ hình thành pha 2:14:1 khi tăng hàm lượng Nd trong 
màng. 


x=20 sau phún xa s3) 
N 


bí F4 
cc ý x=30 
s x=20 
š 0 
Ễ 
b.⁄4 


-20 -10 0 10 20 


H(kOe) 
Hình 3.46. Đường cong từ trể của mẫu màng NdFeB với thành phân 
x= 14,20, 30 sau khi ủ ở 55ữ"C và mẫu x = 20 sau phún xạ [3.6] 


l) 


4xM(kG) 


H(kOe) 


Hình 3.47. Dường cong từ trễ của cúc mẫu x = 14. 20. 30 ủ ở 65ữC [3.6] 


144 


* Ảnh hưởng của hàm lượng pha tạp Cu 


Có thể tạo pha 2:14:1 trong màng Nd-Fe-B bằng hai cách: hoặc 
màng được lắng đọng trực tiếp với nhiệt độ đế khoảng 600°C, hoặc 
mẫu được phún xạ trên đề ở nhiệt độ phòng sau đó ủ ở khoảng 600°%C 
[3.19]. Như vậy, khi ứng dụng màng Nd-Fe-B trong các linh kiện, 
thiết bị sẽ bị hạn chế bởi những chỉ tiết khác về nhiệt độ tới hạn của 
những chỉ tiết này. Vì vậy một trong những mục tiêu quan trọng là cần 
phải chế tạo màng Nd-Fe-B với chế độ xử lý nhiệt hay nhiệt độ hình 
thành pha 2:14:1 càng gần nhiệt độ phòng càng tốt. 


Ảnh hưởng của hàm lượng Cu đến cấu trúc và tính chất của 
màng được các tác giả [3.19] nghiên cứu. Các mẫu được chế tạo theo 
cấu trúc: Si/Mo(20 nm)/Nd;uFe;..Cu,Bạ(800 nm) /Mo(30 nm), với x = 
0 + 3. Các mẫu được chế tạo ở công suất phún xạ 300W, áp suất 20 
m†Torr. Sau chế tạo, các mẫu được ủ theo chế độ TA ở các nhiệt độ 
Tan = 400°C, 475°C và 550°C. 

© Vị cầu trúc 

Giản đồ nhiễu xạ XRD của các mẫu với thành phần Cu khác 
nhau sau khi ủ theo chế độ TA ở 650°C được trình bày trên hình 3.48. 
Như đã thẻ hiện trên hình 3.48, với nhiệt độ 7ạn bằng 400°C, không có 
các vạch đặc trưng của pha 2:14:1 xuất hiện trên tất cả các mẫu. Tăng 
nhiệt độ ủ 7a lên 475°C, mẫu không pha tạp Cu (x = 0) vẫn chưa xuất 
hiện vạch đặc trưng của pha 2:14:1, trong khi các mẫu có pha tạp Cu 
(x > 0) các vạch đặc trưng của pha 2:14:1 đã xuất hiện với cường độ 
tăng theo giá trị của x. Với nhiệt độ ủ Tan bằng 550C, vạch đặc trưng 
của pha 2:14:1 đã thể hiện rõ nét trên các mẫu. Như vậy có thẻ thấy 
rằng nhiệt độ tạo pha 2:14:1 giảm khoảng 70°C khi pha tạp 1% Cu. Cơ 
chế của việc giảm nhiệt độ tạo pha 2:14:1 cần phải có những nghiên 
cứu kỹ hơn về các phép vi phân tích hoá, lý. Tuy nhiên có thể giải 
thích do Cu có nhiệt độ nóng chảy thấp, dẫn đến tăng cường khả năng 
khuếch tán của các nguyên tử, do vậy pha 2:14:1 có thể hình thành ở 
nhiệt độ thấp hơn. 


145 


„e 400C 415 °C 550C 


30 40 50 30 40 5030 40 50 
29 (độ) 29 (độ) 29 (độ) 


Hình 3.48. Giản đồ XRD của các mẫu màng Nd;uFe:,..Cu,Bụ, với x = 0; 
1; 2; 3 được ủ ở nhiệt độ 40ŒC, 475°C, 500C (3.19] 


146 


© Tính chất từ 

Hình 3.49 trình bày sự phụ thuộc của /#7., Ä⁄; và (J/7)ma„vào hàm 
lượng pha tạp Cu của các mẫu sau khi ủ ở 550°C. Khi tăng x từ 0 đến 
3, A/, luôn giảm do hàm lượng Fe (có A⁄, lớn ~ 2.2 kG) bị thay thế 
bằng nguyên tố Cu (phi từ). Đối với ?⁄,, ban đầu tăng đến giá trị cực 
đại khi x = 2 sau đó giảm. /⁄; tăng khi x tăng từ 0 đến 2 được giải thích 
có thể do trong màng đã hình thành nên pha giàu Cu xen kẽ giữa các 
hạt 2:14:1 tạo nên các tâm hãm dịch chuyền vách đô men. Tuy nhiên, 
khi hàm lượng Cu tăng cao hơn 2% có thẻ dẫn đến làm ngăn cách các 
nguyên tử từ trong màng, ảnh hưởng xấu đến cấu trúc. Hơn nữa, tăng 
€u làm tăng kích thước hạt trung bình cũng là nguyên nhân làm giảm 
lực kháng từ. Đối với (BH)mav, sự biến đổi được giải thích tương tự 
như đôi với Ởi,. 

Như vậy có thể thấy rằng nhiệt độ tạo pha 2:14:1 giảm khoảng 
70°C khi pha tạp 1% Cu. Cơ chế giảm nhiệt độ tạo pha 2:14:1 còn là 
vấn đề chưa được nghiên cứu kỹ. Lực kháng từ và tích năng lượng từ 
cực đại tăng từ 11 đến 12.5 kOe và từ 13,5 đến 15 MGOe khi hàm 
lượng Cu tăng từ 0 đến 2%. Pha tạp hàm lượng Cu lớn hơn 2% sẽ làm 
giảm tính chất từ của mẫu do hàm lượng nguyên tố phi từ quá lớn. 


(BH),„..(MGOe) 


nam TT 


Tính chất từ 


Hàm lượng Cu (%) 


Hình 3.49. Các đường cong phụ thuộc của H,, M, và (BH)„„ vào hàm 
lượng Cu của các mẫu NadFeB sau khi ủ ở 550C [3.19]. 


147 


3.4.7 Màng mỏng có cấu trúc hai pha Nd;Fe;B/œ-Fe 


Nam châm nano tổ hợp có cấu trúc hai pha Nd;Fe,aB/ œ- Fe đã 
và đang được quan tâm do chúng có tính chất từ tốt với một hàm 
lượng nguyên tố đất hiếm thấp. Các nghiên cứu lý thuyết đã chỉ ra 
rằng với kích thước hạt của pha từ cứng và pha từ mềm hợp lý thì lực 
kháng từ của vật liệu sẽ bằng lực kháng từ của pha từ cứng và từ độ sẽ 
gần bằng từ độ của pha từ mềm (~ 22 kG) do tỷ phần thể tích pha từ 
cứng chỉ chiếm khoảng 0,1%. Khi đó tích năng lượng từ cực đại 
(BH)„ax sẽ có giá trị cực đại vào khoảng (4zA⁄,)?/2 ~ 11?~120 MGOe. 


Iw#cnsity (arb. tnK} 


10 3 kủ $9 “4Ó 


Hình 3.50. Giản đô XRD cua các mẫu màng NdFeB được chế tạo với 
tỷ phán q - Fe khác nhau [3.20] 


Lần đầu tiên Coehoorn đã chế tạo nam châm Nd-Fe-B nguội 
nhanh với một hàm lượng nhỏ Nd nhưng với hàm lượng cao B. Băng 
nguội nhanh thu được có cấu trúc gồm pha từ cứng 2:14:1 và các pha 
từ mềm Fe;B và ø- Fe. Từ đó cho đến nay. nam châm hai pha trên cơ 
sở hệ 2:14:1/ø- Fe đã được nghiên cứu rất rộng rãi. Mặc dù vậy, các 


148 


kết quả thực nghiệm hiện nay vẻ chế tạo hệ nam châm này vẫn còn rất 
thấp so với tính toán lý thuyết. Nguyên nhân chính là do kích thước 
hạt của các pha chế tạo được không đồng đều, vì vậy vi cấu trúc của 
nam châm không đạt được lý tưởng, dẫn đén lực kháng từ và tỷ số từ 
dư tháp. 

Màng mỏng nanocomposite Nd-Fe-B/œ-Fe đã được Jai-Lin Tsai 
cùng cộng sự [3.20] nghiên cứu. Các mẫu được chế tạo bằng phương 
pháp phún xạ DC trên đề S¡ ở nhiệt độ 680°C. Giản đồ XRD của các 
mẫu được chế tạo với tỷ phần œ - Fe khác nhau được trình bày trên 
hình 3.50. Có thể nhận thấy rằng cường độ vạch œ - Fe ở góc 
20 = 44,5° tăng theo tỷ lệ pha œ - Fe. Cấu trúc màng có xu thế dị 
hướng vuông góc khi hàm lượng pha œ - Fe tăng từ 17% lên 30%. 


Hình 3.51 trình bày đường cong khử từ của các mẫu màng Nd- 
Fe-B với các tỷ phần pha œ - Fe khác nhau. Lực kháng từ giảm , từ dư 
tăng khi tăng tỷ phần pha œ - Fe. Đó là do pha ơ - Fe là pha từ mềm 
và có từ độ bão hoà (22 kG) lớn hơn nhiều so với pha 2:14:1 (16 kG). 


-" mi 
H(kÓ<) 
Hình 3.51. Đường cong khử từ của các mẫu màng NaFeB với các tỷ 
phân pha a - Fe khác nhau [3.20] 


Màng mỏng có cấu trúc đa lớp Mo(5 nm)/ [Nd;sFes¿B;(10nm) 
/FesoCoso(dreco)]ao/Mo(40 nm)/Sỉ, với đrecạ = 1 + 50 nm đã được các 
tác giả [3.20] nghiên cứu. Đường cong từ trễ của màng đa lớp với 


149 


dz.co = 5nm và màng đơn lớp có cùng thành phần với chiều dày lớp 
Nd-Fe-B bằng 300 nm được trình bày trên hình 3.52. 


Maœnetization (emu/cc) 


Applied field H(kOe) 
Hình 3.52. Đường cong từ trể của màng đa lớp với dựvc„ = Šnm và màng 
đơn lớp với chiêu dày lớp NdFeB bằng 300 nm [3.20] 


Mo(SnmV[Nd,„Fe,B„(10nm)/Fo,„Co„u(đ,„„„nm)]x 2/Mo(40nm), 


9ø 1o 2o E7 4o so 
đzạco (nm) 


Hình 3.53. Đường cong phụ thuộc của H, và M, vào chiều dày d;«co [3.20] 


Từ hình 3.52 ta thấy rằng màng đa lớp có lực kháng từ nhỏ 
hơn màng đơn lớp. Tuy nhiên, từ dư lại lớn hơn nhiều do pha FeCo là 
pha từ mềm có từ độ bão hoà lớn (24 kG). Kết quả là tích năng lượng 
từ cực đại đạt giá trị rất cao (27 MGOe) so với màng đơn lớp (13 
MGOe). Mặt khác, đường cong từ trễ của màng đa lớp cũng thể hiện 


150 


như đường cong đơn pha tại điểm từ dư. Điều đó cho thấy tương tác 
trao đôi đàn hồi mạnh giữa pha 2:14:1 và pha FeCo 


Mo(Snmy[Nđ„„F@„B¿(10nmyFe,.Co,„(đ,„...m)] x 20Mo(40nam), 


18B —————++ ——— —30 
° 
16 
4zo® 
" ậ 
Š La (#RMDQ„, ca 
LC —v— (BH). H 
x 19% 
10 
- | HIẾP, ¿ &—_É———=—I _—Ì0 
10 20 E3 40 50 
đ;ạc; (nm) 


Hình 3.54. Đường cong phụ thuộc của (BH)„„. và M, 
vào chiêu dày d,..,(3.20] 


Cường độ (đ.v.t.y) 


20 30 40 s0 60 
Góc 20 (đô) 


Hình 3.55. Giản đồ XRD của mẫu màng Si(100)/Mo(40 nm)/ 
Nd,Fe¿;„Bs (1200nm) /Mo(100 nm) và sau khi ủ [3.6, 3.21] 


Đường cong phụ thuộc của H, và M, vào chiều dày dr;co được 
trình bày trên hình 3.53. Nhận thấy rằng H. luôn giảm và M, luôn tăng 
khi tăng chiều dày dg;co. H, đặc biệt giảm mạnh khi dycọ > 10 nm do 
kích thước pha từ mềm lớn hơn độ dài tương tác trao đôi đàn hồi giữa 


I5 


hai pha từ cứng - từ mềm. Tính chất từ của màng tối ưu ((#/)ma„ đạt 
cực đại) khi chiều đày đreco vào cỡ 5 nm (hình 3.54). 


Màng mỏng có cấu trúc đa lớp 2:14:1/ơ - Fe cũng đã được các 
tác giả [3.6, 3.21] nghiên cứu. Các mẫu được chế tạo theo dạng 
Si(100//Mo(40 nm}/Nd,Fesi.v Bạ(1200 nm)/Mo(60 nm) (x =16). Mẫu 
đơn pha 2:14:1 (x = 20) cũng được đưa ra để so sánh. Sau khi phún xạ 
các mẫu được ủ ở 650°C. 


Giản đồ XRD của mẫu màng với x = 16 và 20 sau khi ủ được 
trình bày trên hình 3.55. Có thể thấy rõ sự khác nhau của các vạch trên 
giản đồ với giá trị của x khác nhau. Với x = 20, ngoài các vạch đặc 
trưng của Mo và S¡ chỉ có các vạch của pha 2:14:1 xuất hiện. Điều đó 
cho thấy mẫu thể hiện tính chất cấu trúc như vật liệu đơn pha. Tuy 
nhiên, thành phần Nd trong mẫu lớn hơn khá nhiều so với thành phần 
trong pha 2:14:1, vì vậy có thẻ giả thiết rằng đã tổn tại pha giàu Nd 
tạo thành lớp mỏng khoảng 1 + 3 nm xen kẽ giữa các hạt 2:14:1 và do 
giới hạn độ phân giải của thiết bị phân tích nên không xác định được 
sự có mặt của pha này. Với x = l6, ngoài các vạch đặc trưng của pha 
2:14:1, vạch nhiễu xạ tại góc 2Ø= 44,5° có cường độ khá rõ thể hiện 
sự có mặt của pha ø - Fe trong màng. 


Ảnh HRSEM của mẫu x = 16 được trình bày trên hình 3.56. 
Quan sát hình 3.56a cho thấy cấu trúc tinh thể của lớp Nd-Fe-B bao 
gồm hai loại hạt có kích thước khác nhau rõ rệt. Loại hạt có kích 
thước lớn, vào khoảng 200 nm, và loại hạt có kích thước nhỏ, vào 
khoảng 15 nm. Để so sánh vi cấu trúc của thành phần x = 16 với thành 
phần x = 20, ảnh HRSEM của mẫu x = 20 được trình bày trên hình 
3.56b. Có thẻ thấy sự khác biệt về kích thước hạt so với mẫu x = l6, ở 
đây chỉ có một loại hạt có kích thước khoảng từ 50 đến 150 nm. Kết 
hợp với giản đồ XRD trên hình 3.55 chúng ta có thể giả thiết rằng các 
hạt nhỏ (có kích thước khoảng 15 nm) trên hình 3.56a tương ứng với 
pha ø - Fe, các hạt có kích thước lớn (khoảng 200 nm), tương ứng với 
pha 2:14:1. Tuy nhiên, để khăng định điều này cần phải có các phép vi 
phân tích EDS, XRD hay TEM. 


152 


Hình 3.56. Ảnh HRSEM của mẫu (a) x = l6 và (b) x = 20 sau khi ủ [3.6] 


Một câu hỏi đặt ra là tại sao tỷ lệ Nd/Fe trong màng (với x = l6) 
cao hơn nhiều so với trong pha 2:14:1 mà vẫn tồn tại đồng thời pha 
ø-Fe và pha giàu Nd? Điều này có thê giải thích do sự chuyên pha xảy 
ra trong màng là chuyên pha rắn - rắn, vì vậy sự thay đổi thành phần 
các cầu tử trong màng trong quá trình chuyển pha là mang tính cục bộ, 
tốc độ khuéch tán của các nguyên tử thấp hơn nhiều so với trong trạng 
thái lỏng. Mặt khác, pha ø - Fe có thẻ kết tỉnh từ trạng thái vô định 
hình ở nhiệt độ (khoảng 300°C), thấp hơn nhiều so với pha 2:14:1. Kết 
quả là các pha có thể hình thành trong điều kiện thành phần (trung 
bình trên toàn bộ mảng) của màng khác nhiều so với chuyển pha lỏng 
- rắn của giản đồ trạng thái. 


Hình 3.57. Dường cong từ trể của các mẫu với x = l6 và 20 sau khi ủ [3.6] 


153 


Đường cong từ trễ của các mẫu đơn pha (x = 20) và đa pha 
( = 16) sau khi ủ được trình bày trên hình 3.57. Có thể thấy sự khác 
nhau cơ bản của màng đơn pha và đa pha ở giá trị lực kháng từ và từ 
dư. Lực kháng từ của màng đơn pha lớn hơn so với màng đa pha, 
trong khi từ dư thì ngược lại. Nguyên nhân tăng từ dư đối với màng đa 
pha từ cứng/từ mềm đã được T. Schrefl và J. Fidler [3.22] đã mô 
phỏng, đó là do mô men từ của pha từ mềm được "ghim" theo phương 
của pha từ cứng ở trạng thái từ dư. Mặc dù cấu trúc thể hiện bao gồm 
hai pha 2:14:1/øz - Fe trên giản đồ XRD và ảnh HRSEM nhưng trên 
đường cong từ trễ hình 3.57 vẫn thẻ hiện như đường cong của vật liệu 
đơn pha. Điều đó cho thấy có sự tương tác trao đổi đàn hồi mạnh giữa 
các hạt 2:14:l và ø-Fe. 


M(đ.v.t.y) 


0 50 100 150 200 250 300 350 400 
Nhiệt độ (°C) 
Hình 3.58. Đường cong M(T) của mẫu x = 16 và 20 sau khi ủ [3.6](3.21] 


Một đặc tính khác nữa rất thú vị của tương tác trao đôi đàn hỏi là 
có thể làm tăng nhiệt độ Curie của mẫu. Đường cong M(7) của mẫu 
x= 16 và 20 sau khi ủ được trình bày trên hình 3.58, các mẫu được đo 
với cùng khối lượng. Có thê thấy rằng trong khoảng nhiệt độ khảo sát, 
trong mỗi mẫu chỉ có một điểm chuyên pha từ duy nhất. Với mẫu 
x= 20, nhiệt độ chuyển pha tại 315°C tương ứng với nhiệt độ Curie 


154 


(7.) của pha 2:14:1. Sau điểm chuyền pha, từ độ giảm vẻ 0. Điều đó 
cho thấy không có pha từ nào trong mẫu có 7¿ > 315°C. Khác với mẫu 
x = 20, nhiệt độ chuyển pha 7: của mẫu x =l6 vào khoảng 325C. 
Đồng thời sau điểm chuyển pha, từ độ còn giá trị dương khá lớn. 
Nguyên nhân được giải thích do sự tồn tại của pha ø - Fe có nhiệt độ 
Curie cao (750°C). Sự tăng 7: của pha 2:14:1 trong mẫu có cấu trúc 
2:14:1/ ø- Fe được giải thích do hiệu ứng tương tác trao đỏi dẫn đến 
sự thâm nhập của trường trao đổi từ pha ø - Fe có 7 cao vào pha 
2:14:1 có 7 thấp. Kết quả là làm tăng trường phân tử hiệu dụng trung 
bình của pha có 7; thấp, dẫn đến mô men từ tự phát A⁄¿; của pha này 
tăng so với ở trạng thái đơn pha. 


3.4.8. Quá trình đảo từ và cơ chế lực kháng từ của màng mỏng 
Nd-Fe-B 


Cơ chế lực kháng từ (CCLKT) luôn luôn là đề tài rất hấp dẫn của 
từ học. Mô hình Stoner-Wohlfarth (SW) vẫn là mô hình tin cậy và là 
cơ sở cho rất nhiều nghiên cứu cho đến nay. Mô hình này gọi là mô 
hình quay đồng nhất, đã xét các hạt từ là đơn đômen, không tương tác 
và có dạng elips tròn xoay với trục dễ trùng với trục dài của elip. Khi 
đó, lực kháng từ Hẹ sẽ có giá trị H, = HẠ = 2K/¿M,. Với K là hằng số 
dị hướng từ tỉnh thể và A⁄; là từ độ bão hoà. Tuy nhiên, Z7: trong nam 
châm thực nghiệm lại nhỏ hơn rất nhiều so với mô hình SW. Sự sai 
khác này là do đóng góp của sai hỏng cấu trúc tỉnh thể và tương tác 
giữa các hạt. Sự đóng góp này dẫn đến quá trình đảo từ xảy ra phức 
tạp hơn so với giả thiết của mô hình SW. Đối với nam châm Nd-Fe-B 
dạng thiêu kết và nguội nhanh đã được nghiên cứu nhiều về quá trình 
từ hoá và CCLKT. Các kết quả đã cho thấy rằng đối với nam châm 
thiêu kết, do kích thước các hạt tỉnh thể lớn hơn so với kích thước tới 
hạn của đơn đômen nên quá trình đảo từ chiếm ưu thế là quá trình 
"địch vách đômen". Ngược lại, do kích thước các hạt tinh thẻ trong 
nam châm nguội nhanh nhỏ hơn so với kích thước tới hạn của đơn 
đômen nên quá trình đảo từ chiếm ưu thế là quá trình "hãm dịch vách 
đômen". Tuy nhiên, do đặc thù của cấu trúc "hai chiều" và tính đa 
dạng của công nghệ chế tạo màng mỏng nên quá trình từ hoá và đảo từ 


155 


xảy ra là sự kết hợp của hai cơ chế đã nêu trên. Cho đến nay mới chỉ 
có rất ít các nghiên cứu về CCLKT trong màng mỏng Nd-Fe-B. 

* CCLKT trong màng có nhiệt độ ủ khác nhau 

Đường cong từ hoá ban đầu ở trạng thái khử từ nhiệt của các 
mẫu sau phún xạ và sau khi ủ ở 7a = 500°C và 650°C được trình bày 
trên hình 3.59. Có thể thấy rằng, ở trạng thái sau phún xạ, độ dốc của 
đường từ hoá ban đầu rất lớn (+ = A⁄⁄H lớn) và từ độ có thẻ đạt đến giá 
trị gần bão hoà khi từ trường ngoài Ở khá thấp (~2kOe). Điều đó cho 
thấy rằng các vách đô men đã dịch chuyển tự do trong mẫu, phù hợp 
với cơ chế đảo từ "dịch vách đômen", tính chất này phù hợp với cầu 
trúc vô định hình của mẫu sau phún xạ. 


Quay các hạt _= 
đơn đômen 


—*— sau phủn xạ Dịch 
I —-—T„=500% chuyển 
= —+—T,„ = 680% vách của 
các hạt đa 
đómen 


0 5 s0 15 20 25 
H(kOe) 


Hình 3.59. Đường cong từ hoá ban đầu của màng NdFeB sau phún xạ và 
sau khi ủ ở nhiệt độ khác nhau [3.6] 

Đường cong từ hoá ban đầu của mẫu 7ạạ = 500°C cũng có độ 
cảm từ ban đầu lớn do đóng góp của cấu trúc vô định hình, tuy nhiên, 
từ độ khó đạt đến giá trị bão hoà và tăng chậm khi #7 > 4 kOe. Nguyên 
nhân này có thể trong màng đã bắt đầu xuất hiện các tỉnh thể của pha 
từ cứng, gây nên quá trình quay của các hạt đơn đô men khi ;J > 4 
kOe. Khác với mẫu sau phún xạ và mẫu 7ạạ = 500°C, đường cong từ 
hoá ban đầu của mẫu 7ạạ = 650°C được chia làm hai phần rất rõ ràng. 
Phần thứ nhất (I), H < 4,7 kOe, có độ cảm từ lớn và phần thứ hai (II), 
H>4,1kOe, có độ cảm từ nhỏ hơn nhiều. Đường cong từ hoá ban đầu 


156 


có hình dạng như vậy đặc trưng cho cấu trúc tỉnh thẻ trong màng bao 
gồm hai loại hạt 2:14:]1 có kích thước đ; ¡¿¡ khác nhau. Loại hạt thứ 
nhất có kích thước đ; ¡¿¡ > đ4 (đ¿ - kích thước tới hạn đơn đômen pha 
của 2:14:1, cỡ 200 nm + 300 nm), có nghĩa là các hạt đa đômen. Phần 
I của đường cong từ hoá ban đầu tương ứng với quá trình dịch vách 
đômen trong các hạt này và CCLKT tương ứng với cơ ché "dịch vách 
đômen”". Loại hạt thứ hai có d› ¡¡¡ < đ;4, là các hạt đơn đômen. Đóng 
góp của các hạt này vào từ độ trong đường cong từ hoá ban đầu chính 
là phần II của đường cong do quá trình quay của các hạt theo phương 
của từ trường ngoài trong quá trình từ hoá [3.6]. 


* CCLKT trong màng có tốc độ tăng nhiệt và thời gian ủ 
khác nhau 

Trong phần trên đã trình bày về CCLKT của màng Nd-Fe-B 
được ủ với phương pháp truyền thống (TA). Kết quả đã chỉ ra CCLKT 
trong màng được điều khiên bởi hai cơ chế là dịch vách đômen và 
quay các hạt đơn đômen. Phần này sẽ trình bày CCLKT của màng 
Nd-Fe-B với chế độ xử lý nhiệt nhanh (RA, gia nhiệt bằng đèn 
halogen - tốc độ 1200°C/phút). Đường cong từ hoá ban đầu được trình 
bày trên hình 3.60 (đường RA, đường TA đưa ra đẻ so sánh). Có thể 
thấy rằng đường từ hoá ban đầu của mẫu RA cũng được chia thành 2 
phần. Phần I có độ cảm từ thấp khi #7 << 77, (RA) và phần II lại khá 
lớn khi 7 tiến gần đến giá trị /7.(RA). Đặc trưng của đường cong từ 
hoá ban đầu như vậy tương đối giống với trường hợp của băng nguội 
nhanh Nd-Fe-B và cho thấy rằng CCLKT trong mẫu được điều khiển 
bằng cơ chế "hãm dịch vách đômen". Nghĩa là cấu trúc tỉnh thể của 
màng bao gồm các hạt có kích thước đ; ¡4¡ << đ¿¿. Quá trình từ hoá ở 
từ trường thấp là quá trình dịch vách đômen nhưng bị ngăn cản bởi 
các biên hạt và các pha phi từ trong mỗi đômen, dẫn đến độ cảm từ 
thấp. Khi từ trường ngoài tiến tới gần giá trị #7, bắt đầu xảy ra quá 
trình quay các mômen từ của các hạt theo phương từ hoá dẫn đến độ 
cảm từ của mẫu tăng mạnh. Tuy nhiên để từ độ đạt đến giá trị bão hoà 
thì cần phải có # >> H. Kết quả chụp ảnh HRSEM của mẫu R - A650 
được trình bày trên hình 3.2Ib. Kích thước hạt nằm trong khoảng từ 


157 


40 nm đến 150 nm là khá phù hợp với những giải thích từ đường cong 
từ hoá ban đầu trên hình 3.60. 


HŒQG) 
Hình 3.60. Đường cong từ hoá ban đâu 
của mẫu RA - 650 và TA - 650 [3.23] 


3.5 Cấu trúc và tính chất từ của màng mỏng Nd-Fe-B đa lớp 


Các phần trên đã trình bày về sự ảnh hưởng của các yếu tố công 
nghệ và mối liên hệ giữa cấu trúc và tính chất từ của màng mỏng đơn 
lớp Nd-Fe-B. Các kết quả thực nghiệm đã khẳng định rằng tính chất từ 
cứng của màng có nguồn gốc từ pha 2:14:1 có dị hướng từ tinh thẻ lớn. 
Tuy nhiên, để đạt được tính chất từ tốt, yếu tố vi cầu trúc như kích 
thước hạt, hàm lượng pha phi từ phân tán ... là hết sức quan trọng. Một 
trong các phương pháp làm nhỏ hạt để nâng cao tính chất từ của màng 
là chế tạo màng đa lớp. Một số kết quả nghiên cứu chế tạo màng đa 
lớp với lớp đệm bằng Nb đã được công bó [3.24]. Trong đó, các mẫu 
được chế tạo theo cấu trúc [(Nd-Fe-B)„/(Nb);]a ( với x = 10 + 200nm, 
z =2; 5; 8; 10 nm, số ø sao cho tích tổng chiều dày lớp Nd-Fe-B (wx) 
bằng 400 nm và 1000 nm). 

Đường cong phụ thuộc của Z7, và À⁄, vào chiều dày lớp Nb (z) 
được trình bày trên hình 3.61. Có thể nhận thấy rằng lực kháng từ ban 
đầu tăng khi z tăng đến khoảng 5 nm, sau đó giảm khi z tiếp tục tăng. 
Điều đó được giải thích do trong màng đa lớp chứa hàm lượng pha phi 


158 


từ Nb có tác dụng làm nhỏ hạt của pha 2:14:]1 và tạo thành các tâm 
hãm dịch chuyển vách đômen, dẫn đến tăng lực kháng từ của mẫu. 
Vai trò làm nhỏ hạt của Nb cũng dẫn đến tương tác trao đổi giữa các 
hạt 2:14:1 tăng làm tăng tỷ số từ dư A⁄,. Tuy nhiên, khi chiều dày lớp 
Nb quá lớn (z > 5 nm) làm cho hàm lượng pha phi từ quá lớn, ảnh 
hưởng đến cấu trúc và giảm tính chất từ của mẫu. 


OtE1 22U2U81231 


The thickness of Nb spacer layer, z (am) 


Hình 3.61. Đường cong phụ thuộc của H, và M, vào chiêu dày lớp Nb [3.23] 


MIMS 


Hình 3.62. Đường cong từ trễ của màng đơn lớp và đa lớp NdFeB/Nb [3.24] 


Hình 3.62 trình bày đường cong từ trễ của màng đơn lớp và đa 
lớp Nd-Fe-B/Nb với chiều dày lớp Nb bằng 5 nm, lớp Nd-Fe-B bằng 


159 


40 nm, tổng số các lớp Nd-Fe-B bằng 1000 nm. Từ đó có thẻ thấy 
rằng lực kháng từ và từ dư của màng đa lớp lớn hơn nhiều so với 
màng đơn lớp. Vai trò của lớp đệm Nb đã được giải thích ở trên. 

Ảnh TEM theo bề mặt gãy của màngđa lớp [(Nd-Fe-BNb,)]a 
(x = 40 nm, z = 5nm, n = 10) được trình bày trên hình 3.63. Có thể 
thấy rằng lớp Nd-Fe-B thứ nhất và thứ 2 gần để Si có chiều dày tăng 
và biên giới có dạng cong, điều đó thể hiện có sự khuếch tán của đề Sỉ 
vào các lớp này. Trong các lớp còn lại, từ lớp thứ 3 đến lớp trên cùng, 
các lớp được xen kẽ đều đặn bởi lớp Nb làm cho kích thước hạt của 
pha 2:14:1 có giá trị khoảng 50 nm. Đây là kích thước khá lý tưởng 
cho tính chất từ của màng Nd-Fe-B. 


Hình 3.63. Ảnh TEM của màngđa lớp [(NdFeB//Nb,)J„ 
(x = 40 nm, z = 5nm, n = 10) [3.24] 


l8 NT GÀ ——— Iio(30 am): lớp bảo vệ 
0) 0U Cà Ị 


M <— \ lớứpngäắn cách 


 —— \o(20um): lớp đệm 


Hình 3.64. Sơ đồ chế tạo màng đa lớp S/Mo[Nd;uFe›,By/M]„Mo với lớp 
xen kế Mí là Máo hoặc Fe [3.25] 


160 


Các kết quả nghiên cứu chế tạo màng mỏng Nd-Fe-B có cầu trúc 
đa lớp: Si/Mo[Nd;oFe;iBo/M]¿/Mo, trong đó M là lớp xen kẽ phi từ 
bằng Mo hoặc lớp từ mềm Fe như được mô tả trên hình 3.64 đã được 
các tác giả [3.25] nghiên cứu. 


* Màng mỏng đa lớp với lớp xen kẽ là lớp phi từ Mo (đw¡,= 0 + 20 
nm) 


Hình 3.65 trình bày ảnh HRSEM bề mặt gãy của các mẫu đơn 
lớp (đu¿ = 0) (a). (b) và đa lớp (e). (đ) với lớp xen kẽ Mo có chiều dày 
đụ¿ = 5 nm trước và sau khi ủ. Có thể thấy rằng các mẫu trước khi ủ 
không thẻ hiện biên hạt tỉnh thể đối với lớp Nd-Fe-B, ranh giới giữa 
các lớp Nd-Fe-B với lớp Mo khá rõ nét (hình 3.65a,c). Điều đó cho 
thấy khi chưa có tác dụng của nhiệt độ ủ, không có sự khuếch tán giữa 
các lớp Nd-Fe-B và Mo. Các mẫu sau khi ủ (hình 3.65b,d), biên giới 
giữa các lớp Nd-Fe-B và Mo biến mất, khẳng định rằng đã có sự 
khuếch tán giữa các lớp này. Bề mặt gãy của các mẫu sau khi ủ cũng 
đã cho thấy cấu trúc tinh thể rõ ràng. 


Trước khi ủ Sau khi ủ 


Hình 3.65. Ảnh HRSEM của các mẫu đơn lớp (a). (b) và đa lớp (c). (d) với 
lớp xen kế Mío có chiều đày đụo =5 nm trước và sau khi ủ. Mũi tên —> đánh 
dấu lớp Mo và ® đánh dấu lớp NaFeB [3.25] 


161 


Đối với màng đơn lớp (hình 3.65b), các hạt tỉnh thể có kích 
thước không đều và có nhiều hạt có kích thước khá lớn (khoảng 100 + 
150 nm), trong khi các hạt tinh thể đối với màng đa lớp khá đều vào 
khoảng 40 nm. Như vậy lớp xen kẽ Mo đã có vai trò kìm hãm sự phát 
triển hạt 2:14:1 trong màng. Độ lớn của kích thước hạt và độ nhám bè 
mặt của màng đa lớp giảm rõ nét so với màng đơn lớp thông qua ảnh 
AFM trên hình 3.66. Nguyên nhân được giải thích do vai trò làm nhỏ 
hạt của lớp Mo. Việc giảm độ nhám bề mặt đối với màng đa lớp là rất 
có ý nghĩa để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng trong ghi từ mật độ cao 
cũng như trong công nghệ MEMS. 


Hình 3.66. Ảnh AFM 2 chiều và 3 chiều của màng (a, c) đơn lớp 
và (b, đ) đa lớp sau khi ủ [3.25] 


Đường cong từ trễ với chiều dày lớp Mo đo = 0 và đwo = 5 nm 
sau khi ủ được trình bày trên hình 3.67. Kết quả cho thấy lực kháng từ 
H. và từ dư A⁄, của mẫu đo = 5 nm đều lớn hơn so với mẫu đwo = 0. 


162 


Nguyên nhân tăng 7/1; đối với màng đa lớp có thể được giải thích do 
vai trò của lớp Mo đã làm ức chế sự phát triển hạt 2:14:1 trong màng 
làm kích thước hạt nhỏ hơn so với màng đơn lớp. Kích thước hạt 
2:14:1 nhỏ làm tăng tương tác trao đôi giữa các hạt, đồng thời tạo ra 
các sai hỏng nằm trong các đô men tạo ra các tâm hãm dịch chuyển 
vách đô men trong quá trình từ hoá cũng như khử từ và là nguyên 
nhân làm tăng /#., Ngoài ra còn một nguyên nhân nữa là do lớp Mo là 
lớp phi từ (hoặc các pha hợp kim chứa Mo có từ tính yếu), vì vậy sự 
có mặt của pha này xen kẽ các hạt 2:14:1 đã tạo ra các sai hỏng khối 
cản trở sự dịch chuyển vách đô men làm tăng //,. Cấu trúc hạt nhỏ và 
đồng nhất trong mẫu đ„¿=5 nm là nguyên nhân dẫn đén từ dư 3⁄, tăng 
so với màng đơn lớp. 


-20 -10 0 10 20 
H(kOe) 


Hình 3.67. Đường cong từ trễ của các mẫu với lớp xen kẽ Mo 
có chiều dày dwạ = 0 và đụạ = 5 nm sau khi ủ [3.25] 


Đường cong phụ thuộc của ?f, và tỷ số § = M/M›zxo¿ vào chiều 
dày lớp Mo được trình bày trên hình 3.68. Trong khoảng tăng của đwo 
từ 0 đến 20 nm, ban đầu /7; và Š tăng đến đạt giá trị cực đại bằng 17,5 
kOe và 0,75 khi đụo = 5 nm, sau đó giảm mạnh khi tiếp tục tăng diụo. 
Nguyên nhân dẫn đến 7, và S tăng đã được giải thích ở trên. Tăng 
chiều đày đo > 5 nm dẫn đến tương tác giữa các hạt 2:14:] giảm 
mạnh, đồng thời tỷ phần Mo trong mẫu quá lớn cũng sẽ dẫn đến tăng 
sự khuếch tán vào lớp Nd-Fe-B làm giảm tính chất từ của mẫu. 


163 


0 5 10 15 20 
Chiều dày lớp Mo (nm) 


Hình 3.68. Đường cong phụ thuộc của H, và Š = M//M›zxxo‹ 
vào chiều dày lớp đệm Mo [3.25] 


20 


5¬. 
15 
bị 10 
s. 
5 
0 
0 5 10 15 20 


Chiều dày lớp Mo (nm) 


Hình 3.69. Đường cong phụ thuộc của (BH)»„a: vào chiều dày lớp Mo [3.6] 


Sự phụ thuộc của (8H)max vào chiều dày lớp xen kẽ Mo (hình 
3.68) cho thấy giá trị tăng từ 15.9 MGOe đối với màng đơn lớp lên giá 
trị cực đại bằng 16,5 MGOe đối với màng có chiều dày Mo đo= 5nm. 
Giá trị của (BH)max đạt cực đại tại giá trị đo tương ứng với cực đại 
của 7 và S. 

Như vậy có thể thấy rằng ứng với thành phần Nd;oFe;¡Bạ và 
chiều dày cố định mỗi lớp bằng 35 nm, lực kháng từ, tỷ số từ dư/bão 
hoà và tích năng lượng từ (BH)max đạt giá trị cực đại khi chiều dày lớp 


xen kẽ Mo bằng 5 nm. Nguyên nhân do lớp xen kẽ Mo có vai trò ức 
chế phát triển hạt và làm đồng đều hoá kích thước các hạt của pha 
2:14:1. Sự có mặt của lớp Mo xen kẽ làm nhỏ hạt trong cấu trúc pha 
2:14:] cũng là nguyên nhân dẫn đến giảm độ nhám bề mặt mẫu. 


* Màng mỏng đa lớp có lớp xen kẽ bằng Fe 


Nam châm hai pha trên cơ sở 2:14:]/ œ - Fe có thể đạt được tích 
năng lượng từ cực đại (8H)ma về lý thuyết vào khoảng 120 MGOe. 
Tuy nhiên, (B//)mav trong thực tế mới chỉ đạt được khoảng 20 MGOe 
bằng thực nghiệm đối với loại nam châm này. Nguyên nhân được cho 
rằng trong thực tế rất khó có thẻ chế tạo được các pha có kích thước 
các pha đồng đều cỡ 10 nm. Các giải pháp công nghệ đẻ chế tạo các 
pha có kích thước hạt nhỏ và đồng đều là: Giải pháp thứ nhất là pha 
tạp các nguyên tố có khả năng ức chế phát triển hạt trong quá trình kết 
tỉnh và giải pháp thứ 2 là chế tạo màng có cấu trúc đa lớp xen kẽ. Một 
số kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng của chiều dày lớp Fe lên cấu trúc 
và tính chất từ của màng đa lớp có cấu trúc 
Si(100)/Mo(20nm)[Fe(dte)/NdạoFe;Bo (35 nm)]/ Mo(60 nm) 
(de = 0 + 20 nm) được các tác giả [3.6, 3.25] trình bày dưới đây. 


y NdFe,B 


e a-Fe 


Cường độ (d.v.t.y) 


20 30 40 50 60 
20 (độ) 


Hình 3.70. Giản đồ XRD của các mẫu đơn lớp (dẹ. = 0) và đa lớp với 
lớp đệm Fe có dẹ, = 5 nm sau khi ủ ở 650C [3.25] 


165 


Giản đồ XRD của các mẫu màng có chiều dày đze=0 và drc=Š5nm 
sau khi ủ được trình bày trên hình 3.70. Với đr; = 0, chỉ có các vạch 
đặc trưng của pha 2:14:1 được thẻ hiện (không kể Mo và Si), điều đó 
cho thấy màng có cấu trúc đơn pha. Đối với mẫu đe = 5 nm, ngoài các 
vạch đặc trưng của pha 2:14:1 được thể hiện còn có vạch đặc trưng 
của pha ø - Fe khá rõ nét tại góc 2Ø= 44,5°. Như vậy có thể giả thiết 
rằng pha 2:14:1 được hình thành từ lớp Nd-Fe-B còn pha ø - Fe được 
hình thành từ lớp Fe. Các hạt của các pha tạo ra cấu trúc đan xen. 


Các đường cong khử từ và hồi từ của các mẫu có chiều dày đực 
khác nhau được trình bày trên hình 3.71. Với đe = 0, đường cong khử 
từ cong đều ở điểm từ dư và đường cong hồi phục khép kín là đặc 
trưng của vật liệu đơn pha. Kết quả này phù hợp với giản đồ XRD trên 
hình 3.70. Đường cong khử từ của mẫu đ; = 5 nm cũng thể hiện như 
đường cong của vật liệu từ đơn pha. Tuy nhiên, lực kháng từ đã giảm 
đáng kể (#1, = 16 kOe với đc = 0 và bằng 12 kOe với đ;e = 5 nm) và 
đường cong hồi từ đã có sự khác biệt với trường hợp đc = 0, đó là độ 
mở giữa hai nhánh của đường hỏi từ, đồng thời giá trị Ä⁄«c ứng với 
cùng giá trị từ trường ngược âm #ƒ, = -15 kOe của mẫu đ;c = 5 nm lớn 
hơn nhiều so với mẫu đ¿c = 0. Điều đó chỉ ra rằng trong mẫu đc = 5 
nm tổn tại pha từ mềm (ø - Fe) có kích thước hạt đủ nhỏ (khoảng 10 
nm) dẫn đến tương tác trao đổi đàn hồi mạnh giữa các hạt pha từ cứng 
2:14:1. Bởi vì theo tính toán lý thuyết của các tác giả Kneller và 
Hawig [3.26], khi kích thước pha từ mềm vào cỡ độ rộng vách đômen 
của pha từ cứng (độ rộng vách đômen của pha 2:14:1 vào khoảng 
5nm) thì tương tác trao đổi giữa các hạt của pha 2:14:1 mạnh và 
đường cong khử từ thể hiện như đường cong của vật liệu đơn pha. Tuy 
nhiên, do ảnh hưởng của trường tán xạ nên kích thước pha ø - Fe vào 
khoảng 10 nm có thể đủ nhỏ để tương tác trao đổi mạnh giữa các hạt 
của pha 2:14:1. Tăng chiều dày đg, đến giá trị 10 nm và 20 nm, À⁄4c 
tăng và lực kháng từ giảm đáng kẻ, đồng thời đã xuất hiện các hõm 
trên đường cong khử từ thẻ hiện đã có sự đóng góp của pha từ mềm 
tương tác trao đổi yếu với pha từ cứng. Điều đó có thể giả thiết là do 
kích thước hạt của pha ø - Fe lớn hơn điều kiện tương tác trao đôi. 


166 


AnM(kG) 


AnM(kG) 


-18 40 5 0 
H(kOe) H(kOe) 


Hình 3.71. Các đường cong khử từ và hồi từ của các mẫu với chiều dày 
lớp Fe: dt; = 0; Š nm; 10 nm; 20 nm [3.27] 

Đường cong phụ thuộc của lực kháng từ /, và tỷ số 
$= M/M›zv¿oc của các mẫu sau khi ủ với chiều đày đc; khác nhau được 
trình bày trên hình 3.72. Ta nhận thấy /⁄; luôn giảm khi chiều dày đc 
tăng và tốc độ giảm mạnh khi đrc > 10 nm. Điều này phù hợp với tính 
toán lý thuyết của Kneller và Hawig [3.26] vì H, giảm khi kích thước 
của pha từ mềm lớn hơn độ rộng vách đômen của pha từ cứng. Tỷ số Š 
tăng từ 0,7 đến giá trị cực đại bằng 0,82 khi đ;, tăng từ 0 đến 5 nm. 
Nguyên nhân tăng Š là do sự có mặt của pha ơ - Fe có kích thước đủ 
nhỏ để tương tác trao đổi đàn hồi mạnh giữa các hạt của pha 2:14: 
giữ cho mô men từ của pha œ - Fe theo phương từ hoá ở trạng thái từ 
dư. Nguyên nhân này đã được các tác giả Schrefl và Fidler [3.28] 
chứng minh được rằng khi kích thước pha từ mềm đủ nhỏ cỡ độ rộng 


167 


vách đômen của pha từ cứng thì từ độ của pha từ mềm sẽ được giữ 
theo phương từ hoá bão hoà sau khi bỏ từ trường ngoài (trạng thái từ 
dư). Khi kích thước pha từ mềm lớn, cường độ tương tác trao đổi giảm 
dẫn đến một phần từ độ của pha từ mềm bị rối loạn và không giữ được 
theo phương từ hoá ở trạng thái từ dư là nguyên nhân hình thành hõm 
ở điểm từ dư và giảm tỷ số S. 


0 kì 10 15 20 
Chiều dày lớp Fe (nm) 


Hình 3.72. Đường cong phụ thuộc của H, và S = M/M›zov vào 
chiêu dày lớp xen kẽ Fe [3.27] 


25 


20 


(BH),_ (MGOe) 
E 


0 5 10 15 20 
Chiếu dày lớp Fe (nm), 


Hình 3.73. Đường cong phụ thuộc của(BH)„„. vào chiều dày lớp Fe [3.27] 


Mặc dù 7, luôn giảm khi chiều đày đr¿ tăng nhưng tích năng 
lượng từ cực đại (Ö/7)„z„ tăng từ 15,4 MGOe đến 18,5 MGOe trong 


168 


khoảng d£¿ tăng từ 0 đến 5 nm sau đó giảm khi đ;¿ tiếp tục tăng (hinh 

3.73) và có thẻ thấy rằng quy luật biến đổi của (/8//)max theo đc; khá 

giống với quy luật biến đổi của Š theo đ¡¿;. Nguyên nhân được giải 

thích do khi 7#; có giá trị lớn hơn 4Z4/, thì (B//)ma„ chỉ phụ thuộc vào 

AM, và S. Ở đây, trong khoảng d£¿ tăng từ 0 đến 5 nm, /7, giảm từ 16 

kÓe đến 12 kOe vẫn còn là giá trị đủ lớn so với 4ZÄ⁄, (khoảng 8 + 10 

kG). Tiếp tục tăng đc > 5 nm dẫn đến g giảm mạnh (BH)max do S và 

cùng giảm mà nguồn góc do tỷ phần pha từ mềm/từ cứng và kích 
thước pha ø - Fe tăng vượt quá giới hạn tương tác trao đổi đàn hồi. 
Tóm tắt một số điểm chính 
Chương 3 nhóm tác giả nghiên cứu ché tạo vật liệu từ cứng Nd- 

Fe-B dạng màng được thực hiện chủ yếu bằng thực nghiệm và đưa ra 

một số số liệu của các tác giả khác làm tài liệu tham khảo. Đã chế tạo 

thành công mảng mỏng và băng nguội nhanh Nd-Fe-B có cấu trúc và 
tính chất từ tốt. Dưới đây là một số điểm chính được rút ra trong quá 
trình nghiên cứu chế tạo: 

1. Công suất và áp suất phún xạ có ảnh hưởng lớn đến thành phân, 
tốc độ lắng đọng, cầu trúc và tính chất từ của màng Nd-Fe-B. Tốc 
độ lắng đọng và tỷ phần Nd/Fe trên màng tăng tỷ lệ với áp suất 
phún xạ. Màng mỏng Nd-Fe-B sau phún xạ có cấu trúc vô định 
hình và có tính chất từ mẻm. Sau khi ủ ở nhiệt độ đủ cao, các 
màng có lớp Mo bảo vệ thu được cấu trúc tinh thể pha 2:14:1 đẳng 
hướng. 

2. Chiều dày lớp bảo vệ (Mo) khoảng 30 nm và lớp đệm 20 nm là 
cần và đủ để bảo vệ màng khỏi bị ô xỉ hoá của môi trường và phản 
ứng của lớp Nd-Fe-B với đề Sỉ trong quá trình ủ nhiệt. 

3. Màng Nd-Fe-B đơn lớp sau phún xạ có CCLKT là dịch vách 
đômen, sau khi ủ TA ở nhiệt độ thích hợp (khoảng 650°C), bao 
gồm hai cơ chế đảo từ là dịch vách đômen của các hạt đa đômen 
và quay đômen của các hạt đơn đômen. Màng đơn lớp ủ nhiệt 
nhanh (RA) có CCLKT là hãm dịch chuyển vách đômen. CCLKT 
trong màng đơn lớp có chiều dày cỡ 150 nm là hãm dịch vách 


169 


đômen chiếm ưu thế, trong khi với màng có chiều dày cỡ 1200 nm 
là dịch vách đômen. 

Thành phần các nguyên tố có vai trò quan trọng đến cấu trúc và 
tính chất của màng. Nhiệt độ tạo pha 2:14:1 giảm khi hàm lượng 
Nd tăng. Thành phần Nd 16% cho màng có cấu trúc đa pha 
2:14:1/ø - Fe có tương tác trao đổi mạnh. 


. Màng mỏng đa lớp có kích thước hạt và độ nhấp nhô bề mặt nhỏ 
hơn màng đơn lớp. Lực kháng từ ##/, tỷ số Š và tích năng lượng từ 
cực đại (BH)max đạt giá trị cực đại trong màng đa lớp với lớp đệm 
Mo có chiều dày đwo = 5 nm. 

._ Lực kháng từ luôn giảm trong màng đa lớp có lớp xen kẽ Fe khi 
chiều dày đp, tăng. Tương tác trao đổi đàn hồi mạnh giữa các hạt 
của pha 2:14:1 khi chiều dày đre< 5 nm. Tỳ số Š tăng từ 0,7 đến 
0,82 và tích năng lượng từ cực đại (BH)ma„ tăng từ 15,4 MGOe 
đến 18,5 MGOe trong khoảng chiều dày lớp Fe (đ¿,) tăng từ 0 đến 
5 nm. 


170 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
(3.1] Tạ Văn Khoa, Lưu Tuắn Tài, Thân Đức Hiền, Tuyền tập các báo 
cáo tại Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ IV, Tập III-B, 
trang 732-735.(2003). 
[3.2] Luu Tuan Tai, Than Duc Hien, Ta Van Khoa, Le Tuan Tu, 
VNU. Journal of Science, Mathematic - Physics, T. XX, No3AP 
(2004). 


{3.3] Jai-Lin Tsai, Tsung-Shune Chin, and Jhy-Chau Shih, IEEE 
Transactions On Magnetics, Vol 35, No 5 (1999). 


{3.4] S. Parhofer, G. Gieres, J. Wecker, L. Schultz , J. Magn. Magn. 
Mater., 163, 32-38, (1996). 


{3.5] M. Shindo, M. Ishizone, H. Kato, T. Miyazaki, A. Sakuma J. 
Magn. Magn. Mater., 161, pp. LI-L5, (1996). 


{3.6] Tạ Văn Khoa, Luận án tiến sỹ, Nghiên cứu chế tạo vật liệu 
NdFeB dạng màng, (2007). 

{3.7] Thân Đức Hiền, Báo cáo tổng kết để tài Nghiên cứu cơ bản cấp 
Nhà nước: “Nghiên cứu chế tạo và các tính chất của vật liệu từ 
có cấu trúc nano”. Mã số 811604, (2005). 


[3.8] L. Castaldi, H.A. Davies, M.R.J. Gibbs, J. Magn. Magn. Mater. 
242-245, (2002). 


[3.9] TT. V. Khoa, T. D. Hien, L. T. Tai, N. P. Duong, C. O. Kim, 
Proceedings of the International Conference on Engineering 
Physics. Hanoi, Vietnam, (2006). 


[3.10] L. K. E. B. Serrona, R. Fujisaki, A. Sugimura, T. Okuda, N. 
Adachi, H. Ohsato, I. Sakamoto, A. Nakanishi, M. Motokawa, 
D.H. Ping, K. Hono J. Magn. Magn. Mater., 260, pp. 406-414, 
(2003). 


[3.11] Tạ Văn Khoa, Thân Đức Hiền, Lưu Tuấn Tài, Chong-Oh Kim, 
Tạp chí 6 trường đại học, Số 68, (2006). 


171 


[3.12] Y. G. Ma, Z. Yang, M. Matsumoto, A. Morisako, S.Takei 
Mater. Scien. Engin. B I I7, pp. 287-291,(2005). 


[3.13] H. Jiang, J. Evans, M.J. O'Shea, Jianhua Du, J. Magn. Magn. 
Mater., 224, pp. 233-240, (2001). 


[1.14] U. Hannemann, S. Fahler, S. Oswald, B. Holzapfel, L. Schultz 
(2002),J. Magn. Magn. Mater., 242-245, pp. 1294-1296. 


[3.15] T. V. Khoa, T. D. Hien, L. T. Tai, N. P. Duong, C. O. Kim, 
Comunication in Physic, Vol. 16.2, pp. 97-102 (2006). 


[3.16] Thân Đức Hiền, Báo cáo tổng kết đề tài Nghiên cứu cơ bản cấp 
Nhà nước: “Nghiên cứu các vật liệu từ nano dạng hạt và màng 
mỏng“. Mã số: 404906, (2008). 

[3.17] S. N. Piramanayagam, M. Matsumoto, A. Morisako J. Magn. 
Magn. Mater., 212, pp. L12 -LI6, (2000). 


[3.18] T.V. Khoa, N.D. Ha, S.M. Hong, H.M. Jin, G.W. Kim, T.D. 
Hien, L.T. Tai, N.P. Duong, K.E. Lee, C.G. Kim, C.O. Kim, 
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 304, e246-e248, 
(2006). 

[3.19] Ta Van Khoa, Luu Tuan Tai, Than Duc Hien, VNU. Journal of 
Science, Mathematic- Physics, T. XXII, Ns2AP, pp. 95-98, (2006). 


[3.20] Jai-Lin Tsai, Tsung-Shune Chin, and Jhy-Chau Shỉih, IEEE 
Transactions On Magnetics, Vol 35, 5, pp. 3317 - 3320, (1999). 


[3.21] Tạ Văn Khoa, Thân Đức Hiền, Lưu Tuấn Tài, Jin Han Min, 
Chong-Oh Kim, Tuyển tập các bài báo tại Hội nghị Vật lý toàn 
quốc lần thứ VI -Hà nội, Tập 2, (2005). 

{3.22] T. Schrefl, J. Fidler, W. Scholz, Proceedings of the 22nd Ris 

International Symposium on Materials Science, pp. 1-14, (2001). 


[3.23] T.V. Khoa, D.S. Sun, N.D. Ha, S.M. Hong, H.M. Jin, Y.B. Kim, 
G.W. Kim, N.P. Duong, L.T. Tu, K.E. Lee, T.D. Hien, L.T. Tai, 
ŒC.G. Kim, C.O. Kim, Joural of Magnetism and Magnetic 
Materials, 304, e249—e25 1, (2006). 


172 


{3.24] J. L. Tsai, T. S. Chin, Y. D. Yao, A. Melsheimer, S. Fisher, T. 
Drogen, M. Kelsch, H. Kronmuller, Physica B 327, pp. 283-286, 
(2003). 


{3.25] Tạ Văn Khoa, Lưu Tuấn Tài, Thân Đức Hiền, Vũ Xuân Thăng, 
Jin Han Min, Chong-Oh Kim, Tuyển tập các bài báo tại Hội nghị 
Vật lý toàn quốc lần thứ VI -Hà nội, Tập 2. Trang 715-719, (2005). 

{3.26] E. Kneller and R. Hawig, IEEE Trans. Magn., vol. 27, pp. 

3588-3600, (1991). 


{3.27] Ta Van Khoa, Luu Tuan Tai, Than Duc Hien, Nguyen Phục 
Duong, Chong-Oh Kim, Journal of Korean Physical Society, Vol. 
52, No. 5, (2008). 


[3.28] T. SchrefI, J. Fidler, J. Magn. Magn. Mater. 177-181, pp. 970- 
975, (1998). 


173 


CHƯƠNG 4 


CÔNG NGHỆ CHÉ TẠO VÀ CÁC TÍNH CHÁT 
CỦA NAM CHÂM Nd-Fe-B 


Để chế tạo các nam châm loại RFeB một cách hiệu quả, các 
nghiên cứu vẻ tính chất từ, đặc biệt là về dị hướng từ, nhiệt độ Curie 
(T.) cũng như các hiệu ứng liên quan trên các hợp phần dự kiến làm 
nam châm đã được tiến hành. 


4.1 Tính chất từ của hợp chất làm nam châm 


Như trên đã khảo sát tương đối chỉ tiết các tính chất của hợp chất 
Nd-Fe-B (Nd;Fen4B). Tuy nhiên, để chế tạo nam châm, thành phần 
danh định lại khác với 2:14:1. Một số thành phần xung quanh hợp 
phần Nd¡sFe;;B¿ là hợp phần phổ biến làm nam châm đã được chế tạo 
gồm các mẫu sau: 


Nd¡;Fe;eB,, Ndị;Fe;¿B;, 
Ndị;Fe;;Bạ, Ndị;Fe; CosB;, 
Ndị;Fe›sBịo, Nd¡¿Fe¿g CoioB¿. 


Thông thường thành phần nam châm là 15:77:8, thay đổi hàm 
lượng B và thêm Co thay thế Fe nhằm xác định khoảng ổn định của 
pha 2:14:1 (pha cơ sở tạo nam châm) và khảo sát ảnh hưởng của thành 
phần lên tính chất từ của vật liệu. Các mẫu được chế tạo bằng phương 
pháp nóng chảy hồ quang trong môi trường khí bảo vệ, sau đó được ủ 
đồng nhất trong 200 giờ, liên tục tại 800°C. Các kết quả đo nhiễu xạ 
Rơnghen cho thấy chất lượng các mẫu tạo ra tốt và không có hiện 
tượng rã pha theo thời gian. Các mẫu được chế tự o theo hai dạng: mẫu 
đúc và mẫu bột định hướng. 

4.1.1 Từ độ của các hợp chất làm nam châm 

Từ độ phụ thuộc nhiệt độ đo tại từ trường thấp /7 = 0,05 Tesla 
trong dải nhiệt độ 300-600K của các hợp chất làn: nam châm đã được 
thực hiện. Kết quả của một số mẫu đưa ra tron hình 4.1. Nhiệt độ 
Curie của cả hệ được xác định từ các kết quả đc ơ(7) bằng cách vẽ 


174 


Ø7) và ngoại suy phần dốc nhất với giá trị ơ” = 0. Các giá trị nhiệt 
độ Curie 7: đưa ra trong bảng 4.1 cho thấy 7; ít thay đổi theo thành 
phần mẫu chế tạo, ví dụ như 7: của các mẫu: NdịsFe;;B„, NdịsFe;gB, 
NdịsFe;sB¡ọ lần lượt là 585K, 584K, 590K. Lượng nhỏ Co thêm vào 
làm tăng đáng kẻ 7¿, với khoảng 1% Co thay thế Fe làm tăng cỡ 10K. 


oNdFeB 
@ NdFeB 5%Co 
søNdFeB I0%Co 


" 
= 


M(Am`kg) 
s 


0 
0 200 400 
T() 


Hình 4.1. Đường cong từ nhiệt của NdFeCoB đo tại 
H=005 Tesia [4.1, 4.2] 


Bảng 4.1. Nhiệt độ Curie của hệ R.;Feas.„B, [4.Ì] 


NdisFe;sB; 383 
NdịsFe;sCosB; 
Ndị;FessCoioB; 


Ndị;Fe;;B; 
Ndị;Fe;oBạ 
NdịsFe;sBio 


E 


Đường cong từ độ phụ thuộc vào từ trường của các mẫu bột định 
hướng theo phương song song và vuông góc với phương định hướng 
mẫu tại 4,2 K; 77 K và 300K còn cách xa nhau do đó không thể ngoại 
suy điểm cắt để xác định trường dị hướng HA được, (hình 4.2 và 4.3). 
Diện tích giới hạn giữa hai đường cong ơ, và ơ, đặc trưng cho năng 
lượng dị hướng của mẫu. Nhận thấy một cách gần đúng phần diện tích 
này giảm từ 300K xuống 77K trên từng mẫu. Điều này có thẻ là do 
hiện tượng tái định hướng spin tại nhiệt độ thấp. Với từ trường khảo 


175 


sát là 0.8 Tesla, các đường cong ơ(H) còn xa tới bão hòa, do vậy 
không xác định được mô men từ bão hòa của các mẫu. 


Tuy nhiên ta có thể nhận thấy mô men từ của các mẫu vào 
khoảng 130 [A?m/kg] (130emư⁄/g) với hợp phần Ndị;Fe;;B; theo 
phương song song (Ø/) so với 120A?m/Kg của Nd;FeaB đo trên mẫu 
đúc tại nhiệt độ phòng. Lưu ý là khi chưa tới bão hòa, giá trị từ độ đo 
theo phương song song (ơ/) trên mẫu bột định hướng bao giờ cũng 
lớn hơn giá trị đo trên mẫu khối. Như vậy giá trị mô men từ bão hòa 
của hợp phần không sai khác mấy so với giá trị của pha chính 2:14:1. 
Sự sai khác chút ít có thể là do lượng pha lạ rất nhỏ, nằm ở biên hạt 
thường là các pha từ tính yếu hoặc không từ tính ở nhiệt độ phòng. 


Hình 4.2. Đường cong từ độ phụ thuộc từ trường theo phương song song 
(ơ) và vuông góc (ơ,) của mẫu bột định hướng [4.1, 4.2] 


4đ 
H(Oe) 
Hình 4.3. Đường cong từ độ phụ thuộc từ trường theo phương song song 
(ơ) và vuông góc (ơ,) của mâu bột định hướng [4.\, 4.2] 


176 


oMfc,B 
ø Xú Fe.B, 
9YFc.B 
®Y c., 
aCeFce B 


s@Cc Fc.B, 


Bạo 360 “0 ‡30 600 
T() 
Hình 4.4. Sự phụ thuộc nhiệt độ của trường dị hướng 
của các mâu R-Fe-B [4.1, 4.2] 
4.1.2 Trường dị hướng 


Trường dị hướng /7a và sự phụ thuộc nhiệt độ của nó đã được đo 
trên các mẫu hợp thức 2:14:1 và không hợp thức (15:77:8) bằng 
phương pháp SPD, trong dải nhiệt độ từ 300 K đến 600 K (xem 
chương 2). Kết quả đưa ra trên hình 4.4 cho ta thấy trường dị hướng 
cua Nd;FeizB và Ndị¿Fe;;B¿ giảm nhanh theo chiều tăng của nhiệt độ. 
Các giá trị „HA và đặc tính phụ thuộc nhiệt độ của cả hai mẫu sai 
khác nhau không đáng kể và đều có giá trị là 7-8 Tesla cho cả hai 
thành phần 2:14:1 và 15:77:8 tại nhiệt độ phòng. Giá trị này gần gấp 5 
lần giá trị của ferit bary (o4 = 1.65Tesla). 


4.1.3 Độ cảm từ vi phân Z¿c(7) 


Độ cảm từ vi phân za¿(7) phụ thuộc nhiệt độ đã được thực hiện 
trên các mẫu Nd;Fe,aB và Ndị;Fess.B, với thành phần x thay đổi từ 
6+10. Kết quả được đưa ra trong hình 4.5 cho ta thấy tất cả các mẫu 
với B thay đôi đều xuất hiện đỉnh cực đại gần như ở cùng một nhiệt 
độ. Rõ ràng hiện tượng tái định hướng spin này là hiệu ứng của pha 
2:14:1, pha chính trong tất cả các mẫu. 

Các phép đo từ độ phụ thuộc góc Ø(góc hợp bởi phương của từ 
trường đo và phương định hướng ban đầu của mẫu bột định hướng) 
được thực hiện trên các hợp phần chứa Co. Kết quả đưa ra trong hình 
4.6 tại nhiệt độ 77K và 300K. Ta thấy các giá trị tương đương như kết 


177 


quả nhận được ở trường hợp Nd;Fe¿B đã trình bày ở chương 2. Góc 
lệch của mô men từ rời khỏi trục c trong cả hai trường hợp xác định 
được không khác nhiều với trường hợp Nd;FenxB là 25”. 


Nd,Fe„B, 


x.. (đvty) 


MM.Fe,B 
Nd„Fe„B„ 


0 100 200 300 
T() 


Hình 4.5. Đường cong độ từ hóa vi phân xu. phụ thuộc nhiệt độ 
đo tại H=0.05T [4.1, 4.2] 


m=— ————~—:——¬ 
—— ..— 77K 

. “ad. “8 „e 300K 
. - „.® 

° My ÔN 


P 
°a 4ø ® se Nd„Fe„Co,B, 
° cm "a * 

8 h 


Q a 
— °%s . 77K 
_) © 300 K 
... 


°® ° ..° 
«œ6 


sở 
SG. ø *®e Nd„Fe„Co,B, 


° # 6 


Hình 4.6. Đường cong từ độ phụ thuộc góc 6 
của mẫu bột định hướng đo tại từ trường H = 0,8T [4.1, 4.2] 


4.1.4 Phân tích và thảo luận kết quả 


Từ các kết quả thu được vừa trình bày ở trên, so sánh với các 
tính chất từ của hệ Nd;FeaB ta thấy: nhiệt độ Curie của các mẫu phụ 
thuộc chủ yếu vào thành phần các mẫu chế tạo (từ 583K tới 590K). Sự 


178 


sai khác này có thể là do lượng pha lạ hình thành từ các sai lệch thành 
phần thường là các pha giàu Nd, Nd;Fe¿B và một số các pha khác tuỳ 
theo sự lựa chọn hợp phần làm nam châm cũng như phương pháp chế 
tạo chúng... mà các pha lạ này, thường là các pha từ tính yếu hoặc 
không từ tính ở nhiệt độ phòng. Trường dị hướng, từ độ bão hoà, hiện 
tượng tái định hướng spin của các mẫu không hợp thức và hợp thức 
2:14 :1 hầu hết là như nhau. Điều đó chứng tỏ rằng với thành phần 
vật liệu dùng làm nam châm vĩnh cửu, pha chính là pha 2 :14 :1. Mặt 
khác, trong phần trên ta nhận thấy ngay các thành phần dất hiểm cũng 
có thê thay đổi được mà vẫn còn tạo pha 2 :14 :1. 

Những hợp phần để tạo nam châm loại Nd-Fe-B có một só tính 
chất sau : 
I- Dị hướng đơn trục ở nhiệt độ phòng lớn gấp khoảng 5 lần dị 

hướng đơn trục của pherit Bary. 


2- Nhiệt độ Curie đủ cao (cỡ 300°C) và 7: tăng nhanh khi thay thế 
10% Co cho Fe. 

3- Có hiện tượng tái định hướng trong vùng nhiệt độ thấp từ 120- 
130K. 

4- Ngoài pha chính 2 :14 :1, trong hợp chất còn có các pha khác với 
lượng nhỏ như NdFe;B, pha giàu Nd... song tính chất từ của nam 
châm do pha 2:14:1 quyết định. 

4.1.5 Các đặc tính của vật liệu 

Do chứa đất hiểm nên các hợp kim Nd-Fe-B rất dễ bị ôxy hóa, 
do đó quy trình sản xuất từ khâu đầu đến khâu cuối đều phải làm trong 
môi trường khí bảo vệ hoặc trong chân không. Cơ chế ôxy hóa là từ 
bên ngoài, ôxy thâm nhập vào bên trong tương tác với pha giầu Nd và 

Nd kim loại tự do làm ôxy hóa và ăn mòn vật liệu. Ta có thể dùng các 

phương pháp khác nhau để tâm phủ, mạ ... ở mặt ngoài đẻ ngăn cản 

quá trình này. Ngoài ra còn có cơ chế ôxy hóa từ bên trong vật liệu là 
do các ion ôxy tồn tại trong lòng vật liệu do có sẵn từ vật liệu ban đầu, 
tỐn tại trong quá trình nấu sẽ từ từ ôxy hoá và làm phân rã vật liệu từ 


179 


bên trong. Để giải quyết vấn đề này các nhà nghiên cứu đã áp dụng 
nhiều phương pháp khác nhau như pha tạp Si, SiO, Dy... thậm chí còn 
áp dụng cả phương pháp mạ từng hạt bột nam châm. Hiện nay trên 
thực tế pha tạp Dy là phương pháp phổ biến đề giải quyết vấn đề này, 
pha tạp Dy còn làm tăng lực kháng từ của các nam châm mặc dù Dy 
thêm vào làm tăng giá thành sản phẩm. 

Hợp kim Nd-Fe-B có hoạt tính hóa học rất cao, nó tương tác với 
hầu hết các vật liệu sử dụng làm nồi nấu vì vậy trên thực tế chỉ có 3 
loại nồi nấu là sử dụng được đó là: nồi làm từ vật liệu nitritbo (BN), 
nỗi tự nó và nỗi lạnh. 

* Nồi nitritbo rất đắt tiền, chỉ sử dụng trong phòng thí nghiệm. 

* Nồi tự nó là loại nỗi được làm từ oxyt lantan (La;O›) sau đó ta 
nấu chảy La kim loại trong nồi đó cho đến khi La thắm vào nồi oxyt 
lantan (LaaO›) đến bão hòa, không còn tương tác gì thêm với nỗi nữa, 
lúc này chúng ta có thể dùng để nấu các hợp kim đất hiếm mà không 
sợ chúng tương tác với nồi. Loại này trên thực tế cũng chỉ là thí 
nghiệm và được sử dụng lúc đầu trong phòng thí nghiệm. 


* Nồi lạnh hay còn gọi là thuyền lạnh (Cold crucible hay Cold 
boat). Đây là loại nồi thông dụng và phổ biến nhất hiện nay trong các 
phòng thí nghiệm và trong sản xuất. Nồi thường được làm bằng nhôm 
tỉnh khiết (thường dùng ở Nhật) hoặc bằng đồng đỏ có nước làm lạnh 
chảy liên tục. Phương pháp này còn được áp dụng cho mọi khuôn đúc 
các hợp kim đất hiếm. 

Nd;FezB là một hợp kim sắt từ, tại nhiệt độ phòng (295K) 
chúng có mômen từ bão hòa A⁄¿=32.5/up trên một đơn vị công thức, 
4nM, = 16.0kG, trường dị hướng #=73kOe và nhiệt độ Curie 
T,=585K. Hợp kim Nd;FeaB có hiện tượng tái định hướng spin tại 
T,=135K (dưới nhiệt độ này dị hướng từ tỉnh thể của vật liệu là dị 
hướng mặt phẳng) vì vậy không thể sử dụng nam châm Nd-Fe-B tại 
nhiệt độ thấp như vậy được. 


Cơ chế lực kháng từ tồn tại trong các nam châm Nd-Fe-B là hãm 
dịch chuyển vách đômen (pinning) và hãm mầm đảo từ (Nucleition). 


180 


Không thê phân định rõ ràng cơ ché nào quyết định giá trị lực kháng 
từ trong các nam châm Nd-Fe-l3. thông thường đối với các nam châm 
bột thiêu kết thường được xác định bởi cơ chế hãm mầm đảo từ là 
chính và hiệu ứng mầm đảo từ không phải chỉ là do các sai hỏng trong 
hạt mà còn do các sai hỏng dị hướng thấp và sự có mặt của pha thứ 
hai. Đối với các nam châm ché tạo bằng phương pháp làm lạnh nhanh 
khó có thể nói chính xác là cơ chế nào đóng vai trò chính vì các hạt 
tỉnh thê quá nhỏ. 

Có hai loại nam châm Nd-Fe-B chính đang được sản xuất và bán 
trên thị trường đó là: nam châm bột thiêu kết vả nam châm chẻ tạo từ 
các băng nguội nhanh thường gọi tắt là các nam châm nguội nhanh ký 
hiệu là MQ. Ngoài ra còn có một phần nhỏ không đáng kẻ là các nam 
châm đúc. 

Nam châm đất hiểm từ khi ra đời đến nay đã và đang chiếm ty 
trọng lớn trong thị trường nam châm trên toàn thế giới. Với rất nhiều 
đặc tính ưu việt hơn hản các nam châm thế hệ trước, nam châm đất 
hiểm không chỉ góp phần thu nhỏ kích thước mà còn tạo ra những ứng 
dụng mới trong việc chế tạo các sản phẩm mới, độc đáo mà trước đó 
chưa hề có. 


Ở nước ta có nguồn tài nguyên phong phú về đất hiếm, vấn đè 
năng lượng ngày càng đòi hỏi phải kết hợp nhiều giải pháp từ việc giải 
quyết ở quy mô nhỏ lẻ phục vụ cho các khu vực xa xôi hẻo lánh cho 
đến các giải pháp ở quy mô toàn quốc trong một tổng thẻ phát triển 
chiến lược của đất nước. Một biện pháp đang được nhà nước rất quan 
tâm đó là việc sử dụng lại các nguồn năng lượng sẵn có như: năng 
lượng mặt trời, gió, nước (các nguồn năng lượng tái tạo lại) để chuyền 
đổi thành điện năng. Trong các hoạt động đó nam châm là một bộ 
phận quan trọng trong các máy phát điện, các động cơ đóng vai trò 
chuyển đổi các dạng năng lượng khác thành điện năng. 


Nam châm đất hiếm với các đặc tính rất ưu việt của mình đã tập 
trung được sự chú ý của các nhà nghiên cứu công nghệ nhằm hoàn 
thiện việc chế tạo chúng nhưng quan trọng hơn là ứng dụng chúng 


I8I1 


trong những lĩnh vực rất khác nhau mà nhờ đó rất nhiều sản phẩm có 
hiệu suất cao đã ra đời và nhanh chóng chiếm thị trường lớn trên thế 
giới. 

Việc nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng các dạng nam châm loại 
Nd-Fe-B chính là để nhằm phục vụ cho mục đích vừa nêu trên. 
4.2 Công nghệ chế tạo nam châm bột thiêu kết Nd-Fe-B 

Qui trình chế tạo nam châm bột thiêu kết Nd-Fe-B là qui trình 
gồm thông thường, giống như qui trình chế tạo nam châm SmCo¿. 
Một qui trình chế tạo nam châm bột thiêu kết Nd-Fe-B thông thường 
gồm một số bước công nghệ chính như sau: 
-_ Bước l: Vật liệu ban đầu là các kim loại Nd, Fe, B hoặc FeB có 


độ sạch 99.9% hoặc cao hơn được cân theo trọng lượng nguyên tử 
tương ứng với công thức Ndị;Fe;;Bạ. 


-_ Bước 2: Vật liệu ban đầu sau khi cân theo tỉ lệ được đưa vào nấu 
thành hợp kim trong một số loại lò như sau: 


+ Lò điện trở trong chân không (vaccum thermal furnace), 
+ Lò hồ quang (arc melting furnace), 


+ Lò tần số cao, trên thực tế là lò trung tần (high frequency 
furnace). 


Các loại lò này đều hoạt động trong môi trường chân không hoặc 
trong khí trơ (Ar, He). Lưu ý, phải nấu vài lần để nấu chảy hoàn toàn 
tạo thành hợp kim Nd-Fe-B và tạo ra vật liệu có độ đồng nhất cao. 


-_ Bước 3: Đây là bước nghiền đập khối hợp kim vừa nấu xong có 
thể dùng chầy cối thép hoặc máy đập hàm cho tới độ hạt quanh 
100um. Sau khâu nghiền thô, vật liệu được đưa vào nghiền tỉnh 
cho tới độ hạt đạt kích thước 5+10um (đây là kích thước đơn đô 
men của hợp kim Nd¡;Fe;;Bạ) bằng một số loại máy nghiền như: 
máy nghiền bi, máy nghiền rung hoặc jet-mill trong môi trường 
khí trơ hoặc các dung môi thích hợp như cồn tỉnh khiết, toluence, 
aceton... 


182 


Bước 4: Ép định hình sản phẩm, trong từ trường định hướng cỡ 2 
Tesla đặt vuông góc với phương ép (ta gọi là ép vuông góc) hoặc 
song song với phương ép với áp suất ép cỡ 3 tắn/cmẺ. 

Bước §: Các viên bột ép được đưa vào lò nung trong môi trường 
khí Ar và thiêu kết ở nhiệt độ cỡ 1100°C trong khoảng 1 giờ sau 
đó được làm lạnh nhanh bằng khí hoặc dầu tới nhiệt độ phòng. 
Trong quá trình nâng nhiệt ban đầu, tốc độ tăng nhiệt phải chậm 
đề tránh nứt vỡ sản phẩm. 


Bước 6: Sau quá trình thiêu kết ta đã thu được sản phẩm là các 
nam châm nếu nạp từ nhưng tích năng lượng còn chưa cao và giá 
trị lực kháng từ còn thấp. Đẻ điều khiển cấu trúc tế vi trong các 
nam châm, ta phải tiến hành xử lý nhiệt với một quá trình nhiệt 
thích hợp sẽ làm tăng cả giá trị cảm ứng từ dư B, và lực kháng từ 
H¿ và cuối cùng thu được các sản phẩm đạt chất lượng tốt. Có hai 
khoảng giá trị nhiệt độ thích hợp đó là xung quanh 900°C và 
600°C. Thông thường là xử lý nhiệt tại 900°C trong khoảng thời 
gian I giờ sau đó lại làm lạnh nhanh tới nhiệt độ phòng. 


Bước 7: Trước khi thực hiện các biện pháp gia công cơ khí để tạo 
ra các dạng nam châm có kích thước chính xác theo yêu cầu sử 
dụng, ta phải tiến hành kiểm tra nhanh một cách xác suất một vài 
mẫu bắt kỳ đẻ xác định các thông số nam châm của sản phẩm. Nếu 
đạt yêu cầu, ta mới thực hiện gia công cơ khí tất cả các sản phẩm. 
Do vật liệu có độ cứng cao cỡ 60 HRC (đây là độ cứng của dao cắt 
gọt kim loại) vì vậy để gia công cơ khí chỉ dùng được các bột kim 
cương, cưa kim cương. 


Bước 8: Sản phẩm sau khi gia công cơ khí nhất thiết phải được 
tâm phủ để chống oxy hóa (sơn, mạ...). Đây là khâu rất quan trọng 
và là vấn đề vẫn đang còn được tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm các 
qui trình đơn giản hơn và hiệu quả hơn. Đây cũng là một khâu bí 
mật công nghệ riêng của từng hãng sản xuất nam châm Nd-Fc-B. 
Bước 9: Đề nạp từ cho các nam châm. từ trường nạp vào khoảng 2 
Tesla. 


183 


Trên đây là những bước quan trọng trong quá trình chế tạo nam 
châm. Để đạt được phẩm chất nam châm tốt chúng ta cần phải lưu ý 
và kiểm soát cần thận từng bước một. Ở bước 2 khi cân kim loại đất 
hiếm ta cần phải cân dư ra khoảng 1% - 2% để bù trừ lượng đất hiếm 
bay hơi trong quá trình nấu. Ở bước 3 công đoạn chiếm nhiều thời 
gian và năng lượng nhất, trong sản xuất thường dùng máy nghiền phản 
lực (Jet-mill) trong khâu nghiền tỉnh là phương pháp nghiền bằng 
dòng xoáy khí argon cho phép nghiền với khối lượng lớn và có thê 
phân loại được độ hạt bột. Ở bước 4 việc ép định hình sản phẩm có thể 
được thực hiện bằng máy ép thủy lực dùng khuôn ép và tốt nhất nên 
ép hai chiều cùng một lúc để tránh hiện tượng phân lớp. Phương pháp 
ép thủy đẳng tĩnh trong dầu cho phép ta đạt được mật độ khối cao do 
lực ép tác dụng đều trên toàn mẫu, tuy nhiên lại không thẻ giữ được 
hình dạng của sản phẩm đồng thời lại phải định hướng bột trước bằng 
từ trường lớn cỡ 3 Tesla trở lên. Bước 5 và bước 6 là khâu quan trọng 
nhất quyết định năng lượng từ của sản phẩm. Một số thủ thuật công 
nghệ đã được áp dụng để nâng cao mật độ khối và giảm nhiệt độ thiêu 
kết như phương pháp thiêu kết pha lỏng, sử dụng hiệu ứng pha tạp... 
4.2.1 Nghiên cứu công nghệ chế tạo nam châm bột thiêu kết loại 
Nd-Fe-B 

Quy trình chế tạo nam châm bằng phương pháp luyện kim bột 
bao gồm các bước như đã trình bày sơ lược ở trên. 

Các nam châm chề tạo theo công thức: NdịsFe;;B; bằng các kim 
loại sạch. Việc nấu hợp kim ban đầu được tiến hành làm 2 bước để 
việc tạo pha 2:14:1 xảy ra dễ dàng: 

1- Nấu Fe và B để tạo ra hợp kim sắt — Bo (ferro-boron), 
2-_ Thêm Nd vào hợp kim sắt - bo theo hợp phần. Các mẫu nam châm 
đã được tiền hành khảo sát từng phần. 

Việc nấu hợp kim ban đầu được thực hiện trong lò hồ quang có 
khí Ar bảo vệ. Các kim loại đất hiếm, Fe và B có độ sạch ít nhất là 
99.9% được cân theo tỷ phần công thức là NdịsFe;;Bạ Vật liệu được 
nấu chảy và được đảo nhiều lần nhằm tạo ra sự đồng nhất thành phần. 


184 


Sau đó. các khói hợp kim dược đưa vảo ú tại nhiệt độ 1000°C trong Ì 
giờ ở môi trường khí Ar. Sau khi ủ, mẫu được làm lạnh nhanh trong 
nước. Khôi hợp kim được dập nhỏ trong côi thép và lựa chọn độ hạt 
khoảng từ 500 - 600 im bằng cách rây nhằm thu được sự tương dồi 
đồng đều của hạt sau khi nghiên. Đề đạt được độ hạt mong muốn, 
chúng tôi sử dụng máy nghiên bí với tỷ lệ khối lượng bỉ nghiền so với 
vật liệu vào khoảng 8 lần, tương ứng với tốc độ quay của cói đã được 
lựa chọn thích hợp trong dung môi bảo vệ. Các mẫu nam châm được 
chế tạo từ các bột hợp kim trong điều kiện ép ướt trong từ trường định 
hướng dọc theo phương ép. Mẫu được ép hai chiều để tránh hiện 
tượng phân lớp, từ trường định hướng được tạo ra từ cuộn đây solenoit 
vào khoảng I Tesla và được đặt liên tục trong suốt quá trình ép. Để 
tăng khả năng định hướng cua các hạt bột vật liệu trước khi ép. từ 
trường định hướng được đảo chiều vài lần đẻ lắc các hạt bột trở nên 
linh động hơn dễ dàng xoay theo chiều của từ trường định hướng. Các 
phôi nam châm sau khi ép được đưa vào ống xử lý nhiệt bằng thép 
không gi, được hút chân không khoảng 10Ÿ mmbar rồi cho khí Ar 
sạch vào với áp suất dư cao hơn áp suất khí quyển đẻ tránh dò khí từ 
bên ngoài vào. Các mẫu được đưa vào lò ống có vùng nhiệt độ đồng 
nhất dài khoảng 20 em, thiêu kết trong khoảng nhiệt độ từ 1000°C - 
1100°C trong khoảng thời gian thích hợp tuỳ theo sự lựa chọn. Quá 
trình này nhằm tạo thành nam châm và ổn định pha Nd;FeiaB. Các 
quá trình xử lý nhiệt khác nhau tại các nhiệt độ thấp hơn được thực 
hiện ngay sau quá trình thiêu kết nhằm thay đổi về cấu trúc, thành 
phần và tỷ phần của các pha phụ tại biên hạt. Quá trình này chủ yếu 
làm tăng lực kháng từ của nam châm. Sau đó, các nam châm được mài 
và nạp từ trong từ trường tĩnh hoặc từ trường xung có độ lớn // từ 2 
đến 3 Tesla. 


Tính chất từ của nam châm tạo ra phụ thuộc vào rất nhiều thông 
số trong suốt cả quá trình công nghệ như đã liệt kê sơ lược ở trên. Đẻ 
có được những kết luận cho từng bước thực hiện quy trình chế tạo 
nam châm, chúng tôi đã tìm cách cố định một số thông số trong các 
bước công nghệ đẻ khảo sát những thông số quan tâm khác. Sau đó lại 
lần lượt cố định các thông số khác. Các thông số cơ bản của nam 


185 


châm như tích năng lượng cực đại (8/)„zx, lực kháng từ 77:, độ cảm 
từ dư Ö, đã được xem xét tỉ mi phụ thuộc ra sao vào thời gian nghiễn 
bột, áp suất ép mẫu, nhiệt độ và thời gian thiêu kết, quy trình xử lý 
nhiệt độ thấp và thời gian xử lý nhiệt độ thấp. Các bước nghiên cứu 
này dù sao cũng chỉ có tính chất tương đối nhưng giúp ta định hướng 
và lựa chọn một chế độ công nghệ thích hợp trong các điều kiện về 
thiết bị và khả năng công nghệ cụ thể. 


Nấu hợp kim ban đầu 


Nguyên liệu được sử dụng là loại sạch (đất hiếm 3N, sắt 4N và B 
là 99,8%), cân theo thành phần hoá học NdịsFe;;B„ có bù trừ 2% cho 
đất hiếm đẻ tránh cháy hao trong quá trình nấu. Phương pháp nấu sử 
dụng lò hồ quang trong môi trường khí Argon với nồi đồng được làm 
lạnh bằng nước chảy liên tục. Hợp kim được nấu trước hết là Fe và B 
để tạo thành hợp kim feroboron rồi mới nấu tiếp với Nd để dễ dàng 
tạo pha Nd;FeaB và tránh hiện tượng bốc bay của kim loại đất hiếm. 
Mẫu được đảo vài lần để nấu chẩy đều và làm cho hợp kim trở nên 
đồng nhất. Sau khi nấu, hợp kim được ủ ở 1000°C trong 1 giờ đẻ đồng 
nhất pha rồi làm lạnh nhanh trong nước đề giữ pha Nd;FeaB. 


Các hợp kim tạo bằng phương pháp này thể hiện tính textua rất 
rõ theo chiều từ đáy nồi lên bề mặt hợp kim, dễ dàng chẻ vỡ theo 
chiều textua. Các hợp kim tạo ra có ánh kim sáng, chỉ lớp ngoài rất 
mỏng mới phủ một lớp oxy hoá màu xám. Khi đập trong cối thép, 
khối hợp kim rất dòn và dễ vỡ. 

Nghiền vật liệu 

Từ khối hợp kim, dùng giấy ráp làm sạch bể ngoài khối hợp kim 
rồi đập nhỏ trong côi thép. Sau khi rây qua lưới cho độ hạt cỡ 500um 
hoặc 600um ta được bột vật liệu ban đầu đẻ nghiền. Vật liệu được 
nghiền ướt trong dung môi bảo vệ với khối lượng bi vào khoảng 8 lần 
khối lượng vật liệu nghiền. 


Lưu ý, vật liệu phải luôn luôn ngập trong dung môi bảo vệ nếu 
không bột vật liệu sẽ tự bốc cháy do phản ứng ôxy hoá rất mạnh. Việc 
xác định độ hạt của bột không thể thực hiện được do các hạt bột kết 


186 


tập thành từng đám do vậy ta phải xác định thông qua thời gian 
nghiền. Các thông số của nam châm: phụ thuộc thờ; gian nghiền (khi 
các thông số của máy nghiền được cô định và khói lượng hợp kim 
nghiền cũng như bỉ nghiền có định) đã được khảo sát trong khoảng 
thời gian từ 1-10 giờ. Các két quả được liệt kê trong bảng 4.2. 

Nhận thấy có một giá trị cực đại tương ứng với thời gian nghiền 
là 8 giờ cho cả 3 thông số của nam chảm. Thời gian nghiền lâu hơn có 
thể làm hạt nhỏ hơn nhưng lại làm tăng lượng bột bị oxy hoá do vậy 
làm giảm tính chất từ của nam châm. Tuy nhiên trong quá trình tìm 
kiểm các giá trị thích hợp cho quy trình công nghệ. thời gian nghiền 8 
giờ là quá lâu, do vậy chúng tôi chọn thời gian nghiền là 3 giờ vì ở giá 
trị này, tính chất từ của nam châm cũng đạt được tốt. 


Bảng 4.2. Sự phụ thuộc của các thông só nam châm vào thời gian nghiên 


[4.1.4.2] 
(giờ) | wi:(kOe) ¡ Ö,(KG) | 8//m„„(MGOe) 
LINH 

| E 8 7 

| 6 9.5 I8 

| 7 9.5 21 

8.5 19 

10.5 22 

8 9 17 


Qui trình ép mẫu 


Mẫu được ép bằng máy ép thuỷ lực Caver của Mỹ có chế độ tự 
động ép theo chương trình. Khuôn ép có áo khuôn bằng vật liệu không 
từ tính, còn chày trên và chày dưới bằng vật liệu thép cứng dẫn từ để 
từ trường đặt vào chạy dọc theo chày ép qua lớp bột vật liệu. Bột vật 
liệu trong dung môi được nhỏi vào khuôn ép (ép ướt), từ trường đặt 
vào được đảo chiều vài lần để tăng khả năng định hướng của các hạt 
bột rồi mới thực hiện quá trình ép hai chiều (từ trên xuống và từ đưới 
lên). Sau khi chọn một qui trình cô định với thời gian nghiền là 3 giờ, 
nhiệt độ thiêu kết là 080°C trong 1 giờ. Các thông số từ cứng của nam 


187 


châm phụ thuộc vào áp suất ép mẫu đã được khảo sát trong khoảng từ 
1 dến 6 Tắn/cmỶ. Kết quả sự phụ thuộc của giá trị tích năng lượng cực 
đại (BH)max vào áp suất ép mẫu được đưa ra trong bảng 4.3. 

Nhận thấy, với các giá trị áp suất P = 2 + 3 Tấn/cmỶ cho ta kết 
quả tốt nhất. Ở áp suất thấp khối vật liệu chưa đạt được mật độ cao, 
còn ở các áp suất ép cao hơn, lực ép lớn làm sai lệch độ định hướng 
theo từ trường dọc theo phương ép và tất yếu làm giảm tính chất từ 
cứng của nam châm. 


Bảng 4.3. Sự phụ thuộc của (BH)„„. vào áp suất ép máu |4. ,4.2} 


(BH)max (MGOe) 
10 


Các khối bột nam châm sau khi ép xong, được đưa vào ống xử lý 
nhiệt có kết cầu đặc biệt bằng thép không rỉ cho phép hút chân không 
đạt tới 10” bar và có lối để cho khí Argon vào sau khi đã đạt chân 
không cần thiết. Thông thường chỉ cần áp suất khí Ar lớn hơn áp suất 
khí quyển để tránh dò rỉ khí từ bên ngoài vào là được. Lò nung dạng 
ống có chương trình khống chế nhiệt độ với nhiệt độ cực đại là 
1200°C có độ đồng nhất nhiệt độ tại tâm lò khoảng 20 cm với sai số 
nhiệt độ là +2°C. Mẫu trong ống xử lý nhiệt sau khi kết thúc quá trình 
nung, được làm nguội theo các cách khác nhau: nguội theo lò, nguội 
trong không khí và nguội nhanh trong nước. 


Quy trình xử [ý nhiệt 


Sau khi ép xong, các phôi nam châm phải thiêu kết để tạo thành 
nam châm và xử lý nhiệt để điều chỉnh vi cấu trúc trong nam châm 
nhằm đạt được các tính chất như mong muốn. Để nghiên cứu ảnh 
hưởng của quá trình xử lý nhiệt, một quy trình công nghệ với thời gian 


188 


nghiền là 3 giờ. áp suất ép là 3 Tấn/cm” đã được lựa chọn làm quy 

trình chung cho một loạt nam châm. Các khảo sát về ảnh hưởng của 

nhiệt độ thiêu kết, thời gian thiêu kết được liệt kê trong bảng 4.4 dưới 

đây. 

Bảng 4.4. Sự phụ thuộc các thông số từ cứng vào nhiệt độ thiêu 
kết (T rw) và thời gian thiêu kết (trạ) [4.1.4.2] 

Tìy C)/trự (phút) | 8,(KG) | w (kOe) | (ma (MGOe) 

Ƒ —= 

1060/60 10.5 §.0 19 

108060 | 95 | 76 19.5 


108045 | 90 | 70 Rãñ 18 R 


L 
| 1080/30 §.0 6.0 15 
1100/60 10.5 9.0 23 


Bảng 4.5. Sự phụ thuộc các thông số từ cứng vào nhiệt độ xử lý 
nhiệt (Tạ) và thời gian xử lý nhiệt (tu) [4.1.4.2] 


Tu/ta (“C/phú) | Ø,ŒG) | w#: (kOe) | (BH)m¿x (MGOe) 
1080/60 9.5 7.6 19.5 
450/60 
650/60 
800/60 
900/60 
Nhận thấy, các giá trị nhiệt độ thiêu kết cao cho ta các thông số 
từ cứng tốt nhất là do mật độ vật liệu nam châm tăng , thời gian dài 60 
phút chính là thời gian thích hợp làm cho phản ứng pha răn xảy ra 
hoàn toàn. Tuy nhiên với thời gian 45 phút và 30 phút vẫn cho ta các 
nam châm tương đôi tốt cho thây phản ứng pha răn ở đây cũng đã xảy 
ra hoàn toàn nhưng có thê với mật độ vật liệu thấp hơn. 


° Để khảo sát ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ xử lý nhiệt, 
nhiệt độ thiêu kết I080°C trong thời gian 60 phút đã được chọn. Các 
kết quả được đưa ra trong bảng 4.5. 


189 


Nhận thấy rằng, nhiệt độ xử lý nhiệt không làm thay đổi quá lớn 
đến các giá trị thông số từ cứng tuy nhiên ở nhiệt độ cao, giá trị lực 
kháng từ ;, thấp đi nhiều có thể là do các hạt trong nam châm lớn lên 
hoặc các biên hạt dầy lên làm giảm khả năng ngăn cản quá trình dịch 
chuyển vách đô men của các hạt trong nam châm. 

Chế tạo các nam châm từ nguyên liệu sạch 

Dựa trên một hệ thống khảo sát các bước trong quy trình công 
nghệ chế tạo nam châm, trên cơ sở nguyên liệu sạch, một số lần chế 
tạo nam châm đã được thực hiện, các kết quả đã được liệt kê trong 
bảng 4.6. 

Bảng 4.6. Kết quả một số loạt nam châm Nd-Fe-B (41.42) 
TC): 
phút 


1085/60 6.14 27 
650/60 8.4 3| 
1085/60 | 1l 4.9 l§ 21 
650/60 li 7.0 27 


450/30 


1085/60 | 12.2 44 16 
650/60 SẠi 
Tại 1085/60 | 12.3 7.0 30 


650/60 

Hệ xác định khối lượng riêng của mẫu được trình bày ở hình 4.7. 
Khối lượng riêng của các nam châm được xác định bằng phương pháp 
cân mẫu trong không khí M„au(khí) và cân trong chất lỏng Mmau(lỏng), 
theo công thức sau: 


Pmäu = Mmau(khí) . p (lỏng) / Mmau(khí) — Maau(lỏng) 


Chất lỏng ở đây là dầu và phải được xác định bằng thực nghiệm 
rồi tính theo công thức sau: 


chát lòng = mẫu đồng (Mông kkhí — Mông lòng ) /Maông k khí 


190 


Để xác định khối lượng riêng (2) của đồng ta chọn mẫu đồng có 
dạng hình trụ, đường kính d, chiều cao h, khi đó ta có: 


mầu đồng = ÄÍ9êngkkhi / ông — Äfqêngkkhi/ S(diện tích). # (chiều cao) 
Ømầu đồng = 4 Ấệng / zđ”.h — (đlà đường kính mẫu đồng) 


Lưu ý: Để tăng độ chính xác của phép đo, mẫu phải được cân 
bằng nhiệt với dầu trước khi cân. 

Nhận thấy, từ kết quả của bảng 4.5 quy trình công nghệ thích 
hợp với thời gian nghiền 3 giờ, áp suất ép 3 Tắn/cmẺ và nhiệt độ thiêu 
kết 1085°C trong thời gian 60 phút cùng nhiệt độ xử lý nhiệt lần 1 là 
650°C trong 60 phút cho ta các nam châm tương đối ồn định với tích 
năng lượng cực đại đạt giá trị trong khoảng 30 MGOe. Giá trị này đã 
đạt được kết quả của các nam châm thông thường đang bán trên thị 
trường thể giới (giá trị nam châm loại Nd-Fe-B mà chúng tôi đã đạt 
được cao nhất cho đến nay là nam châm thiêu kết áp dụng công nghệ 
hấp thụ hydro HD [4.3]) 


Hình 4.7. Hệ xác định khối lượng riêng của mẫu 
4.2.2 Nam châm thiêu kết loại Nd¡szFe+s., Co,B; và NdFeCoAIB 


Việc đưa thêm một lượng nhỏ Co thay cho Fe không những làm 
tăng đáng kẻ nhiệt độ Curie mà còn làm tăng khả năng chống ôxy hoá 
của nam châm loại Nd-Fe-B. 


191 


Các bước khảo sát như ở phần nam châm Nd-Fe-B cũng được áp 
dụng ở đây. Với hợp phần Nd¡s(Fe Co);;Bạ chúng tôi chưa thành công 
trong việc tạo ra nam châm năng lượng cao (mới đạt 10 MGOe). Các 
nam châm chứa Co theo hợp phần nghèo B hơn như Ndịs(Fe Co);sB; 
(với Co = 5% và 10%) lại cho kết quả tốt hơn. Sự phụ thuộc vào áp 
suất ép cũng được khảo sát sơ bộ cho thấy không có sai khác với kết 
quả thu được trong phần nam châm Nd-Fe-B. Nhận thấy nhiệt độ 
thiêu kết thích hợp của hệ chứa Co cao hơn hệ không có Co và thời 
gian thiêu kết lại tăng gấp đôi. Sự phụ thuộc của các thông số nam 
châm (BH)aav, s1, 8, vào nhiệt độ xử lý lần thứ hai được đưa ra trong 
hình 4.8. Nhận thấy rằng, khi nồng độ Co thay đổi từ 5% đến 10%, 
lực kháng từ p#/; và cảm ứng từ dư (Z,) thay đổi không nhiều, trong 
khi đó năng lượng từ (BH)ma lại thăng giáng nhiều. Việc đưa Co vào 
làm tăng đáng kể nhiệt độ Curie (với 10% Co, 7; tăng 110K), trong 
khi đó lực kháng từ p#7; giảm từ 7kOe (trong Ndị;Fe;;Bạ) xuống còn 
3kOe (trong Nd¡;Fe;;CosB;). Những cố gắng chỉ cho được nam châm 
với năng lượng từ (BH)ma ~ 14 MGOe với Ö, > 10kG và p”, = 3kOe, 
còn kém xa so với nam châm Ndị;zFe¿;CoioBạ có các thông SỐ: 
M?ï†; = 5,2kOe; B, = 12,0kG; (BH)mx = 33 MGOe [4.l ]. 


Để khắc phục nhược điểm trên, làm tăng p/ĩ,, Các hợp phần 
nam châm được đưa thêm một lượng nhỏ nhôm. Nhôm thêm vào làm 
giảm nhanh nhiệt độ Curie (xem chương 2 về hệ R;Feia.Al,B), 
trường dị hướng giảm, trong khi đó lực kháng từ tăng. Thành phần 
thích hợp trong hệ Nd-FeCoAl-B để có nam châm có chất lượng cao 
là nồng độ nhôm vào cỡ 1%. Với thành phần này, nhiệt độ Curie 
không quá thấp, trường dị hướng giảm không nhiều mà lực kháng từ 
lại tăng. Mặt khác, nhôm thay vào làm giảm nhiệt độ tái định hướng, 
spin của hệ, làm cho khả năng sử dụng các nam châm loại này tại 
nhiệt độ thấp được mở rộng. 

Các nam châm với hợp phần NdịsFe¿¿ sCoi¿AliBs š đã được lựa 
chọn. Như đã lưu ý ở trên, đối với hệ chứa Co để tạo được nam châm 
có chất lượng, chúng tôi phải chọn hợp phần nghèo B (B < 7). Đề 
tránh việc giảm mạnh 7: do ảnh hưởng của nhôm, việc đưa nồng độ 


192 


Có cao là cần thiết. Chất lượng nam châm với hợp phần chứa nhôm lại 
phụ thuộc rất mạnh vào áp suất ép mẫu. Kết quả tốt nhát mà chúng tôi 
nhận được là giá trị (BH)max = 10 MGOe tương ứng với áp suất ép 
mẫu là 2 tắn/cmỶ. 


BriKel NdygFezy, Co, 3; 
X“5 (- } 
" X=l0 ————) 
10 CHỮ SỐ  NGHnhee., 
9 


pglfc[Koe] 


#r==>>——— 


FI9C| 
400 450 S00 


Hình 4.8. Sự phụ thuộc nhiệt độ xử lý lần hai của 
các thông số nam châm [4.  ,4.2} 


Với các mẫu chứa nhôm, quy trình xử lý nhiệt độ thấp phức tạp 
hơn hai loại trên, phải cần 3 giai đoạn sau: 


1- Thiêu kết (7r, = 1100°C), 
2- Xử lý nhiệt độ thấp lần 1: 7¡ = 600°C, 
3- Xử lý nhiệt độ thấp lần 2: 7; = 400°C. 


Các kết quả nghiên cứu, chế tạo các nam châm với lượng nhỏ Co 
và AI thêm vào mới chỉ là bước đầu. Cần phải nghiễn cứu tiếp mới có 
thể hy vọng tìm được một qui trình thích hợp. 


193 


4.2.3 Nam châm thiêu kết loại (NdPrCe)FeB (Didym-Fe-B)|4.1] 


Việc chế tạo các nam châm từ hỗn hợp các kim loại đất hiếm có 
khả năng thực hiện hơn ở Việt nam. Các nghiên cứu về MM đưa ra 
trong chương 2 cũng là nhằm giải quyết vấn đề này. Các kết quả cho 
thấy MM là một hệ đất hiếm phức tạp làm giảm đáng kể nhiệt độ 
Curie, trường dị hướng ... đặc biệt với La, khó tạo pha 2:14:1. Trên 
thực tế, trong quá trình tách chiết đất hiếm, Nd và Pr có các thuộc tính 
hoá học giống nhau, khó phân chia thành hai nguyên tố riêng rẽ. Hơn 
nữa, Pha Pr;FeixB lại có các tính chất từ khá giống pha Nd;Fe,zB và 
các nam châm loại Pr-Fe-B đã được chế tạo với (B/7)„av = 37 MGOe 
[4.4]. Các nghiên cứu về hệ (Ndị..Pr,);FeixB cho ta thấy khả năng chế 
tạo các nam châm trên cơ sở hệ hợp kim hỗn hợp này hoàn toàn là 
hiện thực. Mặt khác, với góc độ kinh tế, việc tạo các nam châm từ 
Didym (Nd-Pr) là rất có ý nghĩa. 


Trong quá trình tách chiết đất hiếm, tuỳ theo trình độ công nghệ 
và thành phần quặng mà tỉ lệ giữa Nd và Pr có khác nhau, Ce không 
tách ra hết còn lẫn vào với hàm lượng từ 5% + 40%. Các hỗn hợp như 
vậy đều được gọi là DiDym, 5Ce - DiDym và 40% - DiDym. Hiện 
nay việc chế tạo DiDym trên cơ sở ôxyt đất hiếm Việt Nam đang được 
tiến hành ở một số cơ sở nghiên cứu hoá học và luyện kim màu. Trên 
thế giới, Didym cũng có giá thành rẻ hơn Nd, Pr riêng rẽ. Khả năng 
tạo được các nam châm từ Didym với chất lượng tương tự loại Nd-Fe- 
B đã được công bố [4.5]. 

Trên cơ sở thực tế đó, nam châm với hợp phần (Nd-Pr-Ce)-Fe-B 
đã được nghiên cứu, chế tạo từ các vật liệu sạch [4.1]. Các nam châm 
Didym được chế tạo theo hợp phần tính theo trọng lượng là: 
Fe - 33.5% (SCe-Didym)-1%B 

Với thành phần cụ thẻ của (5Ce-DiDym) là Nd (80% trọng 
lượng), Pr (15% trọng lượng) và Ce (5% trọng lượng). 

Các mẫu được chế tạo theo quy trình chung đã nêu ở đầu phần 
này. Các thông số về áp suất ép, thời gian nghiền đã được khảo sát sơ 
bộ và lựa chọn khoảng thích hợp để nghiên cứu chỉ tiết hơn. Sử dụng 


194 


phương pháp ép ngang với từ trường định hướng là 1 Tesla và áp suất 
ép là I tân/cmẺ, chúng tôi đã thu được một số kết quả cụ thể đưa ra 
dưới đây. Các kết quả khảo sát về nhiệt độ thiêu kết và thời gian 
nghiên được đưa ra trong bảng 4.7. 
Bảng 4.7. Các thông số nam châm phụ thuộc nhiệt độ thiêu kết (T,„) 
và thời gian nghiên (t„) [4.1.4.2] 


Mẫu | 7ry[ c]| Độhạt [m[giờ|| 5, glfc | (PHmx 
ban đầu [kG] | [kOe] | [MGOe] 
+ —+ 
Dị | 1080 | 630um 2 10.02 46 14.3 
| DO NGG GIEO UXNE%SGS GE-NNHHHNuwEGNU ma —% 
Dịy | 1080 | 630m | 25 10.84 49 | 169 
Im SỈ CS 
Dạ, | 1060 | 630m 2 8.90 4.7 12.4 
+—— + 
Dạy | 1060 | 630um | 25 10.40 5.0 16.2 


Nhận thấy trong cả hai nhiệt độ thiêu kết, thời gian nghiền 2,5 
giờ cho kết quả tốt hơn với tất cả các thông só. Trên cơ sở kết quả này, 
một chế độ có định với áp suất ép 1 tắn/cmỶ, độ hạt trước khi nghiền là 
630m và thời gian nghiền là 2,5 giờ đã được chọn để khảo sát ảnh 
hưởng của quy trình xử lý nhiệt độ thấp lên các tính chất của nam 
châm. Các kết quả cụ thể được đưa ra trong bảng 4.8 và hình 4.9 cho 
ta thấy ảnh hưởng rõ rệt của nhiệt độ xử lý nhiệt độ thấp (lưu ý ở đây 
thời gian thiêu kết tị và thời gian xử lý nhiệt độ thấp / được giữ như 
nhau trong tất cả các mẫu nghiên cứu). 

Từ các kết quả đưa ra trong bảng 4.7 có thể thấy rằng với loại 
nam châm Didym việc hạ thấp nhiệt độ thiêu kết và nhiệt độ xử lý 
nhiệt độ thấp cho kết quả tốt hơn. So sánh với loại Nd-Fe-B, nhiệt độ 
thiêu kết thích hợp của loại nam châm Didym thấp hơn rõ rệt. Điều 
nhận xét trên có thể là do 5% Ce có trong thành phần DiDym đã làm 
hạ thấp nhiệt độ nóng chảy của cả hợp kim (Ce có nhiệt độ nóng chảy 
là 798°C, thấp hơn Nd và Pr là 1010°C và 931°C tương ứng). Chính 
điều này làm tăng mật độ của nam châm ngay cả khi ép mẫu với áp 


195 


suất nhỏ 1 tắn/cm”, đồng thời pha lỏng này làm mắt đi các lớp bị biến 
dạng ở bề mặt các hạt trong quá trình nghiền, kết quả là lực kháng từ 
tăng lên. 


$%Ce DiDym-Fe-B 
Địni 
Địn; 


Địn) 


Hình 4.9. Ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt lên các thông só 
của nam châm [4. I ,4.2] 

Các thông số của nam châm cũng rất nhậy với thời gian /¡ và í; 
nêu ở trên. Các khảo sát ảnh hưởng của thời gian xử lý nhiệt độ thấp 
và nhiệt độ thiêu kết đã được thực hiện. Kết quả về sự phụ thuộc của 
các tính chất nam châm loại Dydym được đưa ra trong hình 4.10 cho 
thấy các thông số của nam châm giảm theo chiều tăng của thời gian /;. 


Như đã biết, biên hạt đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình 
thành lực kháng từ cao trong vật liệu nam châm loại 2 :14 :1. Quá 
trình xử lý nhiệt độ thấp đóng vai trò điều chỉnh thành phần pha biên 
hạt, độ dày của biên hạt. Thời gian xử lý nhiệt kéo dài có thể làm tăng 
quá nhiều độ dày của biên hạt, làm tăng tông số pha biên hạt trên toàn 
thể vật liệu (pha biên hạt thường là pha không từ tính, dị hướng từ 
thấp) làm giảm dị hướng từ và mô men từ của nam châm, dẫn đến làm 
giảm các thông số nam châm. Các nam châm đất hiếm có hai cơ chế 
lực kháng từ: hãm mầm đảo từ và hãm dịch chuyển vách đô men. Tuỳ 
thuộc vào công nghệ và thành phần nam châm mà cơ chế nào sẽ 
chiếm ưu thẻ. 


196 


Bảng 4.8. Ảnh hướng quy trình xứ lý nhiệt lên 
các thông só nam châm [4. ,4.2,4.6] 


1080/tị 


Mẫu Ttx [ CỊ Tử lý le] pử1 Đ (BH)max 
lần llân2 | IkO] | [KG] | [MGOs] 
| 
DịA | 10606 | - : 50 | 104 | 162 
DU uỔ. 
1060/4, | 900, | - 60 96 | 220 
' } 
1060/, | 9000, | 550 | 7.1 109 | 219 
DỊA | 10606 | - : 50 | 103 | 190 
1060/4, | 800 | - s5 | 1135 | 232 
1060“, | 8004; | 550/ | 823 | 1086 | 2783 
DạA | 1080, | - 8 49 | 108 | 169 
1080/0, | 800, | - 55 | 1154| 245 
1080/+, | 800đ; | 550, | 685 | II | 220 
E In: BH lJ ng l 
D;B | 10800, | - : 52 | 1063| 208 
1080/t, | 900 10.76 


Một số kết quả khảo sát đường cong từ hoá ban đầu của mẫu 
nam châm sau khi chế tạo ra chưa nạp từ và sự thay đổi của các thông 
số từ theo từ trường nạp đưa ra trong hình 4.11. Nhận thấy rằng với 
nam châm DiDym-Fe-B (hay với cả các nam châm loại Nd-Fe-B) chế 
tạo được, có lực kháng từ tuân theo cơ chế mầm đảo từ là chính do: 


1- Đường cong từ hoá ban đầu nhanh chóng đạt gần đến bão hoà ngay 
trong từ trường từ hoá còn thấp (vài kOe, hình 4.1 1). 


2- Năng lượng từ (BH)m„v, tăng theo chiều tăng của từ trường nạp 
(hình 4.11). 


197 


(BH)max(10°Goe] Đãö 
(Nd.Pr.SCe) Fe.B NI 


gHclKOs] 


.ứr 
© (BH) max 
9 pc 


Hình 4.10. Ảnh hưởng của thời gian xử lý nhiệt lần thứ hai (t;) lên các thông 
số của nam châm [4.\, 4.2, 4.6] 

Quy trình công nghệ thích hợp và ồn định đã được tìm ra trong 
điều kiện công nghệ cụ thể của chúng tôi cho phép đạt được các thông 
số đặc trưng của nam châm loại 5Ce-DiDym-Fe-B là : 

B,=10+11kG; p#,=7+8kOe; (BH)m = 28 + 30.5 MGOe 


2 (NdPr).Fe.B 
1 NdịsFesgCojoB; 


1a (nạp ở !7Koe) 
1b (nạp ở 35Koe) 
2 (nạp ở 35Koe) 


Hình 4.11. Đường cong khử từ của nam châm loại Nd-Fe-B [4.\, 4.2, 4.6] 


198 


Đường cong khử từ của hai loại nam châm DiDym và Nd-Fe-B 
được đưa ra trong hình 4.12. Chúng tôi cũng đã thành công trong việc 
tiễn hành chế tạo loại nam châm DiDym-Fe-B (sử dụng DiDym Trung 


Quốc) chỉ cần một chế độ xử lý nhiệt [4. 1]. 


1° Dương cong moiment từ JIRI) 
3° Dương công cảm tự từ CNd-Pr)-Ee:lY 
1- Đường cong moment từ 

3. Đường cong cam ứng từ Nư‹Ee-lB 


[Iesla| 


30 E24 20 
40 200 160 
ạ 0.5 
/B+H/ 
[MGOe] 
HỊKOel "ã 
, 0 0 
\&aiai lễ 10 5 0 
—_—_——_——— —Ầ_—L I1 CO | 
1000 s00 0 


Hình 4.12. Đường cong khử từ của nam châm loại 
Nd-Fe-B và (NdPr)FeB [4.1, 4.2, 4.6] 


4.2.4 Nam châm thiêu kết dùng vật liệu đất hiếm công nghiệp |4.1, 
4.2, 4.6] 

Các nghiên cứu ở phần trên được thực hiện trên cơ sở DiDym 
nhân tạo (tạo ra từ các kim loại sạch 99.9%). Tiếp tục nghiên cứu chế 
tạo nam châm đất hiếm trên cơ sở nguyên liệu công nghiệp nhằm tạo 
cơ sở cho việc sản xuất loại nam châm này là hết sức cần thiết. 

Các nghiên cứu đã được thực hiện trên 3 loại nguyên liệu: 
(nguyên liệu Việt Nam do viện kim loại mầu chế tạo): 

I- DiDym chứa 5% La (kí hiệu là V5), 
2-_ DiDym chứa 20% La (kí hiệu là V20), 


3-_ DiDym công nghiệp của Trung Quốc. 


199 


Nguyên liệu Việt Nam: 
Các phân tích hoá học cho thấy thành phần V20 như sau: 
Nd La Pr Ce Sm Fe 
48.1% 19.3% 17.2% §.7% 1% 5.7% 


So sánh với thành phần DiDym được nghiên cứu trong phần 
trên, thành phần của V20 sai lệch quá nhiều. Đặc biệt có 2 nguyên tố 
có hại là Sm (tuy nhiên do hàm lượng nhỏ có thể chấp nhận được) và 
La (chiếm tới 20% trọng lượng đất hiếm trong V20). 

Các mẫu nghiên cứu được chế tạo theo công thức : RxFeyBz 
với : X thay đổi từ 24 - 38 

Y thay đổi từ 60 - 65 
Z thay đôi từ 1 + 2,5, tính theo phần trăm trọng lượng. 


Trong đó R là V; hoặc V20, Fe có độ sạch 99.9%, B có độ sạch 
99.8%. Các mẫu được chế tạo theo quy trình công nghệ bột thiêu kết 
đã nêu ở đầu phần này. Các nghiên cứu về thời gian nghiền đã được 
thực hiện cho thấy thời gian nghiền là 35 phút cho kết quả tốt hơn cả. 
Áp suất ép mẫu được khảo sát trong khoảng từ 1- 4 tắn/cmˆ cho thấy 
áp suất ép thích hợp là 2 tắn/cm” (cao hơn đối với chế độ ép trong 
phần trên). 

Với thời gian nghiền 35 phút và áp suất ép mẫu (2 tắn/cm”). Một 
số kết quả khảo sát nhiệt độ thiêu kết, thời gian thiêu kết, ảnh hưởng 
của nhiệt độ xử lý nhiệt lên các thông số nam châm được liệt kê trong 
bảng 4.9. 

Các kết quả ở đây còn quá thấp, không thẻ đánh giá được các 
đặc tính công nghệ áp dụng cho loại vật liệu V5 và V20 (thông thường 
các nam châm Didym trong phân trên có cùng kích thước với các nam 
châm chế tạo từ V5 và V10 cho từ trường bề mặt vào khoảng 2500 + 
300009). 


Đường cong khử từ và tích năng lượng (8H) của một mẫu loại 
đất hiếm Việt Nam được đưa ra trong hình 4.13. Có thể nhận thấy 


200 


rằng cảm ứng từ dư Ö, = 4k. g/7, = IkOe là quá thấp, có thể là do 
lượng pha lạ quá nhiều trong nam châm. Các có gắng chế tạo nam 
châm từ nguyên liệu Việt Nam (VŠ và V20) chưa thành công, năng 
lượng từ cao nhất đạt được chị là: SMGOe. 


B(KO) 


-L0 +08 ‹06 -04 ‹02 1ñ 


1 
H(KOe) (BH) (MGOe) 


Hình 4.13. Đường cong từ trẻ và tích năng lượng (BH) của V20.Fe. BỊ4. I] 


x4 - - 10 T5 o 
H(KOe) (BH) (MGOe) 


Hình 4.14. Dường cong từ trể và tích năng lượng (BH) của R;;Fe,„B(4.1] 
Chất lượng thấp của vật liệu nam châm đất hiếm sử dụng 

DiDym Việt Nam có thể giải thích bởi các nguyên nhân sau đây: 

I- Sự tồn tại La gây khó khăn cho việc tạo pha 2:14:1 

2- Các tạp chất khác với hàm lượng nhỏ như C, S, Mg... và các 
ôxyt đất hiếm có ảnh hưởng xấu đến phẩm chất của nam châm đất 
hiểm. 

3- Thành phần DiDym không đồng nhất từ mẻ này đến mẻ khác 
(mỗi mẻ cỡ 100g). 


201 


Bảng 4.9. Sự phụ thuộc từ trường bê mặt vào chế độ xử lý nhiệt|[4. ,4.2.4.6] 


Thành phân % Tre 
trọng lượng [ÚC/phút] 
R=V20 


Trứ ty “bự lý 
[”C/phút] 


Từ trường bề 
mặt [Oe] 


R4 sgF€ø 12B) 1100 : 0 
Ra s8F€s2 6s2Bạ $ 1040/30" = 250 


L_— 1040/50" - 160 _z| 
1040/60" - 120 
1050/30 - 190 —_| 
Ra saF€s› ¡2Bạ 1080/30" ° 40 
1060/45" ị 


1060/60” 
1060/60” 


Rãá s§F€6s 62B s 


Rạ› ssF€& 12B; 1040/45" 


1060/45" 


Rãs ssF€s¿ ¡2Bạ 


Rš6ssF€á ¡2B 1060/45" 
1040/45' 
1060/45" 


1060/45° 


450/30" 


1060/45° 


me |. —] 


320 


900/60" 


1060/45" 


550/60" 


R::Fe¿¿Bạ 1060/45" 


1060/45" 


RasFes;B; 1060/45" 


Ra;F€¿ sBị s 


1060/45" 


Đề khăng định thêm các nhận xét trên, một loại DiDym Việt 
Nam không chứa La và các tạp chất có hại nói trên đã được chế tạo. 
Loại DiDym này gồm có các đất hiếm Nd, Pr, Ce, Sm và Fe sạch (độ 
sạch là 99.9%) với hợp phần như của V20 (trừ La). 

Nam châm chế tạo từ DiDym Việt Nam nhân tạo nói trên đã 
dược tiền hành. Các bước của công nghệ thiêu kết được thực hiện theo 
quy trình đã chọn. Ngay sau khi thiêu kết ở 1100C, tích năng lượng 
thu được đã là 15MGOe và sau quá trình xử lý nhiệt độ thấp đã đạt 
18MGOe. Đường cong khử từ và tích năng lượng đưa ra trong hình 
4.14. Kết quả này cho thấy nguyên liệu DiDym của Việt Nam có khả 
năng sử dụng tốt để làm nam châm vĩnh cửu với điều kiện là không có 
La và nâng cao độ sạch vật liệu. 

Nguyên liệu DiDym công nghiệp Trung Quốc 

Các phân tích sơ bộ ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại 
học Quóc gia cho thấy nguyên liệu DiDym công nghiệp Trung Quốc 
không chứa La và Ce. 

Các mẫu nam châm đã được chế tạo theo thành phần R,FeyB; 
VỚI : 

x thay đổi từ 33-36 
y thay đổi từ 63-65 
z thay đổi từ 1-I.5, tính theo phần trăm trọng lượng. 


Đường cong từ độ phụ thuộc nhiệt độ đo tại từ trường thấp trên 
các mẫu với thành phần khác nhau đưa ra trong hình 4.15. Nhận thấy 
các mẫu đều có nhiệt độ Curie vào khoảng 550K thấp hơn một chút so 
với pha chính 2 :14 :1 (585K). 


Đường cong không có bước nhảy cho thấy mẫu chứa chủ yếu 
pha 2 :14 :1. Thời gian nghiền và áp suất ép đã được nghiên cứu trong 
khoảng rộng của thời gian và áp suất. Giá trị thích hợp được lựa chọn 
là 15 phút và 1.5 tấn/cm”. Trên cơ sở lựa chọn chế độ nghiền và ép 
xác định như trên, đã khảo sát ảnh hưởng của quá trình xử lý nhiệt lên 
tính chất từ cứng của các hợp phần đã chọn. Kết quả được đưa ra 
trong bảng 4.10. 


203 


TK) 


Hình 4.15. Đường cong từ nhiệt của các mẫu O1 và Q3 [4.1,4.2] 


Bảng 4.10. Ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt lên các thông số 
Thờ ty “Fư tý 


nam châm [4.1, 4.2, 4.6] 
R,Fe,B, 
[”C/phút] | [”C/phút] 
1040/45' 


@5°,ép 1040/45" 
2T/cm?) 


mm)” 


1080/45" 
1060/45? 


800/60” 


Rau sF€6 sBì o 


R;sFeøBị o 
Rạ; ›F€s sBì o 


1060/45" 


R;F€;Bị o 


204 


Ảnh hưởng của nồng độ Didym (R) lên các thông số từ được đưa 
ra trong hình 4.16 


Hu (KG) (2v UMGOG) 


Hình 4.16. Sự phụ thuộc nông độ Didym của các thông số nam châm [4. ] 


Từ các số liệu đưa ra trong bảng 4.10, cho thấy các quá trình xử 
lý nhiệt độ thấp không có tác dụng cải thiện các tính chất nam châm, 
đa số trường hợp làm giảm các thông số nam châm. Từ nhận xét này, 
chúng tôi đã lựa chọn được quy trình tạo nam châm chỉ dùng một chế 
độ xử lý nhiệt. 


B(KG) 
t0 _= 
..eos°°® 
se 
8 ° ° ° 
° ° 
% ° 
° sẽ ° 
° (HN max=2L MGOe9 
4 ° Mẫu Qy ° 
° 1060 °C⁄45* .” 
. TM épLST = 
° ° 
9 2 + + + 1 — 
~10 -8 -6 - -2 0 L 16 24 
HựOe) BxH(MGOe) 


Hình 4.17. Đường cong từ trễ và tích năng lượng (BH) 
của mẫu Q,(R›;Fe;„B,) [4.1 ,4.2] 

Có thẻ thấy rằng các đường cong Ö,„ p¿ĩ; và (BH)max phụ thuộc 
nòng độ R (hình 4.16), đều có một cực đại ứng với giá trị x = 35. 
Đường cong khử từ và tích năng lượng của một số mẫu nam châm 
được đưa ra trong hình 4.17 và 4.18 ứng với các kỹ thuật ép khác 
nhau. Các nam châm chúng tôi tạo ra đã đạt được giá trị Ö, của các 


205 


nam châm do nhiều phòng thí nghiệm trên thế giới công bố 
(11+12kG), tuy nhiên lực kháng từ p#ï. cao nhất mới đạt được vào 
khoảng 8kOe (so với 10+11 kOe của các nam châm cùng loại công bố 
trên các tạp chí). 


B(KG) 
= 


-8 -6 -4 -2 0 10 20 30 40 
II(KOe) BH(MGOe) 


Hình 4.18. Đường cong từ trễ và tích năng lượng (BH) của mẫu 
R›:,Fe¿;B,(4.1,4.2,4.6] 

Để tìm cách nâng cao thêm lực kháng từ của các nam châm, 1% 
AlạO; ở dạng bột đã được đưa thêm vào trong quá trình nghiền bột 
hợp kim [4.1]. Lượng 1% Al;O; thêm vào không làm thay đổi các 
thông số nam châm, tuy nhiên đây mới chỉ là bước đầu thẻ nghiệm, 
các nghiên cứu tiếp trên hướng này đang được tiến hành. Một số thông 
số nam châm đã đạt được là : 

B,= 10- 12KG 
aH¿ = 6 — 8 KOe 
(BH)„av = 25 - 30 MGOe 


Có thể nói rằng với các kết quả đã thu được vẻ nghiên cứu chế 
tạo nam châm DiDym-Fe-B trên cơ sở nguyên liệu công nghiệp, với 
các qui trình công nghệ bột thiêu kết đã được chúng tôi lựa chọn, việc 
sản xuất các nam châm đất hiếm với chất lượng cao là hoàn toàn hiện 
thực. 


206 


Trên cơ sở các kết quả đã đạt được cả về nghiên cứu cơ bản và 
nghiên cứu công nghệ chế tạo nam châm bằng phương pháp bột thiêu 
kết. chúng tôi tiền hành nghiên cứu công nghệ chế tạo nam châm thiêu 
kết Nd-Fe-B trên cơ sở hợp kim nấu bằng lò cao tần với khối lượng 
5Kg một lần nấu từ các nguyên liệu có độ sạch công nghiệp. 


4.2.5 Nghiên cứu chế tạo nam châm thiêu kết từ nguyên liệu công 
nghiệp với khối lượng 5 kg một lần nấu 

Khối hợp kim biểu lộ tính textua rất rõ, mầu ánh kim vẫn rõ 
nhưng xám hơn so với hợp kim được nấu từ phương pháp nóng chảy 
hồ quang với khối lượng nhỏ cho thầy khả năng bị ôxy hoá nhiều hơn. 
Mẫu hợp kim đưa vào đập trong cói thép cũng dễ dòn, nhưng còn 
phản lõi dẻo hơn bên ngoài, khi đập nhỏ ánh kim sáng không còn nữa. 

Bảng 4.11. Các kết quả vẻ chế độ nhiệt và các thông số từ cứng của 
một số mẫu chế tạo từ nguyên liệu tự nấu mẻ lớn [4.2] 


Mẫu TỨC)/t(phú) | 8,Œ&G) | w/(kOe) | (BH)„(MGOe) 

Q1 1080/45 9/0 70 18 
900/60 ¡ 9,5 6,0 I8 
600/90 8,5 240 5 

Q2I 1080/60 95 | 76 T 19,5 
650/60 10,0 9/0 21,0 
450/30 6,0 

Q32 1100/60 10,8 17 
600/30 10,4 16,9 


450/30 


Q4 1060/60 
650/60 9,0 22 
450/30 9,5 25 
Q51 1080/60 9,0 22 
450/60 ĐỘ 25 


Q62 1100/60 23 
800/30 9,5 25 
450/30 9,0 24 


1060/60 
550/60 


207 


cư F -2^-ˆ2-=- 
v.v. 
v/ e 
T7 Fra 
ỷ H Lấy Mẫu Q51 
lự —®— 1080/60 | L 
1# —®— 450/60 | 
lẻ j Mẫu Q73 
Jv?ủ2 —*—1060/60 “ 


—w— 550/60 | 
b———=—— 


-8 -8 + S 9 
H[kOe] 
Hình 4.19. Dường cong khử từ của mẫu Q51 và Q73 với các chế độ 
xử lý nhiệt khác nhau [4.2] 


—— 1080/60 


Í 


—e— 80030 
—#— 450/30 


-, 
H[KO«e} 
Hình 4.20. Đường cong khử từ của mẫu Q83 với chế độ xử lý nhiệt 
khác nhau [4.2] 


Từ khối vật liệu như vậy, chúng tôi chia làm nhiều mẻ và áp 
dụng các qui trình đúng như quy trình đã lựa chọn trong phân vật liệu 
sạch và có thay đổi đôi chút về thời gian nghiền. Trong tất cả các lần 
thử nghiệm đó đều cho các nam châm với chất lượng chưa cao chỉ đạt 
được giá trị tích năng lượng cực đại cao nhất trong các mẻ là: 
(BH)m„ = 10 MGOe tương ứng với thời gian nghiền dài nhất, buộc 
chúng tôi phải điều chỉnh các chế độ công nghệ một cách thích hợp. 
Chế độ thích hợp sau một vài phép thử được lựa chọn là: thời gian 
nghiền là 8 giờ và áp suất ép vẫn giữ là 3 Tắn/cm”. Các kết quả của 


208 


quá trình điều chỉnh đó được tông kết một cách lọc lựa và đưa ra trong 
bảng 4.11. Một số đường cong khử từ của vài mẫu đại diện được đưa 
ra trong các hình : 4.19, 4.20, 4.21,4.22 để minh họa. 

Từ bảng 4.11, ta nhận thấy trái với kết luận của phần vật liệu 
sạch, ở đây hình như nhiệt độ thiêu kết thấp đi cho kết quả tốt hơn và 
cả nhiệt độ xử lý nhiệt lần hai thấp đi cũng cho kết quả thích hợp hơn 
như trường hợp mẫu Q73 


Í[ —&- 1100/60 ` .§ 
®@— 00/30 : 


^- 450/30 


L 


- -- 3 


, + ") 
HikOe] 


Hình 4.21. Đường cong khử từ của mâu Q62 với chế độ xử lý nhiệt 
khác nhau [4.2] 


_^ 4“ 
.....-" Ỷ.. 10 
* „sử 
/ ¿ , ° 
_— — g 
n [ —— 1080/80 sx 
ma 


l l —®— 650/0 
—®— 450/30 ( 

Ị ——= =—3 D 

Ếí 

4 

ả 2 

° 
9 -, -8, + 5 Là 
H[kOe] 


Hình 4.22. đường cong khử từ của mẫu Q43 với chế độ xử lý nhiệt 
khác nhau [4.2] 


209 


Các kết quả thu được ở đây cho thấy ta có thể lựa chọn được chế 
độ, quy trình công nghệ thích hợp tương ứng với một hệ thống thiết bị 
cụ thể để áp dụng cho sản xuất số lượng lớn các nam châm thiêu kết 
loại Nd-Fe-B trên cơ sở hợp kim nấu mẻ lớn từ các nguyên liệu có độ 
sạch công nghiệp. Ví dụ trên cơ sở quy trình của mẫu Q73 hoặc Q83 
với nhiệt độ thiêu kết thấp có thể áp dụng đẻ chế tạo mẻ lớn các nam 
châm trên hệ thống thiết bị lớn với sự nghiên cứu và điều chỉnh thích 
hợp. 

4.2.6 Phương pháp tách vỡ trong hydro (HD) [4.3] 


Hydro có thể phản ứng với rất nhiều nguyên tố để tạo thành các 
hợp chất hydrid. Các phản ứng này hết sức quan trọng với các lý do 
ứng dụng khác nhau trong khoa học và trong đời sống. Các hợp chất 
hydrid đất hiếm đã được nghiên cứu rất rộng rãi do đặc tính phong 
phú của chúng như chúng có tiết diện bắt nơtron nhiệt cao, có khả 
năng hấp thụ và giải hấp thụ hydro lớn và do đó có thể dùng làm vật 
liệu dự trữ hydro như một bình chứa. 


Ở những điều kiện nhất định, sự hấp thụ hydro sẽ làm tách vỡ 
vật liệu thành các mẫu nhỏ. Từ Decrepitation có nghĩa là “sự tách vỡ 
thành các phần nhỏ của vật liệu kèm theo tiếng tách vỡ”. Hiệu ứng 
này xảy ra là do sự khác biệt lớn giữa các thông số mạng tỉnh thể của 
kim loại và các hydrid của chúng gây nên bởi các nguyên tử hydro 
điền vào trong cấu trúc. 


Hình 4.23. Ảnh bê mặt vật liệu khối Nd-Fe-B sau quá trình HD [4.9] 


210 


Quá trình HD đã được áp dụng đầu tiên trong qui trình chế tạo 
nam châm loại SmCos, được R.Harris và các cộng sự đăng ký giữ bản 
quyền [4.7]. Oesterreicher và cộng sự [4.8] và R.Harris và cộng sự 
(4.9] đã áp dụng qui trình HD cho các hợp chất Nd-Fe-B. Hình 4.23 
đưa ra hình ảnh bề mặt khói vật liệu Nd-Fe-B sau quá trình HD (ảnh 
trích từ tài liệu của nhóm GS Rex Harri3). 


Trong mọi trường hợp áp dụng quá trình HD, khi hydro điền kẽ 
trong vật liệu sau khi kết thúc quá trình đều phải bị loại bỏ bằng cách 
giảm áp suất trong trường hợp của SmCo; hoặc hút chân không liên 
tục trong quá trình nung thiêu kết trong trường hợp của các hợp kim 
Sm;(Co Cu Fe Zr)¡; và Nd-Fe-B nhằm hoàn trở lại tính chất ban đầu 
của các hợp kim đó. 


Quá trình hấp thụ hydro xảy ra làm hai bước, đầu tiên hydro 
thâm nhập vào biên hạt, tác dụng với pha giàu Nd. Tiếp theo đó, hydro 
được hấp thụ vào ma trận pha Nd-Fe-B đẻ tạo thành hợp chất hydrid. 
Quy trình HD rất có hiệu quả trong việc sản xuất một khối lượng lớn 
vật liệu nghiền thô dùng cho quá trình nghiền tỉnh bằng cối nghiền 
phản lực hoặc nghiền bi, nghin rung ... Quá trình HD làm cho chỉ phí 
sản xuất giảm đáng kể so với quy trình truyền thống sử dụng quá trình 
đập, nghiền thô. Quá trình HD được sử dụng như một quá trình nghiền 
thô nhưng trong thực tế nó còn có nhiều tác dụng khác và có một số 
đặc điểm riêng cần nghiên cứu để hoàn thiện. 

Buông phản ứng HD được chúng tôi chế tạo bằng thép dây, có 
khả năng hút chân không và đưa khí hydro từ chai khí vào có dung 
tích vào cỡ ldmỶ. Hợp kim ban đầu được lựa chọn có công thức hoá 
học là Ndị,Fe;¿Bạ, với khối lượng sử dụng trong mỗi mẻ là 50 gam 
được chế tạo bằng phương pháp nấu chảy trong chân không. Các mẫu 
hợp kim lớn cỡ vài cm” được đưa vào buồng phản ứng HD, sau đó hút 
chân không tới áp suất P=10” bar hoặc thấp hơn. Khí hydro có độ 
sạch 99,99% từ chai khí được đưa vào buồng phản ứng HD (sau khi 
đã đạt mức chân không cần thiết) với các giá trị áp suất khác nhau, 
trong những khoảng thời gian cần thiết khác nhau. Sau khi phản ứng 
kết thúc, buồng HD lại được hút chân không trong khoảng thời gian 


211 


cần thiết để lấy hydro ra. Các bước tiếp theo được thực hiện theo đúng 
qui trình chế tạo nam châm thiêu kết thông thường. Bột nam châm 
được tạo ra bằng phương pháp nghiền bi trong dung môi cyclohexane 
và làm khô bằng cách hút chân không. Bột được nhồi vào khuôn cao 
su trong buồng môi trường và được định hướng trước bằng từ trường 
xung tới 4,5 Tesla, sau đó ép đẳng tĩnh với áp suất cực đại 
1400kg/cm?. Các mẫu được thiêu kết và xử lý nhiệt trong chân không 
với điều kiện giữ bơm chân không hoạt động trong suốt thời gian thiêu 
kết và xử lý nhiệt nhằm lấy hydro còn lại trong mẫu ra. Mẫu được cắt 
thành dạng trụ, được xác định các thông số đặc trưng bằng từ trễ kế và 
mật độ bằng phương pháp cân thuỷ tĩnh. 


Chúng tôi đã chế tạo trên 30 mẻ nam châm từ cùng một lô hợp 
kim do công ty GFE (cộng hoà liên bang Đức) cung cấp, trên cùng 
một hệ thống thiết bị. Thành phần của hợp kim đã được nghiên cứu 
chỉ tiết và hệ thống. Kết quả cho thấy với hợp phần Nd¡sFe;¿Bạ, trong 
trường hợp sử dụng quá trình HD, các thông số từ cứng đạt được cao 
nhất cũng như thời gian, áp suất để phản ứng hydrid xảy ra hoàn toàn 
tìm được thích hợp nhất. 


Tất cả các mẻ mẫu đều được làm theo cùng một qui trình HD đã 
được lựa chọn nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện nhiệt độ, 
thời gian xử lý nhiệt, thời gian nghiễn...Các kết quả đã được tổng kết 
và đưa ra một cách lọc lựa trong bảng 4.12. 


Từ bảng 4.12 cho thấy thời gian nghiền từ 10 giờ đến 20 giờ cho 
kết quả tương tự, tuy nhiên các mẫu nghiền trong 10 giờ rất khó ép và 
dễ bị vỡ khi chuyển vào lò thiêu kết cho thấy độ hạt còn chưa đủ nhỏ. 
Thời gian nghiền lâu hơn làm giảm các tính chất từ của nam châm một 
cách rõ rệt, có thể là do bột bị oxy hoá biểu hiện qua sự giảm của mật 
độ mẫu cũng như độ cảm từ dư B,. Nhiệt độ thiêu kết đối với loại nam 
châm áp dụng qui trình HD thấp hơn nhiều (1050°C) so với loại nam 
châm chế tạo từ qui trình công nghệ bột thông thường trên cùng hệ 
thiết bị (1100°C). Nguyên nhân của đặc điểm này còn chưa tìm được 
lời giải thích thích hợp. Quá trình xử lý nhiệt hầu như không có tác 
dụng gì đến cảm ứng từ dư B, mà chi có tác dụng rõ rệt làm tăng lực 


22 


kháng từ trong vật liệu. Chúng tôi đã tiến hành làm một só mẫu theo 
chu trình liên tục: thiêu kết và xử lý nhiệt trong cùng một chu trình 
hoặc thiêu kết và xử lý nhiệt nhiều bước trong cùng một chu trình 
nhằm tiến tới một chu trình sản xuất liên tục trong một lò có những 
vùng nhiệt độ khác nhau tương ứng. Các kết quả thu được tương tự 
như các kết quả thu được theo qui trình xử lý nhiệt nhiều bước thông 
thường cho thấy có thể sử dụng phương pháp lò tunnel như trường 
hợp sản xuất pherít khi phải sản xuất một lượng nam châm lớn. 


Bảng 4.12. Các thông số nam châm thiêu kết 


áp dụng qui trình HD {+ 3} 

Mẫu. | tnuén | Te¿uve | Tuy | CB. | vHý | sH: mm. p hệ số vuông 
(ziờ]| (°C] |IPCI| (kG] |(kOe]|(kOe]| IMGOe] |[g/em)]| (lệ) 
T2 | 20 | a0s[ - | IL6| 73| 6.9 31 6.99 0.9 
T2C | 20| 1065| 640| 11.8 | 109| 69| 353 | 6.99 0.75 
T32 | 20| 1060| - | 110| 94| 86 28 121 0.77 
T3A | 20 | i0o| 6ø nà | 95] 83) 35 1.27 0.78 
T13 | 20| 1050| - | 116 | 9453| 87 31 1.27 0.80 
TI3B 10.7| 8.5 38 1.21 0.80 
T4 | s2| 13 0.90 
T4S 733 0.89 
T4B 7.34 0.87 
TMI0 7.15 0.89 
TMI5 7.23 0.9 
12 | 048 
TM30 12 0.89 
TM40 0.79 
LlÌ 0.89 
TS05A| 20| 1050 | 640 7.15 0.82 


23 


Với một qui trình thích hợp, nam châm thiêu kết áp dụng qui 
trình HD đã đạt được kết quả (BH)ma= 42MGOe. Các thông số về Ö,, 
H. và hệ số vuông tỉ lệ của mẫu cho thấy còn có thể phần đấu đạt được 
kết quả cao hơn (hình 4.24, bảng 4.12). 


J(mT) 


Hình 4.24. Đường cong khử từ M(H) và B(H) của nam châm 
có (BH)„„= 42MGOe đo trên từ trễ kế Ecornet [4.3] 


Các kết quả nghiên cứu chỉ tiết về quá trình hấp thụ hydro của 
hợp kim Nd-Fe-B [4.10] đã xác định được lượng hydro hấp thụ là 
0,4% trọng lượng hợp kim và cho biết trong suốt quá trình làm nam 
châm, lượng hydro còn lại trong mẫu tới 4% lượng hydro hắp thụ vào. 
Từ nhận xét này, chúng tôi đã tiến hành thử chế tạo nam châm trong 
điều kiện chân không thấp chỉ dùng bơm sơ cấp. Những kết quả bước 
đầu cho thấy các nam châm chế tạo được có các thông số đặc trưng 
tương tự các nam châm chế tạo trong điều kiẻn tiêu chuẩn với tích 
năng lượng cực đại (BH)max đạt được trong khoảng từ 30 + 40MGOc. 
Các nghiên cứu chỉ tiết hơn đã được thực hiện và sẽ cần phải tiếp tục 
nghiên cứu sâu hơn. Kiểm tra trong thời gian dài hơn 10 năm, các mẫu 
nam châm vẫn còn tốt nguyên không bị rã cho thấy để sản xuất với qui 
trình HD và chân không sơ cấp ta hoàn toàn có thể nhận được các nam 
châm tốt như mong muốn. 

Tóm lại, qui trình HD áp dụng trong việc sản xuất nam châm 
thiêu kết Nd-Fe-B đã có một số đóng góp đáng kẻ vào việc cải thiện 
qui trình công nghệ chế tạo nam châm. Hydro hấp thụ trong hợp kim 
Nd-Fe-B làm cho vật liệu trở nên ít bị oxy hoá hơn và dễ dàng tạo bột 


214 


hơn làm giảm thời gian nghiền tới 50% so với phương pháp đập 
nghiền thông thường. Qui trình HD là một quá trình rẻ tiền và là một 
hướng công nghệ đầy triển vọng để sản xuất một lượng lớn vật liệu 
ban đầu cho việc tạo bột nam châm. Nam châm tạo ra từ bột HD chỉ 
cần nhiệt độ thiêu kết thấp (1050°C) mà vẫn đạt được các tính chất 
tuyệt vời của nam châm Nd-Fe-B. 


4.3 Công nghệ chế tạo nam châm kết dính từ băng nguội nhanh 
(các nam châm MQ) 


4.3.1 Mở đầu [4.11] 


Nam châm kết dính loại Nd-Fe-B được biết đến rộng rãi trên thế 
giới với tên gọi là Magnet quench (MQI). Tỉ phần của nam châm kết 
dính nói chung và nam châm kết dính Nd-Fe-B nói riêng trên tông sản 
lượng nam châm thế giới ngày càng tăng rất nhanh. Tích năng lượng 
cực đại của loại nam châm này tuỳ theo chất lượng của vật liệu, tuỳ 
theo công nghệ sản xuất có thể nằm trong khoảng từ 5MGOe đến 
12MGOe. Nam châm kết dính ngày càng vượt lên trên nam châm 
thiêu kết là do mấy đặc điểm nổi bật sau đây: độ chính xác về mặt 
kích thước và hình dạng của sản phẩm ngay sau khi ép có thể đạt tới 
10? mm và có thể sản xuất tự động hoàn toàn với các hình dạng phức 
tạp mà nam châm thiêu kết khó có thể làm được. Các nam châm kết 
dính có thể điều chỉnh các thông số từ theo yêu cầu cụ thể với phổ 
năng lượng trải rộng từ thấp (một vài MGOe) đến cao (cỡ 12MGOe) 
với các loại cơ tính rất khác nhau. Do vậy, rất nhiều nghiên cứu đã 
được thực hiện nhằm hoàn thiện và nâng cao tính chất từ của loại nam 
châm này theo các hướng tìm kiếm các qui trình công nghệ thích hợp 
cho từng mục đích cụ thể, phát triển các phương pháp công nghệ mới. 


Nguyên liệu bột nam châm dùng để chế tạo các nam châm kết 
dính loại Nd-Fe-B chủ yếu được chế tạo bằng phương pháp nguội 
nhanh từ thẻ lỏng dùng trồng đồng quay với tốc độ quay thích hợp tạo 
ra các băng mỏng gọi là ribbon với cấu trúc ở dạng vô định hình (ít) 
và vi hạt (là chủ yếu). Sau khi xử lý nhiệt để có kích thước hạt tỉnh thể 
trong khoảng 30+40 nm, kích thước này nhỏ hơn kích thước đơn đô 


215 


men của vật liệu Nd-Fe-B là khoảng 5+10 um. Các bột này có lực 
kháng từ rất cao hơn hắn các bột tạo ra bằng cách nghiền hợp kim 
khối thông thường. Kích thước hạt bột nằm trong một khoảng rộng 
nhưng tích năng lượng cực đại tính cho các loại bột này đều vào 
khoảng 95 kJ/mỶ tức là khoảng 12 MGOe. Khi dùng các bột này chế 
tạo nam châm kết dính thường chỉ đạt 80 kJ/m” (10 MGOe). Nam 
châm kết dính có rất nhiều hình dạng khác nhau, tính chất từ cũng như 
tích năng lượng cực đại trải rộng trong một khoảng giá trị nào đó tùy 
theo yêu cầu của thiết bị cụ thể sử dụng chúng. Tuy nhiên có thể phân 
tạm thời thành 3 loại khác nhau: 

* Các nam châm kết dính tạo ra bằng phương pháp ép khuôn thường 
có tới 85% thể tích bột Nd-Fe-B và giá trị tích năng lượng cực đại 
vào khoảng 10 MGOe. 

*. Các nam châm kết dính tạo ra bằng phương pháp ép đùn hay 
phương pháp cán thường có khoảng 60 + 65% thể tích bột Nd-Fe- 
B và giá trị tích năng lượng cực đại vào khoảng 6 MGOe. 


*. Các nam châm dẻo thường có khoảng 50 + 55% thể tích bột Nd- 
Fe-B hoặc thấp hơn nữa và giá trị (B//)mạ„ khoảng 5 MGOe. 


Hình 4.25. Các phương pháp tạo băng vô định hình từ thể lỏng 
ly tâm (a4), đơn trục (b) và 2 trục (c) [4.11] 

Vật liệu dưới dạng băng mỏng được chế tạo bằng nhiều phương 
pháp khác nhau: phương pháp ly tâm, phương pháp đơn trục và 
phương pháp 2 trục. Tùy theo yêu cầu khác nhau về độ mỏng của 
băng mà người ta có thể sử dụng các phương pháp khác nhau đẻ chế 


216 


tạo vật liệu. Nếu cần băng có độ dày từ 20+30 im người ta thường 
dùng phương pháp đơn trục và ly tâm. Nếu cân băng có độ dày lớn 
hơn 100 im người ta thường dùng phương pháp 2 trục. Tuy nhiên độ 
dày của băng vật liệu sau khi chế tạo còn phụ thuộc vào tốc độ chảy 
của dung dịch nóng chảy và tóc độ làm nguội của hợp kim sau khi ra 
khỏi miệng vòi phun. Tốc độ làm nguội lại phụ thuộc vảo vận tốc 
quay của trống đồng. Tốc độ chảy của dung dịch nóng chảy phụ thuộc 
vào kích thước vòi phun và áp suất khí nén. Ngoài ra còn một số yếu 
tô khác cũng ảnh hưởng tới điều kiện chế tạo và chất lượng băng vô 
định hình ví dụ như độ dẫn nhiệt, nhiệt dung, độ sệt, mật độ của từng 
thành phần kim loại trong hợp kim. 


Các công đoạn chính của cả 3 loại, ly tâm (a), đơn trục (b) và 2 
trục (c) là hỗn hợp kim loại với nhiệt độ thường cao hơn nhiệt độ nóng 
chảy của hợp kim khoảng 100°C, được khí Ar nén vào đây dung dịch 
hợp kim nóng chảy phun qua vòi phun có kích thước hẹp xác định lên 
bề mặt của trống đồng quay (hoặc đĩa đồng quay trong trường hợp ly 
tâm) làm cho dung dịch hợp kim bị làm lạnh đột ngột với tốc độ 
khoảng 10K/s tạo thành các băng vật liệu ở trạng thái vô định hình và 
vi hạt. 


Các băng Nd-Fe-B sau khi tạo ra thường tồn tại ở cả 2 dạng: vô 
định hình và vi hạt. Khi đo đường cong từ hóa ban đầu, đường cong 
khử từ luôn có dạng 2 pha, khi chế tạo nam châm từ loại nguyên liệu 
này sẽ cho năng lượng từ rất thấp, do vậy cần phải xử lý nhiệt để cải 
thiện phẩm chất từ cứng của băng. Qui trình xử lý nhiệt cần phải thực 
hiện trong môi trường khí bảo vệ, tránh ôxy hóa. Tùy theo thành phần 
cụ thể của băng, điều kiện công nghệ tạo băng ta phải nghiên cứu để 
tìm được một qui trình xử lý nhiệt thích hợp. Các bước phải thực hiện 
là: băng được đưa vào buông xử lý nhiệt trong điều kiện chân không 
hoặc trong môi trường khí trơ như Ar, He... Nhiệt độ xử lý nhiệt 
thường nằm trong khoảng 650°C+750°C được duy trì trong thời gian 
ngăn đẻ đảm bảo độ hạt của băng không lớn lên vượt quá kích thước 
đơn đômen của vật liệu. Tùy theo vật liệu băng cụ thẻ, qui trình xử lý 
nhiệt có thể chỉ cần một bước, nhưng cũng có thể phải làm nhiều 


217 


bước. Sau khi xử lý nhiệt, băng được làm nguội thật nhanh tới nhiệt 
độ phòng [4.12]. 


4.3.2 Công nghệ chế tạo nam châm MQI [4.13, 4.14] 


Vật liệu băng MQI của hãng General Motor và epoxy kết 
dính (loại hai thành phần) do hãng Cookson cung cấp, bột kẽm có độ 
hạt cỡ 50um với độ sạch là 99,99% được chúng tôi sử dụng để nghiên 
cứu. Băng vật liệu MQI được nghiền nhỏ bằng máy nghiền bi với 
khối lượng mẫu mỗi lần là khoảng 30 gam với thời gian nghiền thay 
đổi từ 0, 4, 8, 12, 16 giờ. Bột vật liệu được trộn với chất kết dính theo 
tỉ lệ: epoxy 2% trọng lượng và bột MQI là 98% trọng lượng hoặc bột 
kẽm với tỉ lệ 10% hoặc 15% trọng lượng. Hỗn hợp bột- chất kết dính 
được đưa vào khuôn ép không định hướng với áp suất ép 5 tắn/cmỶ, 
sau đó được gia nhiệt để hoá cứng ở 125°C trong 1 giờ. 

LÔ tế 


“hỔmA0 -R00 -400 0 400 ND 1200 
H(kA/m) 
Hình 4.26. Sự phụ thuộc của từ độ vào từ trường của mẫu băng ở các 
thời gian nghiền khác nhau [4.13] 

Với các mẫu dùng bột kẽm, kỹ thuật ép đặc biệt với cơ cấu một 
chày ép và khuôn ép quay theo hai chiều ngược nhau nhằm tác dụng 
lực ép đều trên toàn bộ khối bột vật liệu đã được áp dụng với lực ép 
không đổi hoặc là 40 bar hoặc là 20 bar trong suốt quá trình ép. Các 
đặc trưng về độ hạt được xác định thông qua các ảnh SEM, tính chất 
từ của vật liệu và các nam châm được xác định bằng từ kế mẫu rung 
(VSM) 'và từ trễ kế. Epoxy kết dính được nghiên cứu đặc trưng 


218 


polymer bằng phép đo DSC. Khối lượng riêng của các mẫu được xác 
định bằng phương pháp cân thuỷ tĩnh và độ xốp của mẫu được xác 
định bằng tỉ số giữa mật độ khối của mẫu và mật độ khối của vật liệu 
Nd-Fe-B. 


Hình 4.27. Ảnh SEM của các mâu với thời gian nghiền là (a) 0 giờ, 
(b) 4 giờ, (c) 8 giờ. (4) 12 giờ, (e) 16 giờ [4.13] 


Từ kết quả ảnh SEM (hình 4.27) của các bột MQI với thời gian 
nghiền khác nhau cho thấy: các dải băng vật liệu ban đầu có kích 
thước dài khoảng 100 um đến 500um và dầy 20um. Các băng sau khi 


219 


nghiền 4 giờ kích thước dài khoảng 100um đến 500um và có nhiều 
hạt bột cỡ 10um đến 50um. Với thời gian nghiền là 8 giờ, ta thấy còn 
một ít dải băng với kích thước khoảng 40um đến 50um và có nhiều 
hạt bột cỡ 10um đến 40um. Sau khi nghiền 12 giờ, các dải băng còn 
rất ít chủ yếu là các hạt bột có kích thước vào khoảng 3m đến 40um. 
Sau khi nghiền 16 giờ, các dải băng biến mất chỉ còn các hạt bột với 
kích thước vào khoảng lum đến 20um. 
Bảng 4.14. Các thông số H,, B„ (BH)„„ và 
khối lượng riêng p của các mẫu nam châm kết dính [4.13] 


Các nam châm kết dính dùng vật liệu MQI chưa nghiền được 
trộn với chất kết dính theo các tỉ phần khác nhau, được ép và nạp từ 
trong cùng một chế độ cho ta một loạt các nam châm kết dính với khối 
lượng riêng khác nhau. Các thông số từ cứng của nam châm phụ thuộc 
vào khối lượng riêng được liệt kê trong bảng 4.14. 


220 


Có thể thấy. cảm ứng từ dư Ø, tỉ lệ tuyến tính theo khói lượng 
riêng có dạng hàm Y=Ax+b. Trong khi đó, lực kháng từ ?⁄, của các 
nam châm thăng giáng quanh một giá trị nào đó không thay đổi theo 
khối lượng riêng của mẫu. Kết quả này hoàn toàn có thê hiểu được bởi 
vì giá trị Ø, phụ thuộc chủ yếu vào lượng vật liệu MQI có trong nam 
châm còn lực kháng từ 7; lại phụ thuộc vào chính độ hạt tỉnh thể, cấu 
trúc biên hạt, dị hướng từ của vật liệu mà không phụ thuộc vào số 
lượng vật liệu chứa trong mẫu. Tích năng lượng cực đại của các nam 
châm (/)„¿„ phụ thuộc vào khối lượng riêng là một hàm không 
tuyến tính có dạng Y=a/X?. Để khảo sát ảnh hưởng của thời gian 
nghiền lên tính chất từ cứng của vật liệu, một loạt mẫu nam châm kết 
dính đã được chế tạo với cùng một chế độ công nghệ sử dụng các bột 
MQI với thời gian nghiền khác nhau. Độ xốp của các mẫu được xác 
định là 6,2%, 7%, 8.5%, 11,5% và 15% tương ứng với thời gian 
nghiền là 0, 4, 8, 12 và 16 giờ. 


0 2 + 5 8 10 12 14 168 x 
t(h) 

Hình 4.28a. Lực kháng từ và cảm ứng từ dự của mẫu nam châm kết dính 
(được chế tạo cùng một chế độ) phụ thuộc thời gian nghiên {4.13} 
Hình 4.28 đưa ra sự phụ thuộc các tham số từ cứng vào thời gian 

nghiền. Có thể thấy rõ rằng, lực kháng từ /7; thay đổi nhỏ nhưng cảm 
ứng từ dư Ö, và tích năng lượng cực đại (8J)max giảm mạnh là do độ 
xốp của mẫu tăng và thời gian nghiền lâu làm tăng mức độ ôxy hoá 
của vật liệu. 


221 


80 


0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 
t(h) 


Hình 4.28b. Tích năng lượng cực đại của mẫu nam châm kết dính 

(được chế tạo cùng một chế độ) phụ thuộc thời gian nghiên [4.13] 

Phản ứng polymer hoá của chất kết dính được khảo sát bằng 
phương pháp DSC (loại Perkin-Elmer Diferential Scanning 
Calorimeter, model 2c) với khối lượng mẫu là 20mg và được quét 
theo chế độ tự động từ nhiệt độ phòng lên tới 215C. 


Nhiệt dung (đ.v.t.y) 


100 150 20 250 300 
Thời gian (phút) 


° 
#d----- 


Hình 4.29. Đường cong DSC của mẫu epoxy{4. | 3] 


Hình 4.29 (hình trong khung nhỏ) đưa ra kết quả đo cho thấy 
một đỉnh toả nhiệt lớn và rộng trong phạm vi từ 60°C tới 200°C với 
giá trị cực đại ở quanh 120°C liên quan tới quá trình polymer hoá của 
vật liệu. Hình 4.29 là các đường cong DSC của mẫu kết dính theo thời 
gian tại các nhiệt độ khác nhau a) 57°C, b) 67°C, c) 77°C và d) 87C. 
Nhận thấy, nhiệt độ càng cao thì đỉnh cực đại càng cao và hẹp cho 
thấy phản ứng xẩy ra mạnh hơn và nhanh hơn ở nhiệt độ cao hơn. Từ 


22 


các kết quả này cho phép chúng tôi lựa chọn nhiệt độ hoá cứng của 
các nam châm như đã nêu ở trên. Đẻ tăng cường mật độ khối của vật 
liệu và tìm kiếm các chất kết dính khác, một loạt mẫu nam châm kết 
dính dùng bột kẽm đã được khảo sát. Các thông số công nghệ và các 
thông số từ của các mẫu đã được liệt kê trong bảng 4.15. Nhận thấy, 
trong nhiều mẫu, mật độ khối đã tăng làm cho giá trị B, cũng tăng so 
với mẫu TB12 là mẫu nam châm kết dính dùng epoxy tốt nhất chúng 
tôi đã tạo được. Cột Ö, tăng cường tính theo phần trăm là so sánh với 
giá trị B,=850mT cao nhất của các nam châm kết dính MQI. 


4 


6 
HŒ) 


Hình 4.30. Sự phụ thuộc của B, vào từ trường từ hóa của mẫu MỌI và 
MỌI+Zn [4.13] 

Tóm lại, ta có thể kết luận là thời gian nghiền không làm thay 
đôi tính chất từ nội tại của vật liệu làm nam châm. Để nâng cao tích 
năng lượng cực đại, vấn đề quan trọng là nâng cao Ö, tức là tăng mật 
độ khối của nam châm bằng việc chọn tỉ phần chất kết dính, chế độ ép 
thích hợp và từ trường nạp từ ít nhất phải là 4 Tesla. Bột Zn thay cho 
epoxy làm tăng mật độ khối, cảm ứng từ dư, lực kháng từ và cơ tính 
của nam châm nhưng không làm tăng tích năng lượng cực đại. Các 
nam châm dùng bột Zn dễ từ hoá hơn. 


Các nghiên cứu chế tạo nam châm loại MQI từ nguyên liệu 
MQI do Trung Quốc sản xuất cũng đã được chúng tôi thực hiện. 


22 


Bảng 4.15. Các thông số từ và khói lượng riêng của các mẫu kết dính dùng 
bột kẽm (Zn) [4.13] 


Mâu |%Zn Ắp suất B, (BH)„z„ 
ép(bar) tgiem" ) | (mT) (k!/m) 
TZn2 | 10 6,402 | 867,9 762 75,6 


EDIRIETRE-S 

[Tm| 0 +6 | 46 | 

man| | ø | se Lee 
Tran l0 20 | s5 | Mu7 
IEUNORERIKEEE-./ 
ESIRIRENIRETSE- 
EEIRURENIKLSE-L 


mm| H5Ị 29 | 697 | 884 
haøi sị 5-[ s®] 859, 
BIRHIRERRESE- 
|TZm27| l3| 20 | 650 |8524|j 028 | 767 | 674 | 
TC 6n 
[TZmo| l| 4o | 
ÍTZn32| 1sỈ 40 | 6,89 | 784, 170 | 744 | 69,4 
EErcir 
4.3.3 Nam châm MỌI từ nguyên liệu Trung Quốc 

Vật liệu ban đầu là băng (ribbon) của Trung quốc có thành phần 
NdiaFesoBs (trong đó có 2% chất phụ gia) được phun trên trống đồng 
đơn trục với tốc độ 25m/s và có chiều dày là 35m. Mẫu băng sáng 


bóng (không gỉ) mặc dù đẻ ngoài không khí trong thời gian dài (2 
năm). 


Phân tích nhiễu xạ tia X mẫu băng cho ta thấy băng có thành 
phần đa pha, pha chính là Nd;FeaB, vạch ø - Fe rất yếu chứng tỏ có 
tỷ phần rất ít. Độ rộng và độ cao (so với độ nhấp nhô của nền) của các 


224 


vạch Nd›Fei:B cho thấy các hạt tỉnh thể còn rất nhỏ. Chụp ảnh AFM 
đối với mẫu băng cho hình ảnh của bề mặt như trên hình 4.31. Với ảnh 
AFM nhận được có thể chưa đánh giá hoàn toàn chính xác kích thước 
của các hạt tỉnh thể, song có thể đánh giá định tính cho thấy các hạt 
còn ở cầu trúc nano (cỡ 30nm). Điều này khá phù hợp với kết quả 


phân tích nhiều xạ tỉa X. 


NdFeB O0O 
Hình 4.31. Ảnh AFM bê mặt của mẫu băng [4.12] 


Khảo sát tính chất từ của băng 

Đường cong từ trễ mẫu băng được đo bằng từ kế mẫu rung VSM 
có từ trường cực đại 1,3T theo các phương song song và vuông góc 
với mặt băng. Mẫu trước khi đo được từ hoá tới từ trường 9T bằng từ 
trường xung. Kết quả nhận được trên hình 4.32. 


8 sống song 
-®— vuông góc 


M(emulq) 


Hình 4.32. Dường cong khử từ theo các hướng song song 
và vuông góc với mặt băng [4. 12]. 


225 


Từ đường cong trên hình 4.32 ta thấy góc phần tư thứ 2 bị lõm 
làm năng lượng từ (B/H)ma rất thấp (chỉ cỡ 4MGOe) đồng thời điểm 
làm việc không ổn định và không thể ứng dụng được, nhất là trong các 
thiết bị động. 

Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến tính chất của băng. 


Từ giản đồ XRD, AFM và đường cong từ trễ ta thấy sự ảnh 
hưởng đến hình dạng đường cong từ trễ là do pha vô định hình còn lại 
trong vật liệu. Pha vô định hình là pha không có khả năng chống lại 
tác dụng từ trường ngoài (từ mềm) và làm giảm mạnh lực kháng từ H.. 
Vì vậy việc loại bỏ pha này là rất cần thiết để tăng lực kháng từ và cải 
thiện hình dạng đường cong khử từ (theo hướng vuông). 


Nghiên cứu về nhiệt độ hình thành pha ø -Fe và FeyB bằng phân 
tích nhiệt vi sai DTA đã cho thấy nhiệt độ chuyền pha của z-Fe là cỡ 
580°C còn pha Fe;B vào cỡ 620°C. Pha ø-Fe và Fe;B là 2 pha từ 
mềm, khi kích thước hạt đủ nhỏ (cỡ < 35nm là khoảng cách tương tác 
trao đôi) thì do tương tác trao đổi nó làm tăng mô men từ dư X⁄, lên 
đáng kẻ (đặc biệt là tác dụng của pha ø-Fe do M; rất lớn cỡ 2,2T) mà 
vẫn đảm bảo độ vuông góc ở đường cong từ trễ. Khi kích thước pha 
này lớn hơn khoảng cách tương tác trao đổi do đó không có tương tác 
từ giữa hai pha làm đường cong từ trễ bị tách làm hai pha phân biệt, 
một pha từ cứng và một pha từ mềm [4.12]. 

Như vậy việc chọn nhiệt độ và thời gian xử lý nhiệt là hết sức 
quan trọng, trên cơ sở các khảo sát ở trên, chế độ được chọn thí 
nghiệm là 550%C, 650C, 700C, 750C, 800°C trong thời gian 15 
phút. Do các băng rất mỏng nên rất dễ bị ôxy hoá, vì vậy mẫu thí 
nghiệm cần phải hút chân không bằng bơm khuếch tán tới áp suất tối 
thiểu cỡ 10 tor. 

Mẫu sau khi xử lý nhiệt được phân tích XRD, từ đó ta thấy với 
chế độ 550°C pha ø-Fe đã bắt đầu phát triển nhưng còn ở mức độ rất 
ít (trên vạch 44,7, vạch này là một trong những vạch mạnh nhất của 
œ-Fe), độ lớn lên của tỉnh thể pha 2:14:1 là không đáng kể. Tuy nhiên 
khi ở chế độ > 650°C thì cường độ các vạch của pha 2:14:1 tăng khá 


226 


rõ (sự lớn lên của tỉnh thẻ), đồng thời vạch của pha ø-Fe cũng mạnh 
lên điều đó chứng tỏ rằng cùng với sự tăng của nhiệt độ thì tỷ lượng 
pha này cũng tăng lên đáng kẻ. 

Các mẫu băng chưa xử lý và đã xử lý ở các chế độ trên được cân 
với khôi lượng 6.10”kg và đo đường cong từ trễ trên máy VSM với từ 
trường cực đại 1,3 T theo phương song song với mặt băng, trước khi 
đo được từ hoá tới 9T kết quả được biểu thị trên hình 4.33. 


1.0 


05E: 


M(10 kG) 


-15 -10 -05 0.0 
HD), 
Hình 4.33. Đường cong từ trễ của các mẫu băng theo phương song song 
với mặt băng ở chế độ xử lý nhiệt khác nhau (T,„„u„= chưa xử lý) [4.12] 


Từ hình 4.33 ta thấy khi tăng nhiệt độ xử lý lên 700°C thì ; 
tăng, Ø, giảm còn khi tăng tiếp lên 750°C và 800°C thì xu hướng lại 
ngược lại, tức là Ö, tăng còn /. lại giảm. Điều này có thể giải thích 
như sau: ban đầu băng chứa lượng pha vô định hình khá lớn và kích 
thước các hạt nano rất nhỏ hơn khoảng cách tương tác trao đổi 
(~35nm) do đó lực kháng từ #7. nhỏ. Khi tăng nhiệt độ xử lý, phần pha 
vô định hình bị tinh thê hoá, các hạt vi tỉnh thẻ lớn lên làm tăng #f, và 
B, giảm một chút do pha vô định hình mắt đi còn pha ø-Fe mới sinh ra 
với tỷ lượng còn thấp và Ö, giảm theo độ tăng của kích thước hạt. Tuy 
nhiên khi nhiệt độ xử lý quá 700°C thì lượng ø-Fe đủ lớn đẻ làm tăng 


227 


B, lên đáng kể còn #; giảm có thể do nhiều nguyên nhân trong đó có 
nguyên nhân của sự giảm số lượng các tâm pinning [4.12]. 


Hình 4.34. Ảnh AFM mâu băng xử lý ở 750'C [4.12] 
Ảnh AFM của mẫu xử lý nhiệt ở 750°C đưa ra trong hình 4.34. 
Từ hình 4.34 ta thấy rõ sự lớn lên của tỉnh thể sau khi xử lý nhiệt (so 
với hình 4.31). 


10 
H(x750 Oe) (BH)„.. (MGOe) 


Hình 4.35. Đường cong B(H) và (BH)„„ của các chế độ xử lý nhiệt [4.2] 


Vẽ lại các đường cong trên hình 4.33 theo (7) và (BH)max ta 
được hình 4.35. Từ hình 4.35, có thẻ thấy chế độ xử lý nhiệt cho năng 
lượng từ tốt nhất ((BH)max cỡ 10,5MGOSe là ở 750°C. Duy trì nhiệt độ 
ở các chế độ 700°C, 750°C, 800°C thay đổi thời gian xử lý 5; 10; 15; 
20; 25 phút, kết quả đo trên VSM cho thấy chế độ tốt nhất cho năng 
lượng từ cực đại (BH)„z„ =11 MGOe là 750°C trong thời gian là 20 
phút. 


228 


Chế tạo mẫu nam châm kết dính từ băng sau khi xử lý 
Băng xử lý ở chế độ 750C được nghiền tới kích thước trung 
bình cỡ 130m, sau đó trộn cpoxy theo tỷ lệ khối lượng 1, 2, 3, 4 % 
ép với lực ép Š T/emẺ. Các mẫu được polyme hoá ở 135°C trong thời 
gian Ì giờ. 
Bảng 4.14. Các thông vỏ từ cứng và tì trọng phụ thuộc vào 
ty lệ % epoxy [4.12] 
Độcứng ¡ B, | Hg [ H)„. | 
HRB Œ)  (T) . (MGOe) 
vỡ 0,76 | 0,55 | 9,8 
vỡ | 074 | 05 
38. | 072 
E...0006..... 
34 065 | 053 


TT %epoxy Tỷ trọng 


VẤY) 


M.B(G8u99) 


30 25 20 15 10 05 00 05 10 15 20 25 30 
Hạ) 


Hình 4.36. Đường cong từ trễ của mẫu bột nam châm kết dính 2% epoxy ở 
chế độ xử lý nhiệt 75C trong 20 phút và mẫu chưa xử lý [4.12] 
Đo tỷ trọng, độ cứng và các thông số từ bằng từ trường xung tới 
9T cho kết quả trên bảng 4.14. Từ bảng 4.14 ta thấy tỷ lệ epoxy trộn 
khoảng 2 - 3% cho giá trị độ bền và năng lượng từ hợp lý nhất cho 


229 


ứng dụng. Áp dụng công nghệ tương tự cho mẫu băng chưa xử lý với 
2% epoxy, đo mẫu trên từ trường xung cả hai chế độ ta thu được 
đường cong từ trễ hình 4.36, đường Ö8(H) và (BH)„ax hình 4.37, năng 
lượng từ (B)max của chế độ chưa xử lý đạt cỡ 4,5MGOe, còn chế độ 
750°C đạt 9,0 MGOe. 


H(T) BH,„.. (MGOe) 


Hình 4.37. Đường cong B(H) và (BH)„„ của mẫu bột nam châm kết dinh 
2% epoxy, xử lý nhiệt 750C trong 20 phút và mẫu chưa xử lý [4.12] 


Ảnh hưởng của một số tham số đến tính chất từ của vật liệu 
* Sự phụ thuộc của #f, B;, (BH)max vào từ trường nạp. 


Trong thực tế chế tạo nam châm, từ trường nạp cho nam châm 
thường thấp hơn nhiều so với từ trường đo và càng thấp hơn so với từ 
trường bão hoà của vật liệu nhất là đối với vật liệu nam châm kết dính 
NdFeB. Việc xác định các thông số từ phụ thuộc vào từ trường nạp là 
rất cần thiết vì nó cho phép xác định mức độ đạt được năng lượng từ 
ứng với giá trị từ trường ngoài đặt vào. Mẫu hình trụ dùng để khảo sát 
các đặc trưng từ có kích thước: ®4 mm, l = 3 mm. 


Từ hình 4.38 và 4.39 ta thấy từ trường tối thiểu để nạp từ đối với 
vật liệu này vào cỡ 6T và từ trường bão hoà rất lớn (>10T), trong khi 
với Ferit Bari từ trường bão hoà chỉ cỡ 1,5 T còn đối với mẫu NdFeB 
thiêu kết từ trường nạp tối thiểu chỉ cỡ 2T. Sự khó bão hoà có thể giải 
thích là do vật liệu MQI gồm các băng mỏng, ở trạng thái này liên kết 
từ trong vật liệu không còn là liên kết cộng tuyến nữa. Các đômen từ 


230 


có cầu trúc góc, đo vậy đẻ từ hoá chúng tới trạng thái bão hoà cần phải 
có từ trường định hướng cao hơn rất nhiều so với trường hợp cộng 
tuyến. Ngoài ra, dị hướng bề mặt của vật liệu đóng vai trò quan trọng 
thậm trí lớn hơn nhiều so với dị hướng từ khói cũng góp phần làm cho 
vật liệu khó bị từ hoá bão hoà. 


10 . 


8 


(BH), „(MGOe) 
ăẽ ® 


0 2 4 6 8 10 
H(T) 


Hình 4.38. Sự phụ thuộc (BH)„„ vào từ trường nạp [4.14,4.15] 


HŒ) 


Hình 4.39. Sự phụ thuộc B„ H.(®) vào từ trường nạp [4.14,4.15] 


* Ảnh hưởng của môi trường đến các tính chất của vật 
liệu.[4.12] 
+ Ảnh hưởng của nhiệt độ. 


Mẫu được chế tạo theo kích thước đo ở thiết bị từ trường xung 
(® = 4mm, l =3 mm) sau đó phủ keo epoxy 2 thành phần với lớp phủ 
dày 50 um và được ủ trong tủ sấy ở điều kiện nhiệt độ 70°C,, 100°C, 
130°C và độ âm không khí môi trường thông thường trong thời gian 
200 giờ, cứ 24 giờ lấy mẫu ra và đo lại các thông số từ. Kết quả sự 
phụ thuộc của năng lượng từ vào thời gian và nhiệt độ được thể hiện 
trên hình 4.40. 


~ 


(BH)„.(MGOe) 


t(h) 


Hình 4.40(a) Sự phụ thuộc của năng lượng từ vào thời gian và nhiệt độ theo 
giá trị tuyệt đối [4.12, 4.1 ] 


Hình 4.40(b) Sự phụ thuộc của năng lượng từ vào thời gian và nhiệt độ theo 
giá trị tương đối [4.12, 4.16] 


232 


Hình 4.41. Ảnh SEM với màu nam châm kết dính NaFeB sau khi ủ ở 

nhiệt độ 130C trong 200h ở điều kiện môi trường ,hông thường (4.12, 4.16] 

Do không đủ điều kiện để khảo sát trong thời gian dài nên việc 
khảo sát chỉ dừng lại ở 200 giờ, với thời gian này độ suy giảm năng 
lượng từ đối với các nhiệt độ 70°C, 100°C, 132°C tương ứng là 4.7%, 
5.6% và 6.5%. So sánh với kết quả khảo sát trong thời gian 7000 giờ 
(4.17] thì độ suy giảm tối đa chỉ đến cỡ 1000 giờ, và tốc độ suy giảm 
năng lượng từ của vật liệu chế tạo được cũng tương đương với tác giả 
đã khảo sát, tức là tối đa đến 8 % đối với chế độ 100°C. Quan sát bề 
mặt mẫu sau khảo sát cho thấy lớp epoxy vẫn được giữ nguyên và 
không có dấu hiệu bị ôxy hoá, bằng chứng được khẳng định trên hình 
4.41. Qua đó cho thấy với các ứng dụng nam châm trong môi trường 
không khí, chỉ cần bảo vệ bằng một lớp epoxy là có thể đáp ứng được. 


+ Ảnh hưởng của môi trường. 


Đề mở rộng phạm vi ứng dụng nam châm kết dính như chế tạo 
các roto máy phát điện chạy sức gió hoặc các thiết bị phải làm việc 
trong môi trường khắc nghiệt, cần phải xác định được độ ỏn định cả 
về các tính chất cơ lý cũng như các tính chất từ của nam châm theo 
thời gian trong điều kiện tương tự các môi trường đó. Mẫu được khảo 
sát ở chế độ: nhiệt độ 80°C, độ ảm 90%, nồng độ hơi muối 5% trong 
thời gian 24 h và 48 h. Quan sát bề mặt mẫu sau khi khảo sát cho thấy 
mẫu bị ôxy hoá khá mạnh và có dấu hiệu của gỉ sắt Fe;Oa, chụp ảnh 
SEM cho thấy các hạt bị ôxy hoá (vùng mũi tên chỉ) rõ ràng trên hình 
4.42. Tuy mẫu bị ôxy hoá bề mặt nhưng vẫn có độ liên kết tốt, mài 


nhẹ hết lớp ôxy hoá và khảo sát tính chất từ của nam châm cho thầy 
độ suy giảm năng lượng từ tương đương với mức độ suy giảm trong 
trường hợp không khí thông thường ở 80°C. Điều đó cho thấy sự ảnh 
hưởng của môi trường nhiệt ẩm lên tính chất từ, cơ của bản thân vật 
liệu là không thay đổi so với điều kiện môi trường thông thường. Vẫn 
để đặt ra là phải tìm lớp bảo vệ thích hợp, theo các nghiên cứu của 
nhiều tác giả cho thấy để bảo vệ các loại nam châm đất hiểm trong 
môi trường muối, axit... thì cần phải phủ một lớp sơn epoxy đặc biệt 
hoặc lớp phủ kim loại Ni, Zn. Do thời gian có hạn và kinh phí cho 
điều kiện thử nghiệm môi trường nhiệt ẩm là rất dắt nên chưa thể 


Hình 4.42. Ảnh SEM mẫu nam châm kết đính trong môi trường 80C, độ ẩm 
90%, 5% hơi muối trong thời gian 48 h [4.12, 4.16] 


Tóm tắt một số điểm chính 
Từ các kết quả nghiên cứu về việc chế tạo nam châm kết dính 

NdFeB, một số nhận xét đã được rút ra như sau: 

(1) Thành phần các pha vi tỉnh thể của băng bao gồm pha chính là 
Nd;Fen4B, ngoài ra còn pha vô định hình..., trong đó pha vô định 
hình là pha rất có hại cho tính chất từ của băng. Sau khi xử lý 
nhiệt, thành phần của băng gồm các pha Nd;FeaB, œ-Fe. Các pha 
này trong kích thước hạt nhất định (nhỏ hơn khoảng cách tương 
tác trao đối) đều có tính từ cứng cao. 


(2) Đã chỉ ra sự lớn lên của các hạt vi tỉnh thể sau khi xử lý nhiệt, 
trong đó kích thước tỉnh thể trước và sau khi xử lý nhiệt đều ở cỡ 
hạt nanomet. 

(3) Đã tìm ra chế độ xử lý nhiệt để đạt được băng có năng lượng từ 
cực đại IIMGOe. Khi tạo nam châm kết dính từ băng này đã đạt 
được năng lượng từ lớn hơn 9MGOe và đường cong khử từ có 
dạng vuông lớn. Điều đó dẫn đến ồn định điểm làm việc cho việc 
ứng dụng nam châm. 

(4) Đã cho thây độ suy giảm một vài thông số từ dưới tác dụng của 
nhiệt độ và môi trường nhiệt ẩm, đã đưa ra sự phụ thuộc của các 
thông số Ö,, /1;, (8H)„av phụ thuộc vào từ trường nạp. 


* Nhận xét và đánh giá chất lượng nam châm MỌI 
- Qui trình tạo băng vật liệu và bột vật liệu đơn giản. 


- Qui trình chế tạo nam châm MQI chỉ gồm một số ít bước công 
nghệ và là một qui trình chế tạo đơn giản có khả năng tự động hóa. 

- Nam châm MQI cho sản phẩm có hình dạng và kích thước với 
độ chính xác cao ngay sau khi kết thúc quá trình tạo nam châm, không 
cần phải gia công cơ khí thêm nữa (đây là một khâu chiếm tới gần 
50% giá thành sản phẩm của loại nam châm bột thiêu kết) là do chỉ 
polymer hóa ở nhiệt độ thấp dẫn đến hầu như không co ngót so với 
kích thước và hình dạng sản phẩm ở khuôn ép. 

~ Nam châm loại MQI có một phỏ năng lượng từ, trải dài từ thấp 
tới 10 MGOe và tùy theo yêu cầu của sản phẩm ứng dụng, ta có thể 
chủ động điều chỉnh giá trị năng lượng từ theo ý muốn. 

Bên cạnh một số ưu điểm chính như trên, nam châm MQI còn 
có một số yếu điểm như sau: 

- Mật độ khối không cao chỉ cỡ 5+6 g/cm` do đó năng lượng từ 
đạt được chưa cao là do ta phải sử dụng chất kết dính là vật liệu không 
từ có tỉ trọng thấp. 


- Độ cứng cơ học của nam châm MQI còn thấp do liên kết bằng 
epoxy. 

- Nam châm MQI xốp do đó dễ bị ảnh hưởng của oxy thâm 
nhập từ bên ngoài vào, muốn ngăn chặn quá trình này phải tắm phủ 
bên ngoài do đó sẽ làm cho khe từ rộng ra giảm cường độ từ lực trong 
khe từ trong các thiết bị điện. 


-_ Bột nam châm MQI là loại bột đẳng hướng do đó không thể 
dùng từ trường bên ngoài để làm tăng độ định hướng của nam châm 
lên được. Để khắc phục điều này, một số phương pháp công nghệ đặc 
biệt đã được áp dụng [4.18]. Một trong số đó là phương pháp tách vỡ 
tái hợp trong hydro HDDR (Hydrogenation Disproportionation 
Desorption Recombination) sẽ được đề cập tới dưới đây. 


4.4 Phương pháp tách vỡ tái hợp trong hydro HDDR 


4.4.1 Hệ thiết bị HDDR 

Để tiến hành nghiên cứu và áp dụng phương pháp công nghệ đặc 
biệt này, chúng tôi đã xây dựng một hệ thiết bị HDDR trong điều kiện 
cụ thể của mình, sơ đồ hệ thiết bị được đưa ra trong hình 4.43. Hệ 
gồm một số phần chính sau: 

- Hệ thống cung cấp và điều khiển áp suất khí hydro trong 
buồng phản ứng. 

- Buông phản ứng 

- Hệ thống lò tạo nhiệt độ mong muốn trong phản ứng. 

Hệ thống điều khiển khí hydro trong buồng phản ứng bao gồm 
hệ bơm chân không sơ cấp và khuếch tán, các van điều khiển, máy tạo 
ra khí hydro và buồng lưu trữ khí hydro (lưu trữ bằng bột LaNi;). 

Hệ máy tạo chân không bao gồm: bơm cơ học, bơm khuếch tán 
và các van khí. Bơm cơ học cho phép tạo chân không đến 10? mbar 
trong buồng phản ứng. Sau khi trong buồng phản ứng chân không đã 
đạt mức sơ cấp, bơm khuếch tán có khả năng tạo chân không 
5x10 mbar trong buồng phản ứng. 


Khí hydro được tạo ra từ máy điện phân nước NITROX với độ 
sạch 99,999%, áp suất 6 atm. Bình trung chuyển chứa bột LaNis được 


236 


nói với buồng phản ứng thông qua một van. bình này có nhiệm vụ 
đảm bảo áp suất trong buồng phản ứng, tức là hấp thụ khí hydro khi 
áp suất trong buồng phản ứng lớn và nhả khí hydro khi áp suất trong 
buông phản ứng nhỏ hơn so với áp suất cần thiết. Bình trung chuyển 
này làm cho thí nghiệm an toàn hơn so với khi nối trực tiếp buồng 
phản ứng với máy tạo ra hydro (dễ gây ra hiện tượng nô do chênh lệch 
áp suất) 


BANG VAN ĐIỀU KHIỂN 


THOÁT KHÍ 
ĐẤU ĐO CẬP NHIÊT ĐIÊN 


HỆ BOM 
CHÀN 
KHÔNG CƠ 
HỌC VÀ 
KHUYÊCH 
TẤN 


LÓ NUNG 


Hình 4.43. Sơ đô hệ HDDR [4.19, 4.20] 

Buồng phản ứng được chế tạo bằng ống thép không rỉ hình trụ, 
một đầu được hàn kín còn đầu kia được nối kín với van điều khiển cho 
phép dẫn khí hydro vào hoặc ra khỏi buồng. Bên trong buồng phản 
ứng có một cái thuyền bằng thép không rỉ chứa mẫu và một đường 
dành cho cặp nhiệt điện dùng để đo nhiệt độ của buồng phản ứng, ở 
khoảng giữa van điều khiển và buồng phản ứng có đặt một đồng hồ đo 
áp suất khí 

Hệ thống lò có thẻ đặt trước được nhiệt độ tăng hoặc giảm theo 
thời gian, nhiệt độ cao nhất đạt được là 1200°C có khoảng đồng nhất 
nhiệt độ kéo dài tới 10cm tại tâm (+5cm). 


*/ Quy trình vận hành hệ thiết bị HIDDR: Gồm các bước sau: 
- Rừa buồng phản ứng 


- Nạp nguyên liệu vào buồng phản ứng, nối buồng phản ứng chứa 
nguyên liệu đã nạp với van điều khiển. Dịch chuyền lò lên buồng 
phản ứng. 


337 


- Đóng điện mạng, cho bơm cơ học làm việc tạo chân không trong 
buồng phản ứng. 

- Cho bơm khuếch tán làm việc tạo chân không cao trong buồng phản 
ứng 

~ Vận hành van điều khiển đưa khí hydro từ máy tạo hydro vào buồng 
phản ứng. 

- Cho lò làm việc tại nhiệt độ mong muốn trong buông phản ứng. 

- Vận hành van để hút khí hydro ra khỏi buồng phản ứng, đầu tiên khí 
qua đường hút bơm cơ học, sau đó qua đường hút của bơm khuếch 
tán. 

- Giảm nhiệt độ của lò theo chu trình mong muốn. Dịch chuyển lò ra 
khỏi vùng buồng phản ứng. Tháo buồng phản ứng ra khỏi van và lấy 
mẫu ra. 

4.4.2 Quy trình chế tạo mẫu nam châm kết dính từ bột HDDR 

Qui trình chế tạo mẫu nam châm kết dính từ bột HDDR hoàn 
toàn giống như qui trình chế tạo các nam châm MQI, gồm các bước 
sau: 

- Tạo bột từ vật liệu sau quy trình nhiệt HDDR bằng cối nghiền bi tới 
độ hạt cỡ ~ 100um và dùng rây để phân biệt hai loại hạt: loại hạt có 
đ< 100um và đ> 100um. 

-_ Nghiền epoxy rắn (chiếm 2% trọng lượng bột) rồi trộn với bột nam 
châm, sau đó đưa vào khuôn ép È12 hoặc @l5mm với áp suất 6 
tắn/cmỶ. 

- Mẫu ép xong được đưa vào lò, polymer hóa tại 125°C/1giờ. 

- Sau đó mẫu được nạp từ bằng từ trường xung # = 5 Tesla và xác 
định đường cong từ trễ bằng từ trường xung ở ITIMS và hệ đo 
đường cong từ trễ Econet tại trường Đại học Birmingham, Anh. 

Việc nghiên cứu chỉ tiết các quá trình vật lý và tỉnh thể xảy ra 
trong công nghệ HDDR đã được thực hiện ở nhiều nơi trên thế giới và 


238 


cho các kết quả khá tường minh. Chính vì vậy ở đây chúng tôi chỉ tập 
trung vào khảo sát các điều kiện và các thông số công nghệ nhằm tìm 
được quy trình công nghệ thích hợp tương ứng với hệ thống thiết bị 
hiện có, cho phép chế tạo được các nam châm kết dính có năng lượng 
cao [4.20]. 


Hình 4.49 (a). Ảnh chụp ferrofluid theo mặt cắt dọc của 
hợp kim Nd,„Fe¬,..2r.B; với x= 0.1 [4.19,4.20] 


Hình 4.49 (b). Ảnh chụp ferrofluid theo mặt cắt ngang 
của hợp kim Nd,„Fe:¿„Z2r,Bx với x= 0.1 [4.19.4.20] 

Các hợp kim ban đầu Ndị¿Fe;s.vZrvB; với x = 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 
được chế tạo bằng phương pháp nóng chảy hồ quang, trong môi 
trường khí Ar từ các nguyên liệu ban đầu có độ sạch tối thiểu là 
99,9%. Hợp kim sau khi nấu có mầu xám sáng, bẻ ngang mẫu thấy rõ 
cầu trúc textual theo hướng vuông góc với đáy nồi. Kiểm tra cấu trúc 
đômen của các mặt cắt dọc theo phương textual (a) và vuông góc với 


239 


phương textual (b) bằng chất lỏng từ (ferrofluid) cho ta thấy (hình 
4.49) ở hình (a) cấu trúc đômen từ có dạng điều xì gà còn ở hình (b) 
có dạng các bọt từ, cho thấy đômen từ cũng xắp xép theo phương 
textua. Như vậy các hạt tỉnh thẻ được định hướng tương đối đồng nhất 
theo một phương tỉnh thẻ. 

Sau khi đập nhỏ bằng cối sắt, các mẫu hợp kim có kích thước 
khoảng 1+3 cm” được đưa vào buồng phản ứng. Sau khi hút chân 
không đạt giá trị chân không sơ cấp, đồng thời với việc hút chân 
không bằng bơm khuếch tán, lò hoạt động để nâng nhiệt độ buồng 
phản ứng lên đến 100°C với tốc độ nhiệt là 6°C/ phút. Khi đạt chân 
không cao 5x10 mbar, hydro được đưa vào buồng phản ứng từ 
buông lưu giữ hydro bằng bột LaNis cho tới áp suất hydro xắp xỉ bằng 
1 atm. Bắt đầu từ đây, nhiệt độ của buồng phản ứng được thay đổi 
theo một chương trình nhiệt xác định tùy theo từng mẻ mẫu. 


* Chế tạo mẫu nam châm kết dính từ hợp kim NdusFe;¿By 


Hệ mẫu Nd¡sFe;¿B¿ đã được xử lý nhiệt theo các quy trình nhiệt 
khác nhau và được ký hiệu tương ứng là M1a, MIb và MIc. 


Giữ trong 2.5 gởi 


” §Cmx20GmĂX Thọ  #GmứŒ 36C/phứt t 
Hình 4.50. Quy trình nhiệt của mâu Ma [4.19,4.20] 

Với hệ mẫu có ký hiệu Mla, quy trình xử lý nhiệt được thực 
hiện như trên sơ đồ hình 4.50. Ở quá trình đầu, lò hoạt động nâng 
nhiệt độ buông phản ứng từ nhiệt độ phòng 7;oom lên tới 100°C với tốc 
độ là 6°C/phút (tốc độ này phù hợp với quá trình vừa bơm chân không 


240 


vừa tăng nhiệt độ cho buồng phản ứng). Khi buông phản ứng đạt độ 
chân không cao 5x10 Ÿ mbar, hydro được lấy từ buông lưu trữ hydro 
đưa vào buồng phản ứng cho tới ấp suất hydro xấp xi bằng latm, bắt 
đầu cho nhiệt độ của buồng phản ứng tăng lên tới 200°C với tốc độ 
tăng nhiệt là 20°C/phút: rồi để nhiệt độ tăng theo lò nung lên tới 
700°C: nhiệt độ tiếp tục được tăng lên tới 800°C với tốc độ tăng nhiệt 
là 20°C/phút và giữ buông phản ứng tại nhiệt độ này trong vòng 2.5 
giờ. Sau quá trình giữ nhiệt. buông phản ứng được giảm nhiệt độ 
xuống 200°C tương ứng với tốc độ 200°C/phút và cuối cùng buồng 
phản ứng được giảm xuống đến nhiệt độ phòng T;ø„ với tốc độ giảm 
nhiệt là 26°C/phút. 

Quy trình nhiệt của mẫu MIb, buồng phản ứng được tăng nhiệt 
độ từ nhiệt độ phòng 7;„om lên tới 800°C và được giữ tại nhiệt độ này 
trong 2.5 giờ là hoàn toàn tương tự như đối với quy trình nhiệt của 
mẫu Mila, nhưng sau quá trình này thì tắt lò và hút chân không để 
nguội theo lò (hình 4.51). 


Giữ trong 2.5 gi. 


“ 6'C/phút 20”C/phứt - Theo lò 8'C/phút t 

Hình 4.51. Quy trình nhiệt của mâu M1b [4.19,4.20] 

Đối với hệ mẫu MIc thì quy trình nhiệt cũng tương tự như quy 
trình nhiệt của hệ mẫu Mib nhưng chỉ tăng nhiệt đến nhiệt độ cao 
nhất là 700°C, sau đó giữ trong 2.5 giờ rồi để nguội theo lò. 

Sau khi thực hiện xong quy trình HDDR. các mẫu đều được 
nghiền nhỏ bằng máy nghiền bi. rồi phân loại hạt theo hai loại: 
d <100u_m và đ > 100m bằng máy rây. Bột vật liệu HDDR được trộn 


241 


với epoxy rắn với tỷ lệ 2% trọng lượng, rồi được ép trong khuôn thép 
($12 hoặc @15 mm) với áp suất 6 tấn/cmỶ. Tiếp theo đó là polymer 
hóa trong nhiệt độ 125°C/giờ, các mẫu được nạp từ trong từ trường 
xung 5 Tesla, sau đó được xác định các thông số của nam châm. Các 
thông số của hệ mẫu MI (a, b, c) được liệt kê trong bảng 4.15. 


Bảng 4.15. Các thông số của hệ mẫu MI [4.19,4.20] 


HH bóng, tinh ~ Hé Đua Ho 
<l00 | 5.539 | 42 | 7278 | 3.15 336 
M2 Í i00 | s805 | 404 | 755 | 342 333 
„ <100 | 5.5907 | 405 | 795 | 310 | 345 


>100 5.7930 | 4.1 8.03 3.25 3.61 
<100 5.5367 | 3.98 | 7.54 3.10 3.32 

Milc 
3.36 


L >100 5/7355 | 4.04 | 7.60 3.25 


Từ bảng các thông số của hệ mẫu MI, ta nhận thấy rằng, trong 
cả 3 loại mẫu, với các hạt có kích thước d > 100um luôn cho kết quả 
tốt hơn so với mẫu cùng loại có kích thước hạt d < 100um. Điều này 
có thể là do nghiền bề mặt các hạt lớn ít bị gồ ghẻ hơn các hạt nhỏ do 
đó ít xuất hiện các đômen ngược khử từ tính của hạt, biểu hiện ra là 
giá trị lực kháng từ và giá trị từ dư nói chung với d > 100um đều lớn 
hơn. 


Ta cũng nhận thấy rằng, các kết quả về nam châm đã được cải 
thiện đáng kẻ, tuy các giá trị này vẫn còn thấp so với các kết quả đã 
được công bố là 5 MGOe đối với loại HDDR đăng hướng (có một kết 
quả đã công bố của nhóm Takeshita, (BH)mav của loại này lên tới 8 
MGOe nhưng không nói rõ về các điều kiện vật liệu). Đề cải thiện các 
kết quả đã đạt được, một hệ mẫu mới đã được sử dụng để khảo sát tỷ 
mi hơn quy trình nhiệt, hệ M2. Quy trình nhiệt cho hệ mẫu này được 
chọn giống như quy trình nhiệt của mẫu MIb, nhưng thay đổi giá trị 


nhiệt độ cao nhất là: 750°C, 810°C và 850°C tương ứng với ký hiệu a, 
b. c (xem hình 4.52) với thời gian giữ nhiệt là 3 giờ và độ hạt được lựa 
chọn bằng máy rây có: 100 ¡im < d < 125 tim. Các kết quả của hệ mẫu 
này được tổng hợp trong bảng 4.16. 

Bảng 4.16. Các thông số của hệ màu M24 19,4 20} 


| 
3 MÍc (BHDma 
M&: |[øiabel | #BVH lkOs] [MGO¿] 
M2a | 58432 | 469 850 | 308 | 413 
M2b | 59107 | 508 | 838 | 315 4.58 
M2 | 58502 | 4đi | 854 | 320 | 415 
T(:C) x = 750, 610 or 850°C 


Giữ trong 3 giờ 
Nguồi theo lò 


” §Cphưt 20C/phứ Thi 8Cphí t 
Hình 4.52. Quy trình nhiệt của mẫu M2 [4. 19,420). 


Từ bảng 4.16 ta nhận thấy rằng, với những thay đổi chính là độ 
hạt cỡ 125 um và tương đối đồng đều trong khoảng 100 +125 tim, 
thời gian giữ ở nhiệt độ cao nhất thay đôi dài hơn (3 giờ), kết quả mẫu 
M2b thu được đã đạt được giá trị thông thường vẫn công bố vẻ loại 
bột HDDR đẳng hướng. Có thể thấy rằng giá trị g//c gần như không 
thay đổi nhưng giá trị Ø, lại tăng, có thể là do độ hạt đồng đều hơn, 
thời gian tách pha và tái hợp dài hơn cho phép phản ứng xảy ra hoàn 
toàn trên toàn bộ thể tích mẫu. Như vậy quy trình nhiệt cho mẫu M2b 
là quy trình nhiệt thích hợp nhất với lượng mẫu khoảng 30 gam, đạt 
được (B/)m¿y = 4.58 MGOe [4..19,4.20] 


243 


Để nâng cao chất lượng bột vật liệu, cần phải làm thế nào đó đẻ 
bột tạo ra bằng phương pháp này trở thành bột dị hướng, chúng tôi đã 
chọn phương pháp pha tạp vào hợp kim NdFeB một lượng Zr để có 
được hợp kim Ndị¿Fe.xZr,B; với x = 0,1, 0,2, 0,3, 0,5. Kết quả của 
các hệ mẫu này sẽ được trình bày dưới đây. 


* Chế tạo mẫu nam châm kết dính từ hợp kim NdhsF€;s.v2r.Bs 


Hệ mẫu Nd¡;Fe;¿.vZr,B; được xử lý nhiệt tương tự như quy trình 
xử lý nhiệt của hệ mẫu M2b (xem hình 4.53) và được ký hiệu là M3a, 
M3b, M3c, M3d tương ứng với x = 0,1, 0,2, 0,3, 0,5. 


Gử trong 3 giờ 


“edmv Ong To tOmA t 
Hình 4.53. Quy trình nhiệt của hệ mẫu M3 {4.19,4.20] 

Tương tự như đối với các hệ mẫu MI và M2, sau khi thực hiện 
xong quy trình HDDR, các mẫu đều được nghiền nhỏ bằng máy 
nghiền bi, rồi phân loại hạt bằng máy rây có đường kính đ từ 100um 
đến 125km. Bột vật liệu HDDR được trộn với epoxy rắn với tỷ lệ 2% 
trọng lượng, rồi được ép trong khuôn thép (13 mm) với áp suất 6 
tắn/cm? trong từ trường 1 Tesla, song song với phương ép. Tiếp theo 
đó là polymer hóa trong nhiệt độ 125°C/giờ, các mẫu được nạp từ 
trong từ trường xung 5 Tesla, sau đó được xác định các thông số của 
nam châm. 

Các thông số của hệ mẫu được tông kết trong bảng 4.17. Từ các 
kết quả thu được ta thấy rằng với thành phần hợp kim pha tạp 0,1% Zr 
(x = 0,1) cho các kết quả tốt nhất, đạt tích năng lượng (BH)max cao 
nhất 7,09 MGOe. 


244 


Bảng 4.17. Cúc thông số của máu À3 [4.19.-1.20) 


le 
p1 MHc sHc (BH)m¿, H/B 


Mâu [gjem”[ (kG] | [kOe] | [kOe]| [MGOe] | (BH)„¿„ 


¬——— 
M3a | H„y=0| 59249| 51 | 94 | 401 si 03 


(x=0/1)| H„„=1| 5/9197| 5/79| 9,61 | 486 | 709 | 032 


M3b | H„p=0[ 5/8398 | 4.7 8.49 31 425 0,29 
+ + 
(x=02)| H„;=l| 5.8429 | 555| 9.72 | 4,72 6,88 0.35 


† ———†— — 
M3c | H„„= 0| 5/8511 | 4.49 §,6 33 44I 0,29 
Í 


(x=0.3)| H„„=I| 5.8609 | 5,69| 9.49 | 479 | 6,87 0.35 


M3d | H„y=0| 5.8327| 441| 85 | 3/2 4/2 
(x=0,5)| H„„=1| 5,8617| 5437| 9,63 | 4/62| 6,24 0,37 


Tuy nhiên, giá trị này còn thấp so với kết quả mà một số công 
trình của các tác giả khác đã đạt được trên cùng loại bột HDDR dị 
hướng. Do vậy, hệ mẫu M3a đã được chọn đẻ khảo sát quy trình nhiệt 
tỉ mỉ hơn. Quy trình nhiệt cho hệ mẫu này được chọn như ban đầu 
nhưng thay đổi nhiệt độ cao nhất là: 800°C (M3a]), 820°C (M3a2), 
830°C (M3a3) và 850°C (M344), thời gian giữ tại nhiệt độ cao nhất 
này vẫn là 3 giờ (hình 4.54). Các kết quả của hệ mẫu này được đưa ra 
trong bảng 4.18. 


Bảng 4.18. Các thông số của hệ mẫu M3a [4.19,4.20] 


5.9202 | 5.81 
5.9257 | 6,43 
| M3a4 | 850 | 5.9580 


Từ các kết quả ở bảng 4.18, ta nhận thấy rằng, đối với việc pha 
tạp Zr, nhiệt độ cao nhất của quy trình nhiệt tăng lên làm tích năng 


245 


lượng (B/)„a tăng (đạt 9,23 MGOe), mật độ tăng, đồng thời độ định 
hướng cũng tăng thẻ hiện qua hệ số vuông tỷ lệ tăng khi nhiệt độ cao 
nhất tăng. 


x = 800, 820, 830 œ 850C 


. 
6'Cphứ 20%/phứt - Theo lò 8*Cjphút t 


Hình 4.54. Quy trình nhiệt của hệ mẫu M3a [4.19,4.20] 

Điều này cũng có thể là do Zr có nhiệt độ nóng chảy cao 
(2125K) nên thích hợp với việc nhiệt độ xử lý cao. Vậy nếu ta chọn 
chế độ thời gian dài hơn tại nhiệt độ cao nhất, có thẻ đạt được những 
kết quả như mong đợi. Chính vì lý do này các hệ mẫu M3a3 và M3a4 
đã được chọn đẻ khảo sát sự thay đổi thời gian giữ nhiệt tại nhiệt độ 
cao nhất (hình 4.55), với thời gian giữ nhiệt là 3,5 và 4 giờ. Ta sẽ có 
các hệ mẫu tương ứng: M3a31, M3a4l1 (giữ trong 3 giờ); M3a32, 
M3a42 (giữ trong 3,5 giờ); M3a33, M3a43 (giữ trong 4 giờ). Các kết 
quả của hệ mẫu này được đưa ra trong bảng 4. |9. 


x* 830 or 950*C 


Giữ trong 3, 3.5 và 4 giờ 


_ 
6'(phút 20'Cjphứ - Theo lò §°C/phựt t 


Hình 4.55. Quy trình nhiệt của hệ mẫu M3a3 và M3a4 [4.19,4.20) 


246 


Từ các kết quả đưa ra trong bảng 4.19 ta nhận thấy rằng, khi 
tăng thời gian giữ nhiệt ở nhiệt độ cao nhất lên thì tính từ cứng của vật 
liệu đã được cải thiện đáng kẻ thẻ hiện ở chỗ là từ dư Ö, tăng và lực 
kháng từ 77, tăng. Các kết quả tốt nhất đạt được đối với thời gian giữ 
nhiệt là 3.5 giờ. Khi thời gian giữ nhiệt là quá dài, trong 4,5 giờ, lại 
làm giảm tính từ cứng của vật liệu tuy là không nhiều. Hiệu quả của 
hiệu ứng nhiệt cao thể hiện rõ nhất trên hệ mẫu M3a42, các kết quả 
đạt được rất khả quan, tích năng lượng cực đại đạt được là 9,95 
MGO©c. 


Bảng 4.19. Các thông số của hệ mẫu M343 và M3a4 [4.19.4.20] 


k 2 B. | wHe | sHe (BH»¿v HB 
Mẫu | lem] | [KG] | (kOe] | [kOe] | [MGOe] | tại (80x, 
— ==. ——ằ=.n 

M3a3I | 5.9257 | 643 | 968 | S41 | 9.05 04 

M3432 | 5.9318 | 6.68 | 9.63 | s52 931 | 033 


6.44 | 9.69 | 5.28 §.68 0.34 


6.67 | 9.75 | 5.48 BÀ) 0.35 


M3a33 | 5.9507 
M3a4l | 5.9580 


M3a42 | 6.0011 


6.92 ki 5.67 9.95 0.35 
| M3a43 | 6.0020 


9.46 0.38 


6.66 | 9.79 | 5.57 


Nhận thấy, với hệ mẫu này, thời gian dài và nhiệt độ cao làm 
cho quá trình tách, nhập pha Nd;FenaB xảy ra hoàn toàn trên toàn bộ 
thể tích mẫu và có thể làm cho kích thước hạt lớn hơn tiến gần đến 
kích thước tới hạn của đơn đômen (chỉ cỡ 0.3 m). Do đó, ảnh hưởng 
của mức độ ghỏ ghẻ trên bề mặt mỗi hạt giảm đi góp phần cải thiện 
giá trị từ dư Ö, của cả hệ mẫu. 

Từ các kết quả của hợp kim NdFeB khi không có pha tạp và khi 
có pha tạp Zr với phần trăm khác nhau, ta thấy rõ ảnh hưởng của việc 
pha tạp Zr vào hệ hợp kim. Hiệu ứng pha tạp nguyên tố Zr đã làm 
phục hồi tính dị hướng của vật liệu. Nguyên nhân là do vật liệu ban 
đầu đã có tính dị hướng, sau khi phân rã rồi tái hợp lại, định hướng 
ban đầu của các hạt vẫn còn được “nhớ” và được giữ nguyên như cũ 
làm cho bột HDDR trở nên có tính dị hướng. 


247 


Đối với những mẫu pha tạp Zr, tác dụng của nhiệt độ cao, thời 
gian dài thể hiện rất rõ ràng, đó là mật độ tăng, đồng thời độ định 
hướng cũng tăng (từ dư Ö, tăng) dẫn đến tích năng lượng cực đại tăng. 
Lực kháng từ /; tăng có thẻ do Zr là không từ, do vậy làm tăng tâm 
hãm dịch chuyển vách đômen cũng có thể chỉ là do từ dư Ö, tăng kéo 
theo làm 7. tăng. 

Vậy việc pha tạp Zr đã làm cải thiện đáng kể tính từ cứng của 
bột vật liệu NdFeB chế tạo bằng công nghệ HDDR là do phục hồi 
được tính dị hướng của hạt bột. 


248 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


[4.1] Lưu Tuấn Tài, Luận án phó tiến sĩ. Tính chất từ và đặc điểm 
công nghệ của hợp chất RaFei;B (R: nguyên tố đất hiếm) dùng 
làm nam châm vĩnh cửu. Hà Nội (1990). 

(4.2] Thân Đức Hiền, Báo cáo tổng kết đẻ tài cấp nhà nước: Nghiên 
cứu chế tạo nam châm đất hiếm dùng trong công nghiệp điện và 
điện tử, mã số : 60E-04-05, (1986-1990). 

(4.3] Lưu Tuần Tài, Tạp chí khoa học, TậpXIII-N°5 (chuyên san toán 
lý). trang 44, (1997). 

[4.4] Zhou Shouzeng, Lï Lin, Zhang Lï Dong and Hu gin, J.M.M.M. 
54 -57, 521(1986), 


{4.5] Okada.M.. S.Sugimoto, €. Ishizaka, T. Tanaka. M. Homma, J. 
Appl. Phys. 57 p 2B, 4146 (1985). 


(4.6] Thân Đức Hiền, Báo cáo tông kết đề tài hợp tác quốc tế: Công 
nghệ chế tạo nam châm đất hiếm, mã số SEV.4.3. 1.4.1, giai đoạn 
1987-1990. 


{4.7] I.R.Harris, J. Evan and P.S. Nyholm, UK patent 1554384.(1979). 


{4.8] K.Oesterreicher and H.Oesterreicher, Phisica Status Solidi, 
vol.(a)85, (1984). 


[4.9] R.Haris, C.Noble and T.Balley, J.LessCommon Metal, 
Vol.106, (1985). 


[4.10] J.Mc Guiness, X.J.Zang. H.Forsyth, I.R.Harris. J.Less-Common 
Metals, Vol.162, (1990). 


[4.11] Lưu Tuấn Tài, Giáo trình vật liệu từ, Nhà xuất bản Đại học 
quốc gia Hà Nội, (2008). 


[4.12] Tạ Văn Khoa, Luận án thạc sĩ khoa học vật liệu, Nghiên cứu 
chế tạo và ứng dụng nam châm kết dính Nd-Fe-B, (2001). 


{4.13] Lưu Tuấn Tài, Tuyển tập các công trình khoa học HNKH 
Trường ĐHKHTN. Vật lý, trang 91, (2000). 


349 


[4.14] Lưu Tuấn Tài, Tuyển tập hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ V, 
Hà Nội, trang 721, (2001). 

[4.15] Lưu Tuần Tài, Báo cáo tổng kết đề tài cấp bộ: Nghiên cứu chế 
tạo nam châm kết dính loại NdFeB thay thế cho các nam châm 
AINiCo, TiCoNAI trong các thiết bị điện, mã số: B2001-59-03, 
thời gian thực hiện: 4/2001 — 4/2003. 


[4.16] Lưu Tuấn Tài, Báo cáo tổng kết đề tài cấp Đại học quốc gia, 
Ảnh hưởng của các điều kiện môi trường lên tính chất của nam 
châm kết dính loại NdFeB và nghiên cứu ứng dụng các nam 
châm kết dính NdFeB đẻ thay thế và chế tạo một số thiết bị điện, 
mã số: QT-02-07, thời gian thực hiện: 6/2002 - 6/2004. 

[4.17] W.P. Wald, B. Wall, W. Fernengel - IEEE Transactions on 
Magnetics, P. 3309 Saupaulo - Brazil. Intermag. 99. 

{4.18] Thân Đức Hiền, Lưu Tuần Tài, Từ học và Vật liệu từ, Nhà xuất 
bản Bách khoa Hà Nội, (2008). 

[4.19] Lưu Tuấn Tài, Báo cáo tổng kết đề tài cấp Đại học quốc gia: 
Nghiên cứu chế tạo nam châm đất hiếm NdFeB sử dụng bột vật 
liệu chế tạo bằng phương pháp hấp thụ Hydro, mã số: QT-06-15, 
(2007). 


[4.20] L.T.Tài, L.H.Nam, P.T.Thương, Tạp chí khoa học ĐHQG Hà 
Nội, Tập XXII-N?2AP (chuyên san toán lý) trang 142, (2006). 


250 


PHỤ LỤC 1 
CÁC KHÁI NIỆM VÀ THÔNG SÓ TỪ 
LIÊN QUAN ĐÉN NAM CHÂM 

Nam châm (đá từ tính theo tiếng Hy Lạp) là vật liệu hay vật thể 
tạo ra từ trường xung quanh nó. Từ trường này vô hình nhưng có đặc 
tính là hút các vật từ tính khác như sắt, cô ban, ni ken.... và hút hoặc 
đây các nam châm khác. 

Nam châm vĩnh cửu là vật liệu. sau khi được từ hóa. tạo nên 
một từ trường không đôi xung quanh vật liệu và bên vững theo thời 
gian. 

Từ trường (H) là một đại lượng véctơ, đôi khi được gọi là 
cường độ từ trường. Từ trường tạo bởi ống dây hình trụ (cuộn dây 
solenoid) có chiều dài là L được quấn N vòng dây, khi cho dòng điện 
chạy qua, tạo từ trường có cường độ H 

H- NLL =nI (Am) 

n là số vòng dây trên một đơn vị chiều dài cuộn dây 

Cảm ứng từ hay mật độ từ thông (B): đại lượng véctơ đặc 
trưng cho từ truờng ở bên trong vật chất khi có từ trường H tác dụng. 

B=uH (W/m°) 

Độ từ thẩm (/): đại lượng đặc trưng cho sự thay đổi cảm ứng từ 
trong vật chất dưới tác dụng của từ trường ngoài ¿7 . 

Từ độ hay độ từ hóa của vật liệu (M hay 7): đại lượng véctơ 

B= u¿(H+M) 

øo là độ từ thẩm của chân không,  =4x.10”H/m 

Độ cảm từ hay hệ số từ hóa (y): đại lượng thể hiện sự nhậy 
cảm từ của vật liệu dưới tác dụng của từ trường ngoài. 


M-=xH 


Nhiệt độ Curie (T,) : là nhiệt độ trật tự từ của các chất sắt từ và 
pheri từ . Khi T > 7: các vật liệu trên là thuận từ. 

Lực kháng từ (H,) : cường độ từ trường ngoài theo hướng 
ngược với hướng từ trường từ hóa để từ độ của mẫu bằng không (4⁄7; ) 
hoặc cảm ứng từ bằng không (n#1,). 

Trường khử từ (H›): tỷ lệ với mật độ các đường sức từ xuyên 
qua mẫu theo hướng ngược lại để khép kín mạch từ khi mẫu bị từ hóa. 

Ho=-NM 

N là thừa số khử từ, phụ thuộc vào kích thước, hình dạng mẫu. 

Đường trễ từ ở cung vuông thứ hai : đó là phần đường từ trễ 
của mẫu từ tính khi bị từ hóa, nằm ở phía trên, bên trái trục tọa độ 
M(H) hay B(H). 

Dị hướng từ tỉnh thể : đặc trưng bằng các hằng số dị hướng K\, 
K;. Năng lượng dị hướng từ là năng lượng từ trường ngoài cần thiết để 
momen từ của mẫu đơn tỉnh thẻ định hướng theo trục từ trục từ hóa dễ 
chuyển sang trục từ hóa khó. 

Tích năng lượng cưc đại (BH)„a. : đặc trưng cho khả năng tạo 
ra từ trường xung quanh nam châm sau khi bị từ hóa. Giá trị cực đai 
của (BH)max: 

Theo hệ SĨ: (BH)„¿= Br”/4u,  (]/m` ) 
Theo hệ CGS: (BH)m„ = PBr/4  (MGOe) 

Hệ số nhiệt độ của nam châm là sự thay đổi các thông số từ 

của nam châm (chủ yếu là (BH)aax ) theo nhiệt độ. 


Tài liệu tham khảo : Thân Đức Hiền, Lưu Tuấn Tài, Từ học và 
Vật Liệu Từ ,NXB Bách Khoa - Hà nội , (2008) 


lo 
s1 
t2 


PHỤ LỤC 2 
BẰNG CHUYÊN ĐÓI HỆ ĐƠN VỊ SI-CGSE 


Đại lượng Đơn vịSEL - Đơn vị 
' ,__ CGSE 

Độ dài! .Im 10” em 
Lực |IN 10 dyn 
Năng lượng : lR) 10” erg 
Mật độ năng lượng | 1J/mÌ 10 erg/cm” 
Công suất | IW 10” erg 
Áp suất 1IPa 10 bar 
Cảm ứng từ (B)` IT = IWb/mẺ | 10' gauss 
Cường độ từ trường (H)° 1A/m 4m.10 Oe 
Từ độ (mô men từ/đơn vị thẻ tích) | 1A/m 10 emu/cm” 
Momen từ (À⁄/) IA.m=lJT | 10°emu 
Độ từ thẩm (⁄) IH/m 10”/4m 
Momen từ/ đơn vị khối lượng 1A.m”/kg lemu/g 
Tích năng lượng từ cực đại (/)„„ | IkJ/m` 0,125 MGOc _| 


* Nguồn tài liệu tham khảo : Thân Đức Hiền, Lưu Tuấn Tài, Từ học 
và Vật liệu từ, Nhà Xuất bản Bách Khoa Hà Nội - 2008 


! Im = 10°em = 39,37" (inch) = 10" um = 10” nm = 109 

? 1J = 10 erg = 0,7 234.10 K = 0,6241.10'? eV 

}IW=10” €Tg /S = 1,340.10` hp (sức ngựa) 

* Pa = 10 baries = 10 bar = 1,02.10' kG (lực)/cm” =7,49.103 Torrs = 1,45.10' psi 
* B: cảm ứng từ hay mật độ tử thông B = $/S [Wb/mỶ] 

® H:từ trường, thông thường trong SỈ viết là t//(7); LT = 10°Oe;1A/m = 12566 ụT 


253 


PHỤ LỤC 2 

MỘT SÓ ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM Nd-Fe-B KHỎI 
A) Nghiên cứu ứng dụng cho máy điểm hoả [1] 
* Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điểm hoả. 


Cấu tạo máy điểm hoả được biểu diễn trên hình P3.. 


Chet 
2 (HS 
IBHSsosijl 
| << 
4 L 


2541535: 
\l NGOÀI 
2772727// 


ì 


Hình P3.1. Cấu tạo máy điểm hoả. 
1: Vỏ; 2: Cân bấm; 3: Thanh truyền lực; 4: Thanh dẫn từ (tĩnh) 5: Lối 
ra điện áp; 6: Nam châm, 7: Thanh dân từ (động); 8: Cuộn cảm ứng [1] 
Nguyên lý làm việc như sau : 


- Ở trạng thái ban đầu vị trí I, mạch từ được dẫn trong hệ gồm 2 
vòng a-b-d-a và d-c-b-d, như vậy trên thanh dẫn động từ trường được 
đi từ N tới M. 

- Ấn cần bám 2 đây thanh dẫn động (7) sang vị trí II, khi đó mạch 
từ trong hệ gồm 2 vòng a-c-d-a và b-a-c-b, như vậy trên thanh dẫn 
động từ trường đi từ M tới N, sự thay đổi hướng của từ trường trong 


254 


thời gian bầm máy gây ra sức từ động cảm ứng E trong cuộn dây (8) 
và dưa tới lỗi ra (5). 

Độ rộng và biên độ xung ra phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ 
dẫn từ của thanh dẫn, năng lượng từ, điểm làm việc (cầu tạo) của viên 
nam châm, tốc độ biến thiên từ thông, số vòng dây trong cuộn cảm 
ứng... Tất cả các thông số này đã được thiết ké đối với nam châm loại 
AINiCo sao cho biên độ từ 4.2V đến 4.5V và độ rộng xung 2ms. 
Xung điện áp này được dẫn tới một mạch ngoài có tổng trở cỡ 3Ó 
trong đó có sợi đốt của kíp mìn, dưới tác dụng của xung, sợi đốt bị 
cháy và phát ra tia lửa kích nỗ phần thuốc trong kíp mìn. 


*Thiết kế chế tạo nam châm thay thế. 


Do việc thiết kế chế tạo một máy điểm hoả mới cần phải có thời 
gian nên chúng tôi chỉ thiết kế chế tạo nam châm kết dính thay thế 
nam châm cũ (AINiCo) mà vẫn giữ nguyên cấu trúc cơ khí và phần 
mạch từ của nó. Từ phần cấu tạo cho thấy giới hạn của viên nam châm 
cũ là 16x16x10mm (hình P3.2.) 


16 


R3 


Hình P3.2. Kích thước và phản cực từ của nam châm AINiCo máy điểm hoả 


Đường cong khử từ đối với nam châm kết dính được vẽ trên 
hình P3.3. Điểm làm việc WP cho năng lượng cực đại, điểm làm việc 
này tương ứng với tỷ số Ö//„/J= -1,12. 


25 


Theo công thức tính thừa số khử từ [19,20]. 
BluoH =-L⁄d 
trong đó 7: chiều cao nam châm theo phương từ hoá 


d: đường kính tương đối được tính theo công thức 


7 


4: diện tích mặt cắt ngang phương từ hoá của nam châm. 


Để từ thông trong mạch lớn nhất diện tích 4 được giữ nguyên 
như đối với nam châm AINiCo 


A=16*10-0.5*x*3? =145 mm? 
từ đó tính được đ= 13,6 mm. 


So sánh với điểm làm việc WP có /⁄4=l,12 tính được 
L= 14,5mm. 


Tuy nhiên để tối ưu mạch từ đối với nam châm kết dính thì 
chiều cao của nam châm không nên vượt quá 8mm. Vì vậy để đạt 
được hiệu quả cao với nam châm này mà vẫn giữ được cấu trúc cơ khí 
của máy điểm hoả thì “cụm” nam châm thay thế phải có kết cấu như 
hình P3.4. 


Lắp 2 “cụm” nam châm chế tạo được vào máy điểm hoả theo 
đúng sơ đồ và đo các thông số ra bằng Osilograph tại Trung tâm 
ITIMS được độ rộng xung 2ms và điện áp ra là 5V. Máy điểm hoả 
được đem thử nghiệm kích nỗ kíp mìn tại nhà máy Z123 cho 5 kíp kết 
quả kích nỗ 100%. Như vậy nam châm kết dính NdFeB hoàn toàn có 
thể sử dụng được cho máy điểm hoả. 


Do nam châm kết dính là đẳng hướng nên việc chế tạo khuôn ép 
không phụ thuộc vào phương từ hoá, vì vậy khuôn ép được chế tạo 
theo thiết kế đơn giản nhất 


256 


Ủ 750°C E 
Chưa ủ 


H(T) BH (MGOe) 


Hình P3.3. Dường cong khử từ và điểm làm việc tối trụ của nam châm kết 
dính 


Sắt non 


16 
Nam chảm 
Hình P3.4. Kết cầu cụm nam châm thay thể 
B) Ứng dụng nam châm kết dính cho kim la bàn IH 
* Mục đích, ý nghĩa. 


Đối với các kim la bàn hiện nay thường được chế tạo bằng vật 
liệu FeCrCo, các tính chất từ, cơ của vật liệu này được trình bày trên 
bảng l. 


257 


Từ bảng 1. ta thấy kim nam châm FeCrCo có lực kháng từ rất 
thấp mà trong ứng dụng luôn ở trạng thái mạch từ hở nên rất nhanh bị 
thoái từ theo thời gian do đó hàng năm phải nạp từ lại, điều này rất bất 
tiện trong sử dụng. Mặt khác độ cứng của vật liệu lại rất cao mà kích 
thước kim mỏng (~0,4mm) vì vậy công nghệ cán, dập định hình gặp 
nhiều khó khăn do hay bị vỡ trục cán và khuôn dập. 


Bảng 1. Các thông số từ, cơ của kim nam châm FeCrCo 


` Từ trường 
B, H. (BH)ma, | Độ cứng Tỷ trọng hạn 
3 đâu kim 

Œ) | (Oe) | (MGOe) | (HRC) (g/cm”) 
(Gauss) 


Để khắc phục những nhược điểm của kim nam châm FeCrCo, 
việc nghiên cứu công nghệ chế tạo kim la bàn từ vật liệu băng 
(ribbon) đẻ thay thế là rất cần thiết. 


* Công nghệ chế tạo kim la bàn 
Hình dạng và kích thước của kim được trình bày trên hình P3.5. 


| 50mm | 


Hình P3.5. Kích thước kim la bàn 


Do kích thước kim rất mỏng và dài, vì vậy chất kết dính vừa 
đảm bảo độ cứng cho kim nhưng không dòn. Keo epoxy dùng trong 
chế tạo nam châm kết dính thông thường không thẻ sử dụng được 
trong ứng dụng này. Chất kết dính được chọn là nhựa PE dạng bột. Sơ 
đỗ công nghệ chế tạo kim la bàn được trình bày trên hình P3.6. 

(1): Bột nhựa và ribbon được trộn theo tỷ lệ (khối lượng): 


nhựa :ribbon = 1:15 


258 


lðÃ), Ép nóng ở nhiệt độ 130C với lực ép IT/cm”. 


Nguyên liệu bạn dâu 
bột nhựa + bột ribbon) 


[rộn 


Ep nóng 


Cán nóng 


Đập định hình 


Hình P3.6. Sơ đồ công nghệ chế tạo kim nam châm 
(3): Cán nóng ở nhiệt độ 120C cho tới đạt kích thước 0,4 mm. 
(4): Dập định hình. 
(5):Nạp từ , từ trường cần nạp tối thiểu là 6T 


Đo đường cong từ trễ bằng từ trường xung và các thông số khác 
của sản phẩm kim nam châm két dính cho kết quả trên bảng 2. 
Bảng 2 Các thông số từ, cơ của kim nam châm kết dính 
H | (BH„„ | Độ | Tỷ trọng 
(Oe) | (MGOe) | cứng | (g/cm”) 


Từ trường đầu 
kim (Gauss) 


4200 | 3.6 - 3.8 | 210 


Từ bảng 2. ta thấy kim nam châm kết dính có lực kháng từ He 
rất cao, độ cứng thấp (không đo nhưng do kết dính bằng PE). Tỷ trọng 
thấp (3.8g/cm° so với 8g/cm”) làm tăng độ nhạy của la bàn đồng thời 


259 


công nghệ chế tạo lại hết sức đơn giản, do đó khắc phục được những 


nhược điểm mà kim FeCrCo gặp phải. 
C) Nghiên cứu ứng dụng cho động cơ máy cắt cỏ [2| 


Các thông số của máy cắt cỏ cũ của Nhật bằng máy nỗ chạy 
xăng: 


- Động cơ dung tích : 60cm. 
- Tiêu hao nhiên liệu : 0,7 líưh. 
- Trọng lượng động cơ : ŠSkg. 
Ưu điểm: + Máy chạy khoẻ, 
+ Có thể cắt cỏ ngắn sát mặt đất. 
Nhược điểm: - Rung 
- Tiểng nỗ lớn 
~ Nhiều khói 


- Có nhiều sự cố gây nên hỏng. 


Stato của động cơ Ÿ#fˆ Stato của động cơ 
điện một chiều ' iện một chiêu 
(cuộn dây) (nam châm) 

k. 


Ệ 


Roto của động cơ 
-__ điện một chiều 


Hình P3.7. Ảnh roto và stato của động cơ thay thế cho máy cắt cỏ 


Mục tiêu của nghiên cứu nảy là thay thể starto cuộn dây băng 
starto nam châm kết dính NdEel đã chế tạo được với các thông số: 

- (BH)m¿v : 8.SMGOEG 

- Từ trường bẻ mặt : 0.3Š Tesla 

- Tỷ trọng : 5.9g/em`. Và điệm làm việc của nam châm đã 
nghiên cứu thiết kẻ chế tạo nam châm thay thê. 

Hình P3.7 trình bày anh của roto và stato của động cơ dây quân 
và động cơ dùng nam châm két dính NdFeB. Hình P3.8 trình bày ảnh 
của toàn bộ máy cắt cỏ sau khi đã thay động cơ xăng băng động cơ 


điện một chiều dùng nam châm XNdFeH. 


Hình P3.8 Ảnh máy cắt có sự dụng động cơ điện 1 chiều nam châm 
ANaFeB 


Các thông số của máy cắt cỏ sau khi thay thế động cơ máy nỗ 
bằng động cơ điện 1 chiều dùng nam châm kết dính NdFeB 

- Điện áp cấp 12 V. 

- Dòng chạy có tải : 3A. 

- Sử dụng ắc quy :12V - 20A. 

- Thời gian sử dụng 1 lần nạp: 6h 

Ưu điểm: 

- Động cơ chạy êm. không gây độc hại cho người sử dụng, 


- Tiết kiệm chỉ phí nhiên liệu. 


261 


- Giảm giá thành thiết bị, 
- Khởi động máy tức thời trong mọi điều kiện thời tiết (đồi 
với máy nỗ khi thời tiết lạnh rất khó khởi động). 


Nhược điểm : Công suất cắt còn thấp hơn so với động cơ máy 


Tài liệu tham khảo: 

[I] Tạ Văn Khoa, Luận án Thạc sỹ kỹ thuật, Nghiên cứu chế tạo và 
ứng dụng nam châm kết dính NdFeB, (2001). 

[2]Lưu Tuần Tài, báo cáo tổng kết đề tài cấp bộ : Nghiên cứu chế tạo 
nam châm kết dính loại NdFeB thay thế cho các nam châm 
AINiCo, TiCoNAI trong các thiết bị điện, mã số: B2001-59-03, 
thời gian thực hiện: 4/2001 - 4/2003 


262 


PHỤ LỤC 4 
MỘT SÓ ỨNG DỤNG CỦA MÀNG NHd-Fc-B [1-7| 
* Ứng dụng màng Nd-Fc-B trong công nghệ ghi từ mật độ cao 


Công nghệ ghi từ đã được nghiên cứu từ hơn một trăm năm nay 
với những bước phát triên mạnh mẽ từ dạng thanh ghi, băng từ, đĩa từ 
và ô cứng máy tính. đặc biệt từ khi phát minh ra các loại đầu từ trở và 
từ trở không lồ. Theo thống kê. từ những năm 90 đến nay, mật độ ghi 
từ tăng bình quân hàng năm khoảng 60 % đến 100%. Vẫn đề mà các 
nhà vật lý quan tâm là với tóc độ tăng mật độ ghi như vậy thì giới hạn 
cho kỹ thuật ghi, đọc sẽ là ở đâu. Có hai vấn đề được đặt ra: thứ nhất 
là giới hạn của tốc độ ghi dữ liệu. liên quan đến tốc độ tối đa mà 
mômen từ có thể đảo từ định hướng này sang định hướng khác, thứ 
hai là giới hạn mật độ mà thông tin có thẻ lưu giữ trong màng mỏng từ. 
Loại giới hạn này liên quan đến tỷ số tiếng Ôn/ tín hiệu và vấn đề ôn 
định của bít thông tin có kích thước ngày càng nhỏ. Giải quyết tỷ số 
nhiễu/tín hiệu là một công việc rất phức tạp vì nó liên quan đến nhiều 
yếu tố như hình dạng bit thông tin, ảnh hưởng giữa các bit lân cận 
cũng như giữa các rãnh ghi lân cận, hệ thống cơ học và điện tử của hệ 
ghi - đọc, chứ không chỉ liên quan đến bản thân môi trường ghi. Tính 
ồn định nhiệt của bit thông tin là cực kỳ quan trọng vì môi trường ghỉ 
ngày càng mỏng. Một trong số những lời giải cho bài toán “siêu thuận 
từ” trong tương lai gần là phương pháp ghi vuông góc với những ưu 
điểm như: môi trường phi có thể dày hơn, lực kháng từ có thể cao hơn 
cho phép kích thước hạt nhỏ hơn và tỷ lệ tín hiệu/nhiễu tốt hơn. Bên 
cạnh việc hoàn thiện công nghệ ghi đọc, đồng thời tiến tới đưa công 
nghệ ghi vuông góc vào sử dụng (hình P4.1), các công nghệ mang tính 
đột phá như ghi từ sử dụng môi trường mẫu, sử dụng kỹ thuật đầu dò 
quét... cũng đang được nghiên cứu mạnh mẽ. 


263 


LongRudinal 


Tờ, =“ 
5|SỐ MM 5S NN- %N $|5S NỊN 
—  ——>— ` —= 


Perpendicular 
Recording 


b) HHHg .. Nhà 
Hình P4.1. Sơ đô nguyên lý ghỉ từ song song (a) và vuông góc (b) 


©Ø Một số thông số đặc trưng của vật liệu ghi từ 
Hình P4.2 trình bày đường cong bán trễ và một số đặc trưng từ 
của vật liệu ghi từ . 
trong đó: 
* Độ vuông và phân bồ trường đảo từ 
- Độ vuông S= AM; 
- Độ vuông kháng từ S* liên hệ với phân bố trường đảo từ 
SFD 
aM/dH (tại H.) = M„(H.- S*H.) = M„/H.(1-S*) 
SFD = AHH. 
e Kích thước tới hạn cho các hạt từ 
Ranh giới giữa quay kết hợp và không kết hợp: với các tham số 
thực tế, đường kính của hạt từ có trường tạo mầm cho cả hai kiểu quay 
kết hợp và không kết hợp là vào cỡ 15 - 20 nm. 


264 


dM/dH 


Hình P4.2. Cúc thòng sỏ đặc trưng cho vật liệu ghỉ từ 

* Iiệu ứng siêu thuận từ 

Đối với môi trường ghi từ, thông tin (từ dư) được lưu giữ bởi rào 
chắn năng lượng dị hướng cuả hạt từ: Rào chắn năng lượng giữ mô 
men từ dư theo phương trục dễ. Khi không có trường ngoài, rào chắn 
này vào cỡ KƑ, trong đó Ä- hằng số dị hướng, E- thể tích hạt. Mặt 
khác năng lượng nhiệt &7 luôn có xu hướng phá vỡ định hướng của 
mô men từ (k- hằng số Boltzmann, 7-nhiệt độ). Kết quả là mô men từ 
sẽ bị phân rã theo thời gian. Sự phân rã này có thể biêu diễn thông qua 
thời gian hồi phục r như sau. 

1= tu eXp (KV ⁄ kT) 

ø - thời gian hồi phục của hệ spin cỡ 10 giây 
Ấy - năng lượng dị hướng hiệu dụng 
J - thê tích hạt (x/6DỶ) 

Thời gian hồi phục r xác định mức độ ôn định của môi trường 
ghi từ. Khi kích thước thay đổi hạt từ có thẻ chuyền rất nhanh từ trạng 
thái ôn định sang trạng thái không ôn định siêu thuận từ (hình P4.3) 


Relaxation time (years) 


KV/KT 


Hình P4.3. Thời gian hôi phục như một hàm của tỷ số KV/KT 


Tỳ số KJ⁄⁄#7 thường được dùng để đánh giá tính ổn định của môi 
trường ghi từ ở từ trường bằng không. Tỷ số này phải đủ lớn để không 
bị mắt thông tin. Nếu tỷ số này nhỏ hơn một giá trị xác định, trạng thái 
từ dư của môi trường ghi từ sẽ không ổn định và hạt từ được gọi là 
siêu thuận từ. Trong trạng thái này, mô men từ của vật liệu do kích 
thích nhiệt sẽ không định hướng song song với nhau như trong trạng 
thái thuận từ. 

Nếu coi tạụ = 100 giây thì KJ⁄/k7 = 25, tỷ số này được gọi là 
giới hạn siêu thuận từ. 

Với một vật liệu ghi từ tốt tỷ số này thường lớn hơn 40 tương 
đương với thời gian hồi phục khoảng 10 năm. Tuy nhiên trong thực tế 
môi trường ghi từ bao gồm nhiều các hạt từ tương tác với nhau, do đó 
quá trình đảo từ thông thường là không kết hợp. Khi đó thẻ tích V sẽ 
không phải là thể tích của hạt mà là thẻ tích hiệu dụng Vạ (có thể nhỏ 
hơn hoặc lớn hơn thể tích hạt). 


Để tăng độ ổn định của môi trường ghi từ phải tăng tích số KJ⁄2pr 
Chúng ta có thể tăng K và (hoặc) /⁄w. Tuy nhiên tăng thẻ tích hạt (tăng 


266 


thê tích vật lý của hạt hoặc tăng tương tác giữa các hạt) sẽ dẫn đến sự 
suy giảm mật độ ghi và sự gia tăng tiếng ôn. Do đó kích thước hạt của 
môi trường ghi phải được tôi ưu hoá sao cho đủ nhỏ nhưng không quá 
sắt tới giới hạn siêu thuận từ. dòng thời. vật liệu phải có dị hướng lớn. 
© Vật liệu có dị hướng lớn sử dụng trong ghi từ mật độ cao. 
Màng mỏng ứng dụng trong ghi từ mật độ cao cần thoả mãn hai 

diều kiện: khả năng ghi của dầu từ và tính ôn định nhiệt của thông tỉn. 
Bảng P4. trình bày một số tính chất của các vật liệu có thể đáp ứng 
cho công nghệ ghi từ mật độ cao. 

Bảng P4.1I. Một số vật liệu có Ku lớn cho phép kích thước hạt cỡ Dp 
< 10 nm và r= 10 năm (D,: = L3 x⁄M - kích thước hạt đơn đô men, 
Dp = (60kgT/K„)Í Ỷ kích thước hạt bên nhỏ nhất) [5] 


Hệ | Vật liệu & Mỹ H 1c | Dc | D› 
vá (10 erg/cm”) | (emu/cm”)| (kOe) | (K) (um) | (nm) 
“< 
CoPtCr 0.2 298 137 | - | 0.89 | 10.4 
Co- Co 0.45 [ 1400 64 |1404| 0.06 | 8.0 
CoaPt 
FePd 
Llo FePt 
CoPt 
MnAl 


RE- Fei4Nd;B 


SmCos 240 | 1000 


Vật liệu SmCos hay FePt có dị hướng khá lớn, cho phép giới hạn 
siêu thuận từ giảm tới 2.5 nm. Vì mật độ ghi (AD: areal density) tỷ lệ 
với 1/D, nêu chỉ tính đến sự ồn định của hạt từ đối với các kích thích 
nhiệt thì hai loại vật liệu trên có thê cho mật độ ghi đạt tới cỡ TbiUinẺ. 


Tuy nhiên, dị hướng lớn của vật liệu đòi hỏi trường ghi của đầu từ 
phải đạt tới giá trị 10-100 kOe. Vật liệu Nd;Fei¿B có dị hướng từ dủ 
lớn, đồng thời có A⁄, rất lớn nên có thẻ tăng cường độ tín hiệu. 

Tuy nhiên, việc nghiên cứu chế tạo màng Nd-Fe-B có cấu trúc và 
tính chất từ đủ để đáp ứng được cho công nghệ ghi từ mật độ cao vẫn 
còn là vấn đề đang được tiếp tục nghiên cứu do khả năng để bị ô xi 
hoá của loại vật liệu này. 


* Ứng dụng màng Nd-Fe-B trong công nghệ vi điện cơ (MEMS - 
Microelectromechanical system) 
Hệ thống vi điện cơ bao gồm: các hệ khởi động điện cơ, sen sơ, 
vi động cơ (kích thước cỡ micromet), các bơm mini và các linh kiện 
khác. Nguyên lý của các thiết bị này dựa trên cơ sở từ tĩnh, điện tĩnh, 
điện giảo, từ giảo và điện từ . Trong đó, nguyên lý điện từ có độ ồn 
định cao, lực tác dụng lớn, thường có giá thành hạ và điện áp cần thiết 
để điều khiển thấp, do đó nguyên lý này được ứng dụng rộng rãi hơn 
cả. Một số ứng dụng trong công nghệ MEMS đòi hỏi màng mỏng từ 
cứng có chiều dày cỡ vài trăm nm, trong khi một số ứng dụng lại cần 
chiều dày cỡ vài micromet, thậm trí đến vài chục micrromet. 
Một số tiêu chí để lựa chọn vật liệu từ cứng để làm màng mỏng 
trong công nghệ MEMS là: 
1. Các đặc trưng từ: Lực kháng từ đủ lớn, từ dư càng cao càng 
tốt, tích năng lượng từ cực đại càng cao càng tốt, nhiệt độ 
Curie đủ cao và các hệ số phụ thuộc nhiệt độ của /f; và A⁄, 
càng thấp càng tốt. 
2. Có thể phù hợp với công nghệ MEMS: lắng đọng bằng phún 
xạ hoặc bốc bay, ăn mòn khô hoặc ướt, nhiệt độ ủ phù hợp. 
3. Có ôn định trong môi trường tốt: ôn định về cơ tính (liên kết 
tốt với đề, bền trong điều kiện rung động va đập, không gây 
ứng suất với đế và các lớp khác trong linh kiện), ôn định hoá 


268 


học (độ ăn mòn thấp). ön định cầu trúc và tính chất trong 


khoảng nhiệt độ làm việc. 


Bảng P42 trình bảy một số màng mỏng từ cứng là đối tượng có 
thẻ sử dụng trong công nghệ MEMS. Trong đó tích năng lượng từ cực 
đại là yếu tố được quan tâm nhất để lựa chọn. Gần đây, các loại màng 
từ cứng mới trên cơ sở đất hiểm - kim loại chuyên tiếp như : SmCos, 
Nd(Fe,TTiaNv, NdaFei¿B - Fe. SmCos-Co đang được nghiên cứu phát 
triển mạnh mè do chúng có tích năng lượng từ cực đại cao. Trong thực 
tế, để một linh kiện MEMS có đặc tính làm việc tót, tính chất từ không 
phải là yếu tố quyết định bởi vì các yếu tố khác như hệ số giãn nở 
nhiệt, độ ôn định theo môi trường. đặc tính cơ học cũng là những yếu 
tô hết sức quan trọng ảnh hưởng đến tính chất của linh kiện. 


Bảng P4.2 Tính cht từ của HỘI số màng móng từ cứng 
ứng dụng trong công nghệ A1EA1S 


PM lIilms B, H, (BH)m 
(kG) (kOe) (MGœ) 

SmCo, § 2 l8 

Sm;(Co,Fe.Zr)„:  9-II 1 21-28 

Nd;Fe,„B T-12 §-1§ 20-40 

Nd(Fe,Ti),;N, I2-IS 8.7 46.3 

PtCo/Ag 1-17 

Pt/Fe 10 10 40 

CoNiMnP 2-3 08-13 18 

CoCrTaX T-9 24 

FeCrCo §-12 0.7 

MnAl 4-5 3 

Rein + RPM §-10 8.5 8-19 

Rein + Ferr. k) 4 2-4 

Ba/Sr-ferrite 23 3-4 3.5 

y-Fe:O› 3 24 


Cho đến nay, cũng đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về 
mảng mỏng từ cứng Nd-Fe-B được công bó trên thế giới. Tuy nhiên, 
các đặc trưng từ lại tương đối khác nhau giữa các nhóm. Điều nảy bởi 
một thực tế rằng màng mỏng dược chế tạo ở những phòng thí nghiệm 


269 


khác nhau thì sẽ có cầu hình của thiết bị khác nhau, vật liệu bia khác 
nhau, bản chất lớp đệm khác nhau, để khác nhau và thậm trí độ sạch 
của khí phún xạ khác nhau. Điều quan trọng mà các tác giả đã đạt 
được là tích năng lượng từ cực đại của các màng chế tạo có giá trị khá 
cao (nằm trong khoảng 15 - 20 MGOe) để có thể ứng dụng trong các 


linh kiện cụ thể. 
sweae| “2 
dt 


Perta:urfCtil 
mrzagnet 0 


cái” .- 


Siieon ¡ 
Hình P4.4. Sơ đô nguyên lý của bộ khởi động điện từ 


Hình P4.4 trình bày sơ đồ nguyên lý của bộ khởi động điện từ 
bao gồm cuộn dây và màng mỏng từ cứng. Khi cường độ và hướng 
của dòng điện thay đổi, độ dịch chuyển và hướng của khối M cũng 
thay đổi tương ứng tạo nên dao động với tần số và cường độ mong 

F 
muốn. 


Hình P4.5 trình bày sơ đồ ứng dụng của màng nam châm Nd-Fc- 
B trong hệ gương vi dịch chuyển. Với kết cấu như hình P4.5, khi 
cường độ và hướng của các dòng điện trong các cuộn dây thay đổi sẽ 
tác động điện từ với màng mỏng nam châm và dẫn tới góc nghiêng 
của mặt gương thay đổi so với phương vuông góc bởi bề mặt. Sự thay 
đổi góc nghiêng này có thể cả 3 chiều không gian. Vì vậy, nếu có một 
tô hợp nhiều gương, bằng cách thay đổi góc nghiêng một cách vi mô 
của từng gương một sẽ thu được sự hội tụ hay nhiễu xạ của các chùm 
sáng. 


270 


Reflects e laxcr 


Flexible mì cmbrene 
nhrane 2À 
1=... 
⁄ 
Silieun ring SE c1 nn ‡ * ‡ + #4 «© coi 


Maynets 


Array ©£ pla^ar ì 


c1 re<ells 
XMIcen saffct 


(2> äp ko sexcral 
9 tạ 1090 pivelil 


Hình P4.5. Sơ đỏ ứng dụng của màng XdFeB trong hệ gương vì dịch chuyển 


ÁMirror si1áce 


Ahgning. 
trúc 


———— Pesltsaing 
Co ftdre 


đ—————tketremayeet 


271 


Màng mỏng từ cứng đã được Hyoung J Cho và Chong H Ahn 
ứng dụng trong hệ quét vi gương hai chiều (hình P4.6 và P4.7). 
Nguyên lý làm việc của hệ như sau: Khi thay đổi chiều và cường độ 
dòng điện trong cuộn nam châm điện, lực tác động lên màng mỏng từ 
cứng sẽ có hướng và cường độ thay đổi dẫn đến bè mặt gương bị 
nghiêng với góc khác nhau. Bằng cách đó, nếu giữ nguyên phương 
của tia sáng tới bề mặt gương thì ta sẽ thu được tia phản xạ có phương 
thay đồi theo góc quét mong muốn. 


_> < 
300 /um 


Hình P4.7. Kích thước b mặt gương, màng nam châm và thanh đàn hồi 


Hình P4.8 trình bày ảnh của một động cơ mini bơi không dây có 
dạng chiếc lò so. Động cơ được chế tạo từ sợi đây vonfram có đường 
kính 20 um được phủ một lớp Nd-Fe-B có chiều dày vài micron mét 
bằng phương pháp phún xạ xung laze. Động cơ có đường kính 0,14 
mm và chiều dài l mm. Lớp từ cứng Nd-Fe-B được từ hoá theo 
phương hướng kính với lõi vonfram. 


Nguyên lý làm việc của động cơ mini như sau: Toàn bộ động cơ 
được đặt trong môi trường chất lỏng (ví dụ đặt trong mạch máu đẻ dẫn 
động thuốc hoặc kiểm tra điểm tắc mạch máu). khi có từ trường ngoài, 
hướng theo phương hướng kính với động cơ, quay với một tần số nhất 
định sẽ tác động lên lớp Nd-Fe-B bằng lực tương tác từ làm cho động 
cơ quay xung quanh trục của nó. Do động cơ có kết cấu dạng lò xo 


272 


nên sẽ sinh ra lực đẩy của chất lỏng làm động cơ chuyển động mà 
không cần tác động trực tiếp. Dường cong phụ thuộc của tốc độ dịch 
chuyên của động cơ vào tần sỏ cua tư trường ngoài trong 3 môi trường 
có độ nhớt động học khác nhau (Ì mmẺs. 10 mm”⁄s. 100 mm”⁄s) được 
trình bày trên hình P4.9. Đường liên nét là kết quả tỉnh toán. Kết quả 
cho thấy động cơ có thê phù hợp tốt cho ứng dụng mà không cần 
nguồn cấp điện, cáp dẫn và hệ diều khiên năm trong máy. 


Ni ^^ 2 


0.5 mm 


Hình P4.8. Anh của động cơ mini bơi không dây 


—.=.-— he r*Y 
©_ 1mm`v(Wate) 


10 mm s 


100 mm):s 


ImÌ 
=——=ex=ẽ 


.. 


Tốc đô (mm⁄s) 


———_-_——-—-'- 
0 ? 4 6 8 10 


Tân số từ trường ngoài (Hz) 


Hình P4.9. Dường cong phụ thuộc của tóc độ dịch chuyển của động cơ mini 
vào tán số của từ trường ngoài trong 3 môi trường có độ nhớt động học 


khác nhau. Đường liên nét là kết quả tính toán 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[I1] D. Weller, A. Moser, L. Folks, M.E. Best, W. Lee, M.F. Toney, M 
Schwickert, J.U. Thiele, M.F. Doerner, IEEE Trans. Magn. 36, (2000). 
[2] K. Ouchi, N. Honda, IEEE Trans. Magn 36 ,(2000). 
[3] R.L. White, JMMM 209, (2000). 
[4] R. Wood, Y. Sonobe, Z. Jin, B. Wilson, JMMM 235, (2001). 
[5] K. OGrady, H. Laidler, JMMM 200, (1999). 
[6] G. C. Hadjipanayis, Magnetic Storage Systems Beyond, (2000). 


214 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIñ Hà NỘI 
16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Ha Nội 
Điện thoại: Biên tập-Chẻ bản (04) 39714896; 
Hành chính:(04) 39714899 ; Tổng Biên tập (04) 39714897; 
Fax: (04) 39714899 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 


Giám đốc: PHÙNG QUỐC BẢO 
Tổng biên tập: PHẠM THỊ TRẤM 

Biên tập: THÂN ĐỨC HIẾN 

Chế bản: NGUYÊN THÀNH HUY 
Trình bày bìa: NGUYÊN THÀNH HUY 


Đối tác liên hết xuất bản: 


TÁC GIÁ 


SÁCH LIÊN KẾT 


Hợp chất liên kim loại Nd-Fe-B dạng khỏi và màng, 


Mã số: IL.- I30ĐH2010 

In 200 cuốn, khổ 16 x 24 cm tại Công ty CPIn Hà Nội 

Số xuất bản: 165 - 2010/CXB/20 - 35/ĐHQGHN, ngày 08/2/2010 
Quyết định xuất bản số: 130LK-TN/XB 

In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2010. 


